TÔ CHÂU - KHÁNH QUY 
HOÀNG LỆ THU 


HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI - 

TIẾNG ANH J 

(BIÊN SOẠN THEO SÁT NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH SGK) 













Tô CHÁU - KHÁNH QUY - HOÀNG LỆ THU 


HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI 



* Đầy dủ - Rõ ràng • Chính xác • Dễ hiểu. 
• Biên soạn theo sát. chương trình SGK. 


§1 NHÀ XUẤT BẢN BẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 











MỤC LỤC 


UNIT 1: BACK TO SCHOOL ..3 

UNIT2: PERSONAL INFORMATION ................................................ 11 

UNIT 3: AT HOME .:...... . . . . 19 

LANGUAGE FOCUS: ... 31 

UNIT4: ATSCHOOL ....... . . ... . 33 

UNIT 5: WORK AND PLAY........43 

UNIT 6: AFTER SCHOOI...... .51 

UNIT 7: THE WORLD OF WORK .. . .. .62 

UNIT 8: PLACES .........70 

UNIT 9: AT HOME AND AWAY .. ...76 

LANGUAGE FOCUS . 85 

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE.:...87 

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY.96 

UNIT 12: LET'S EAT .103 

LANGUAGE FOCUS . 114 

UNIT 13: ACTIVITIES ..116 

UNIT 14: FREET1ME FƯN.125 

UNIT 15: GOING OUT . 133 

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES....140 

LANGUAGE FOCUS .....148 

THE ANSWER KEYS OF VVORKBOOK 7 .152 
























UNIT1 


BACK TO SCHOOL (Trở lại trường) 


A . FRIENDS (Bạn hữu) 

I. VOCABULARY 

classmalc (n) : bạn cùng lớp 

Lan is my classmate. (Lan là hạn cùng lớp cùa lôi) 
nicc to mect you : rất vui được gặp bạn 

Nam. this is my friend. Huong (Nam, đáy là Humĩg. hạn cùa mình) 

How do you do, Huong, Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.) 
still /stil/ <adv> : vẫn còn 

He tell off the tree and broke his arm. The wound is still hurting him. (Anh ấy 
ngã lừ trên cây xuống và bị gãy lay. vết thương vẫn còn làm anh ấy đau) 
uncle /*AỊ]kl/ <n.> : chú, bác, cậu, dượng 

His uncle is a successíùl business man. 

(Chú cậu ấy là một thương nhớn thành đạt.) 
aunt /a:nư <n.> : cô, di, mợ, bác, thím 

My aunt cooks very vvell. (Dì cùa tôi nấu ân rất ngon) 
to miss /mis/ <v> : nhớ 

She hasn't seen him for many years. rin sure she misses him. 

(Cô ây đã không gặp anh áy nhiêu năm. Mình chắc là cô ấy nhớ anh ấy.) 
lunch room : phòng ăn trưa 

John, hurry up. Everybody's in the lunch room. 

(John. nhanh lẽn nào. Mọi người đã ớ phòng ân trưa hết rồi) 
diíĩerent from : khác với 

Although Mary is Shuzana’s sister, she is different from her. 

(Tuy Mary là em gái cùa Shucanơ nhưng họ lợi khác nhau.) 
happy # unhappv <adị.> : hạnh phúc 

Mai's family is happy. Everybody always takes carc of each other 
(Gia đình cùa Mai rất hạnh phúc. Mọi người luôn quan tàm đến nhau) 

II. GRAMMAR 

1. The presen t Progressive tense {Thì hiện tại tiếp diễn) _ 

* Cấu tao: |Chủ ngừ + AM / IS / ARE + hiện tại phản tử (V+ing)| 

* Cách dùng: 

Trong bái hoe này, thi hiện tại tiếp diễn diễn đạt một hành động đang xảy ra 
vào lủc nói trong hiện tại. 

Ví dụ: - She is listening to music at the moment. (Lúc này cô ấy đang nghe nhạc). 

- Are you looking for Minh? I think he's reading in the library. 

(Bạn tìm Minh à? Minh nghĩ cậu ấy đang đọc sách ờ thư viện). 

* Lưu ý: 

- AM / IS / ARE là các dạng hiện tại đơn của động từ TO BE. 

- Hiện tại phàn từ (present participle) đưực thành lặp bằng cách thêm -ing 
váo sau dạng nguyên thề cua động từ. 


UNIT1 3 


- cỏ một số động từ tận cùng bằng chử e câm, ta phải bò chữ e này đi trư'ớc 
khi thêm -ing vào động từ. 

VI dụ: to write -> vvriting; todrive -*• driving 

- Đối với một số đỏng từ ta phải gẳp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ìng vào 
động từ. 

Ví dụ: to run -> running; to begin -*• beginning 

- Thl hiện tại tiép diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (bây giờ), 
right now (ngay bây giò’), at the moment (vào lúc này), at present (hiện 
nay) đẻ nhấn mạnh tinh chất đang tiến hành của hành động ngay lúc nói. 

* Các thế của thì hiện tại tiếp diễn: ___ 


Khẳng định 

Phủ định 

Nghi vấn 

Chủ ngữ + am / is / 1 
are + V-ing. 

Chủ ngữ + am 1 is / 
are + not + V-ing. 

Am 1 Is / Are + chủ 
ngữ + V-ing? 


Vi dụ: 

+ He's answering the telephone. (Anh ấy đang trà lời điện thoại). 

+ He isn't ansvvering the telephone. (Anh ấy không đang trả lời điện thoại). 
+ Is he ansvvering the telephone? (Anh ấy đang trả lời điện thoại à?) 

* Lưu ý: __ 


I'm = 1 am 

l’m not = 

1 am not 


He’s = He is 

isn’t = 

is not 


You're = You are 

aren't = 

are not 


We’re = We are 



_ 


2. SOandTOO 

Chúng ta dùng so, too khi đồng ý với một lời nói khẳng định. So và too có 
nghĩa là “cũng the, cũng vậy". Chúng ta hãy xem cách dùng cùa so vả too với 

động từ TO BE:_ 

So + BE + subject. 

_ Subịect + BE, too. _ 

VI dụ: - He is tired. - So am I. /1 am, too. (Anh ay mệt. Tỏi cũng thế) 

- Her mother is very beautitul and so is she / she is, too 
(Mẹ cô ấy rất đẹp và cô ẩy cũng vậy). 

- They are intelligent and so are their Sons / their sons are, too 
(Họ thòng minh va các con trai của họ cũng vậy). 

3. CỌMPARATIVE (Sọ sánh hort) _ 

a. Đôi với tính từ ngắn, các em dùng cấu trúc sau: ị adjective - er + than; 

VI dụ: - The green ruler is longer than the red one. 

(Cá/ thước màu xanh dài hơn cái thước màu dỏ). 

- Nam is taller than Mai. (Nam cao hơn Mai). 

b. Đối với tính từ dài, các em dùng cấu trúc sau: I more + ãdje ctive + than; 

VI dụ: - This book is more interesting than that one. 

(Quyển sách này thủ vị hơn quyển sàch kia) 

- Nam is more intelligent than Tan. (Nam thông minh hơn Tản.) 

4. MUCH, MANY, A LOT OF & LOTS OF: 

• Much và Vlany 

Many (nhiều) thường dùng với danh từ đểm được ờ số nhiều. Much dùng với 
danh từ khỏng đếm được. 


4 HD H& LB TA7 




Vi du: many flowers much water much sugar 

many things many students 

-Much và many chủ yéu được dùng trong câu phủ định và câu hòi. 

Vi dụ - We dont have much time. (Chúng tôi không có nhiều thời gian). 

- Have you got many triends? (Bạn có nhiều bạn bè không?) 

* A lot of và lots of: 

- Chúng ta dùng a lot of và lots of với danh từ Khống đếm được và danh từ số 
nhiều. 

a lot of / lots of luck a lot of / lots of people 

a lot of / lots of time a lot of / lots of pictúrés 

- A lot of cố nghĩa là nhiều, một số lượng nhiều. Lots oi lá cách nói bình dân 
khác cùa a lot of 

- Chúng ta thường dùng a lot of và lots of trong cảu khẳng định. 

Ví du: - There’s a lot of rain today. (Hôm nay mưa nhiêu). 

- A lot of students are playing in the schoolyard. 

(Nhiều học sinh đang chơi đùa ở sàn trường). 

5. STILL 

• Trạng từ STILL (vẫn cỏn): thường đứng giữa chủ từ vả động từ thường 
trong câu. 

Ví dụ: - Her parents still live in Hue. (Cha mẹ của cô ấy vẫn sống ở Huế) 

- Do you stiỉl miss your parents ? (Bạn vẫn nhớ cha mẹ hả?) 

• Đối với động từ TO BE thi STILL đứng đằng sau. 

Ví dụ: -1 am still a student. - He is still sick. 

6. QUESTION VVORDS / WH VVORDS (Từ đẻ hòi) 

Các từ đẻ hòi trong tiếng Anh là: WHO, WHOM, VVHOSE. WHICH, WHAT. 
WHERE, VVHEN, WHY và HOW. 

Ta có công thức dưối đây đẻ áp d ụng cho các cảu hòi dừng những t ừ trên: 

a. Khi từ để hỏi làm chù ngữ: Ịõuestion ỹỹọrd + động từ + tẳn ngu] 

VI dụ: - Who teach you English? - Which is better? 

- What can bé used to help her? 

b. Khi tử để hòi lảm tản ngữ hoặc trạng tử. _ 

ỈQŨe stion word + Trọ 1 động tữ + Chù từ + dộng từ chinh + (tản njữ)| 

Ví dụ: - What does he have for đinner? - When does he come here? 

- VVhere did he meet her? - How do you learn English? 

III. TRANSLATION AND SOLƯTION 

sa 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

a) 8a: Chảo Nga. 

Nga: Chào Ba. Rất vui được gặp lại bạn. 

Ba: Rất vui được gặp bạn. 

Nga: Đây lã bạn học mới cùa bọn minh. Tên bạn ấy là Hoa. 

Ba: Họa, rất vui được gặp bạn. 

Nga: Rát vui được gặp bạn. 

b) Hoa: Chào bạn. Minh tén là Hoa. 

Nam: Rát vui được gặp bạn, Hoa. Minh là Nam. Bạn là học sinh mới â? 

Hoa: Đúng thể. Minh học lớp 7A 
Nam: ồ! Mình cũng thế. 


UN1T1 5 



Bây giờ háy trà lời câu hòi: 

a) What is the new girl's name? Her name is Hoa. 

(Tên cô gái mới đến là gi vậy?) (Cô ấy tên Hoa.) 

b) What class is she in? She is in class 7A. 

(Cô ấy học lớp mấy?) (Cô ấy học lớp 7A.) 

c) Who is also in class 7A? Nam is also in class 7A. 

(Ai cũng học lớp 7A?) (Nam cũng học lớp 7A.) 

2. Đọc rồi trà lò>i câu hỏi. 

Hoa là một học sinh mới của lớp 7A. Cô ấy từ Huế ra còn ba mẹ cô ấy vẫn sống ở 
Huế. Ban ấy sống với chú vả dì của mình ờ Hà Nội. 

Hoa có nhiều bạn bè ờ Huế, nhưng ờ Hà Nội bạn ắy không có người bạn nào. 
Nhiều thứ thật khác biệt. Trường mới của,Hoa lớn hơn trường cũ. Trường mới của 
bạn ấy có nhiều học sinh. Trường cú thì không có nhiều học sinh. 

Hoa không được vui. Bạn ấy nhớ ba mẹ và các bạn của mình. 

Trả lời cảu hoi. 

a) Hoa từ đâu tới? - Hoa’s from Hue. (Hoa đến từ Huế.) 

b) Cô ấy ờ VỚI ai? 

- Họa is staying with her uncle and aunt. (Hoa ở với chú và thím của cô ấy.) • 

c) Cô ấy có nhiều bạn ờ Hà Nội không? 

- No, she doesn't. / No, she đoesnì have any írĩends in Ha Noi. 

(Không, không có. Cô ấy không có người bạn nào ở Hà Nội.) 

d) Trường mới khác trường cũ cùa cô ay như thế nào? 

- It (Her new school) is bigger than her old school. 

(Nó (trường mới của cỗ ấy) lớn hơn trường cũ của cô ấy.) 

e) Tại sao Hoa không vui? 

- Hoa is unhappy because she misses her parents and her íriends. 

(Hoa không vui vì cô ấy nhớ cha mẹ và bạn bè.) 

Èấ) 3. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Nga: Em chào thày Tân a! 

Thây Tân: Chào Nga. Em có khoẻ không? 

Nga: Cám ơn thầy, em rắt khoẻ. Thày khoẻ chứ ạ? 

Thầy Tân: Thầy khoẻ, cám ơn em Tạm biẹt. Găp lai sau nhé 
Ng?.: Tạm biệt thầy, 

mi 4. Nghe rồi hoàn thành các hội thoại sau. 

- How are you today? Just fine. So am I. 

(Hôm nay bạn khoé (Khoè / Cũng khoé.) (Minh cũng thế. / Mình 

không?) cũng khoẻ.) 

-Hovvăreyou? Not bad. Me, too. 

(Ban khcẻ chứ?) (Không tệ lắm.) (Minh cũng thế.) 

- How is everything? Pretty good. 

(Mọ/ việc ổn chứ?) (Khá tot đẹp.) 

■ How about you? ÒK 

(Còn bạn thì sao?) (Cũng ồn.) 

a) Mr. Tan: Chào Liên Cô có khoẻ không? (How are you) 

Miss Lien: Khoẻ, cẩm ơn anh. Anh khoẻ chứ Tân ? 

(Pretty good) (How aboutyou) 

Mr. Tan: Cũng không tệ lắm, nhưng mà tôi rắt bận rộn. (Not bad) 

Miss Lien: Tôi cũng thế. (Me too). 


6 HD H& LB TA7 



b) Nam: Chào Nga. Mọi thứ ồn chứ? (How is everything) 

Nga: Cũng ổn, cám ơn? Hôm nay bạn khoè chứ Nam? 

(OK) (How are you today) 

Nam: Cũng khoẻ, cám ơn bạn. (Justfine) 

Nga: Mình định đến phòng ăn đây. 

Nam: À. Minh cũng thế. (So am I) 

ẼH 5. Nghe và viết các chữ cái chi các hội thoại theo trật tự mà em nghe được. 
1 - c) 2 - b) 3-d) ’ 4 -ã) 

Các mẫu hội thoại: 

a Ba: Good morning, Mr. Tan. (Em chào thảy (Tân) ạ.) 

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you? 

(Thầy chào em. Em khoẻ không Ba?) 

Ba: Fine, thanks. (Em khoè, cám on thầy.) 

VIr. Tan: Are you going home now? (Bây giờ em về nhà à?) 

Ba: Yes. My dinner will be ready. 

(Vàng, thưa thầy. Bữa tối dọn sẵn rồi ạ.) 

b. Nga: Good morning, Miss Lien. (Em chào cô (Liên) ạ.) 

Miss Lien: Good moming. Nice to see you again, Nga. 

(Chào em. Cô rết vui khi gặp lại em, Nga ạ.) 

Nga: Nice to see you, too. (Em cũng rất vui khi gặp cô.) 

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry. 

(Giờ học sẳp bắt đầu rỏi. Em phải nhanh lên thôi.) 

Nga: OK. (Vâng ạ.) 

c. Miss Lien: Good morning, Tan. (Chào anh Tân.) 

Mr. Tan: Good morning, Lien. (Chào cô Liên.) 

Miss Lien: Do you have the time, please? (Máy giờ rồi anh7) 

VIr. Tan: Yes. It's 6.30. (Ả, 6 giờ 30 rồi.) 

Miss Lien: Thank you. (Cám ơn anh nhé.) 

d. Nga: Good atternoon, Ba. ( Chào Ba.) 

Ba: Good attemoon. How are you, Nga? 

(Chào Nga. Bạn khoè chứ Nga?) 

Nga: I am íine, thanks. How about you? 

(Mình khoẻ, cám ơn bạn. Còn bạn thì sao?) 

Ba: Notbad. (Cũng không tệ lắm.) 

B. NAMES AND ADDRESSES (Tên gọi và địa chỉ) 

I. VOCABULARY 

in Central Iỉanoi : ờ trung tâm Hà Nội 

His house is in Central Ha Noi. (Nhà anh ấy à trung tâm Hà Nội.) 
univcrsity /jú:ni’va:s3ti/<r».> : trường đại học 

He has just graduated and is goir.g to go to the university. 

(Anh ấy vừa mới tốt nghiệp và sắp sửa vào trường đại học.) 
to date from : có từ (bao giờ...), đẫ tồn tại tù... 

This house dated from 1950. (Ngôi nhà này đã có lừ năm ỉ 950.) 
courtyard /'k3:t'ja:d/ <n.> : sân trong 


UNĨT1 7 



The chilđren are playing in the coiưtyard. (Bọn trẻ đang chơi trong sân trong.) 
stone /stoun/ <n.> : đá 

They felt tired and sat down on a stone. 

(Họ câm thay mệt và ngồi xuống một tảng đá.) 
stele /'stkli/ <n.> : bia đá 

This is Mr. Johnson's tomb . His name is written on the stele. 

(Đây là mộ cùa ông Johnson. Tên ông ấy được viết trên bia đủ.) 
back /baỉk/ <n> : cái lưng 

Let's stop working. We've been vvorking all day. My back's hurt. 

(Hãy nghi thối. Chúng ta đã làm việc cà ngày rồi. Mình mỏi lung quả) 
turtoise /tottas/ <n.> : con rùa 

Tortoises can live for a long time. (Loài rùa có thé sống rất lâu.) 
successíul /sak'sesfl/ <adj.> : thành công 

If you try harder, you'11 be successíiil. 

(Neu bạn cổ gắn hơn nữa thì bạn sẽ thành công.) 
means of transportation <n> : phương tiện đi lại 

There are a lot of means of transportation in a big City. 

(Có rất nhiều phương tiện đi ìại trong một thành phố lớn.) 
distance /'distons/ <n.> : khoảng cách 

I couldn't hear you because it was such a long distance. 

(Tôi đã không thể nghe tiếng bạn vì khoáng cách quá xa.) 

II. GRAMMAR 

1. How . .. ? dùng đẻ hỏi vè phương tiện đi lại. 

|How + do / does + subịect + verbỊ 

Đẻ trả lời cho câu hỏi trên ta dùng 'By + danh từ chỉ phương tiện đi lại’. Lưi ý 
rằng danh từ này ờ dạng số ít và khống có mạo từ đi trước. 

Ví dụ: - How do you go to school? + By bicycle. 

(Bạn đi học bằng phương tiện gì? + Bằng xe đạp). 

- How does your íather go to work? + By car. 

(Ba bạn đí làm bằng phương tiện gì? + Bằng xe ôtô). 

2 . How f ar is it ... ? (Bao xa ...?) dũng đé hỏi về khoảng cách. 

+ How far is it + ừom ... to ...? 

_ - (lt's) About + ... metre / kilorrletre. _ 

Ví dụ: - How far is it from your house to school? 

(Từ nhà bạn đến trường bao xa? ) 

- About 1 kilometre. (Chừng 1 km). 

3. Why .. ■ ? (Tại sao ■■■?) d ù ng để hòi về li do cùa hành động, 
a. Why + [be] + subject+ complement? 

b. Why + do / does + subject+ verb _ 

Đế trà lời cho câu hỏi với Why, ta dùng: 

Because + chủ ngữ + động từ. 

Ví dụ: + Why are you late all the tỉme? - Because I otten stay up iate. 

(Tại sao lúc nào bạn cũng đến muộn thế? - Vì mình thuờng thức khuya) 


% HD H& LB TA7 





+ Why does she get up so early? - Because she does the duty today. 

(Tại sao cở áy dậy sớm thế? - Bởi vi hõm nay cò ấy trực nhặt) 

HI. TRANSLATION AND SOLƯTỈON 

53 1. Nghe rồi luyện tập vó-i bạn em. 

Cỗ Liénr Hoa, em họ gi thế? 

Hoa: Lả Phạm ạ. Chữ lót của em là Thị. 

Cõ Liên: Em bao nhiêu tuòi rồi? 

Hoa: Dạ em 13 tuổi. 

Cô Liên: Em sống ờ đâu? 

Hoa: Số 12 đường Trần Hưng Đạo, thưa cô. 

Có Liên: Cám ơn em, Hoa. 

Trà lời câu hỏi: 

a) Hoa đang nói chuyện với ai? 

- Hoa's talking to Miss Lien. ( Hoa đang nói chuyện vói cô Liên.) 

b) Ho của Hoa la gi? - Hoa’s íamily name is Pnam. (ứo của cô ấy là Phạm.) 

c) Tên đệm của cô ắy là gi? 

- Her midơle name is Thi (Tên đệm của 9Ó ấy là Thị.) 

d) Cô ấy sổng ờ đâu? - She live at 12 Tran Hung Dao Street. 

(Cô ấy sống ở số 12 đường Trần Hưnẹ Đạo.) 

" Lưu ý: giới từ AT dùng vợi đìa chi có số nhà, dường pho; IN/ON dùng với tên 
đường hay tỉnh/thãnh phố 

2. Vict. Hoàn thành hội thoại sau. 

Nga: Ai thế? (Who) 

Lan: Đó là Nam. 

Nga: Không phải Cõ gái đang nói chuyện với cô Liên ấy? (Who) 

Lan : Cô ấy là Hoa. Cô ấy là học sinh mới. 

Nga: Cô ấy học lóp nào? (VVhat) 

Lan: Cô ạy học lớp chủng tôi - lớp 7A 
Nga: Cô ấy sống ở đâu vậy? (VVhere) 

Lan: Cô ấy sóng ở ơuờnơ Trần Hung Đạo với di và chú của minh. 

Nga: Thế ba mẹ cô ẩy song ở đàu? (VVhere) 

Lan: Họ sống ở Hué 

Nga: Cò áy cao thật. Cõ ấy bao nhiêu tuổi rồi? (Hovv) 

Lan: Cồ ấy 13 tuổi 


'3. Hôi bẹn em và hoàn thành bàng sau. 


Gợi ỷ: 

a) WMat's your name? 

b) How old are you? 

cj What class are you in? 

d) VVhere is your school? 

e) VVhere do you live? 
(\A/hat's y ou r add re ss? 

ị Name: (Tên) 


- My name’s (Nguyễn Văn Toàn) 

- I'm (13 years õld). 

- I'm (Gráđe severí) 

- It's (Thong Nhat) 

-1 live at (25 Dang Dung) 

- It's at 25 Dang Dung) _ 

Nguyên Van Toan 
13 
7 

Thong Nhat 
25 Dang Dung 


Ị Age: (Tuồi) 
ị Gradé: (Lóp) 

School: (Trường) 

I Hcmeadd r ess: (Địa chì gia đỉnh) 


UNIT1 9 



KI 4. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Nam : Bạn sống ở đâu vậy Hoa? 

Hoa : Minh sống ờ số 12 đường Trần Hưng Đao. 

Nam : Từ nhà bạn đến trường bao xa? 

Hoa : Không xa lẳm - chừng 1 ki-lô-mét. 

Nam : Bạn đi học bằng (phương tiện) gi vậy'? 

Hoa : Minh đi xe đạp. 

5. Hòi và trả lời cùng bạn em. 

+ How far is it from your house to school? (Từnhà bạn đến trường bao xa?) 

- It’s .... 

+ How do you go to school? (Bạn đi học bằng gì?) 

- I goto schooĩby .... 

1. + How far is it from your house to market? (Từnhà bạn đến chợ bao xa?) 

- It s.... 

+ How do you go to the market? (Bạn đi chợ bằng gi?) 

- I go to market by .... 

2. + How far is it from your house to the movie theatre? (Từ nhà bạn đến rạp 

- It’s.... chiếu phim bao xa?) 

+ How do you go to the movie theatre? (Bạn đến rạp chiếu phim bằng gì?) 

- I go to the movie theatre by .. . 

3. + How far is it from your house to the post office? (Từ nhà bạn đến bưu điện 

- irs.... bao xa?) 

+ How do you go to the post office? (Bạn đến bưu điện bằng gi?) 

- I go to the post office by .... 

4. + How far is it from your house to the bus stop? (Từnhà bạn đến trạm xe 

- It's.... buýt bao xa?) 

+ How do you go to the bus stop? (Bạn đến trạm xe buýt bằng gi?) 

- I go to the bus stop by .... 

Ki 6. Nghe và viết. Khoảng cách bao xa? Viết 4 khoảng cách. 

a) lt’s about 300 metres from school to Lan’s house. 

b) lt’s only 700 metres from the post office to Lan s house. 

c) lt's 3 kilometres from school to the movie theatre 

d) lfs about two kỉlometres from the movie theatre to the post office. 

Các hội thoại: 

a) Lan: My English book is still at home. (Tôi để sách tiếng Anh ở nhà mất rồi.) 
Hoa: How far is it trom school to your house, Lan? 

(Tù trường đến nhà bạn bao xa vậy Lan?) 

Lan: it’s about 300 metres I can go home at recess. 

(Chừng 300 mét Mình có thể về lúc ra choi.) 

b) Hoa: i need some stamps. VVhere is the post office, Lan? 

(Minh cần vài con tem. Bưu điện ở đàu vậy Lan?) 

Lan: lt's not far írom my house. Come wìth me. 

(Cũng không xa nhà minh lắm Đi với minh nào.) 

Hoa: How far is it trom your home? (Từ nhà ban ơẻn đó bao xa?) 

Lan: Only 700 metres. (Chì 700 mét thôi.) 

c) Lan: Let s go to the movies. (Chúng minh đì xem phim nhé.) 

Hoa: OK Where is the movie theatre? (Đi chứ. Rạp chiếu bóng ò đàu vậy?) 
Lan: lt's in the center of Ha Noi. (Ỡ trung tâm Hà Nội.) 

Hoa: How far is it trom school? (Từ trường đến đó bao xa?) 


10 HDH&LBTA7 



Lan: lt’s three kilometres. We can take the number two bus. 

(3 ki-lô-mét Chúng mình có thế đi xe buýt số 2.) 
d) Hoa: Oh! My letter is in my pocket. (ổ' Lá thư vẫn còn trong túi minh.) 

Lan: We can post it after the movie. 

(Chúng mình có thể gởi nó khi xem phim xong.) 

Hoa: How far is it from the movie theatre to the post otíice? 

(Từ rạp chiếu bóng đến bưu điện bao xa vậy?) 

Lan: About two kilometres. ( Khoảng chùng 2 ki-lô-mét.) 

'7. Bàn điều tra. 

Hãy hòi bạn em xem thừ các bạn sống ờ đâu, từ nhà các bạn ấy đến 
trường bao xa và các bạn đi học bằng phưong tiện gì rồi điền vào bàn điều 
tra sau. 

Gợi ý: 

a) What's your name? - My name's ... (Nguyên Vu Hoang) 

b) VVhere do you live? -1 live at... (14 Nguyên Cong Tru Street) 

c) How do you go to school? - By ... (bike / bicycle) 

d) How far is it from your house to school? - About.. (500 metres) 

PERSONAL INFORMAT!ON (Thông tin cả nhân) 
A. TELEPHONE NUMBERS (Sổ điện thoại) 

I. VOCABULARY 
Telephonc numbcr 

What is your phone number? (Số điện thoại cùa bụn là huo nhiêu?) 
tdcphonc directory : danh bạ điện thoại 

Peter. do you know vvhat Tommy’s phone number is? 

No, just look it up in the teicphone directory. 

(Peter. bạn có biết số điện tlioợi cùa Totnmy không? 

Không, bạn hãy tra nó trong danh bạ điện thoại.) 
to call /ka:l/ <v> : gọi. kêu to, la to. gọi to 

I will call you somc timc (Một ngày nào đủ tôi sẽ gọi diện thoại cho bạn.) 

ordinal number /'n: dinl/ : sô thứ tự (ví dụ: fírst, second, third, Courth...) 

Cardinal number /ka.dinl/ : so đếm (one. two, three, four....) 

to answer the phone : trà lời điện thoại 

to talk about : nói về điều gì 

pãrty /pa:ti/ <n> : bữa tiệc 

to last /la:st/ <v.> : kéo dài, để lâu, bền 

Their friendship will last forever. (Tình bạn cùa họ sẽ bèn lâu mãi mãi.) 
sweet /swi:t/ < adj.> : ngọt; có vị như đuờng. có vị như mật ong. 

I don't like svveet food ỉ'm too fat. 

(Mình không thích đò ngọt. Mình đã quá mập rồi.) 

Street /stri:t/ <n> : phổ, đường phố 

They are vvalking in the Street. (Họ đang đi trẽn đường.) 


UNIT2 11 




free /fri:/ <adj> : rảnh, rành rỗi 

Will you be free tomorrow? (Bạn có rành vào ngày mai không?) 
in front of : ờ đằng trước 

movie / , mu:vi/ <n.> : phim 

Have you seen "Tom and Jerry"? (Bạn đã xem phim "Tom và Jerry" chưa?) 
Yes, if s my favourite film. (Rồi. đó là bộ phim yèu thích cùa mình) 

movie theatcr r Giata/ <n.> : rạp chiêu phim 

WeTe going to the movie theater tonight. (Bọn mình sè đi xem phim tối nay) 


II. GRAMMAR 

1. Future simple tense. Thl tương lai đạ n 
3. Form (hình thức) ịwilỉ/shall + verbỊ 

Shall: dùng cho ngôi thứ nhẩt; Will: dùng cho tát cả các ngôi 

b. Cách chia: 

ở thẻ khẳng định: |sub]ect + vvill/shall + verbị 
Ờ thẻ phủ định : |SubJect + will not I shall not + verbị 

Lưu ý: will not = wo n't, ShaỊỊ not = shan t _ 

ở thể nghi vắn: |Will/ Shall + subịect + verbị 

c. Cách dùng: 

* Thì tương Tai được dùng đẻ diễn tả các ké hoach tương lai. 
Những trạng từ chỉ thời gian được dùng với thl tương lai đơn: 
tomorrow: ngày mai I next week: tuần tới 

tomorrovv morning: sánp mai 
tomorrow ahernoon: chieu mai 
tomorrow evening: tối mai 
Ví dụ: * Today she is in London. (Hôm nay cô ấỵ ở London). 

Tomorrov/ she'll be in Rome. (Ngày mai cô ấy sẽ ở Rome). 
Next week she'll be in Tokyo. (Tuần tới cỏ ấy sẽ ờ Tokyo) 

* Will yòu be at home this evening? (Tối nay bạn sẽ ở nhà chứ?) 
- Chúng ta có thẻ nói: I shall (= I will) We shall (= we will) 


next month: 
next year: 


tháng sau 
sang năm 


2 . 


Đại t ừ dề hól với thi tương lai đơn 


When 


Where 


VVhat time 


Who / What 

+ will / shall + Subject + bare-infmitive? 

How / How old 


How long 



VI dụ: - When will she be back? (Khi nào thì cô ấy quay lại?) 

- Where will we meet? (Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?) 

- What time will the ftlm start? (Phim sẽ bắt đàu lúc mấy giờ?) 

- What will we do tonight? (Tối nay chúng minh sẽ làm gì nhì?) 

■ How old will you be on your next birthday? 

(Sinh nhật tới bạn bao nhiêu tuổi?) 

- How will you go to work tomorrow? 

(Ngày mai bạn sẽ đi làm bằng phương tiện gì vậy?) 

- How long wil! the pertormanõe last? (Buổi biểu diễn sẽ kéo dài bao lâu?) 


12 HDH&LB TA7 



Một sổ mẫu càu dùng qua điện thoại. 

* Can I speak to A, please? ( Làm ơn cho tôi gặp A) 

* Who is calling please? {Xin lỗi ai đang nói ở đầu dãy vậy?) 

* lt's Nga speaking. {Vâng, tôi là Nga ơẳy.) 

* ru call again. III call back later. (Tôi sẽ gọi lại sau.) 

Hai câu nãy được dùng khi em muốn nói rằng sẽ gọi điện thoại lại cho ai đó. 

3. Thỉs & That 

• Thìs is + danh từ số it để chỉ người hay vật ờ gầfY 
Vi dụ: - This is our new classmate. Her name's Mai. 

(Đây là bạn mới của chúng ta. Tên bạn ẩy là Mai). 

- Thỉs is Phong. Who's calling? 

(Phong đày Ai đang gọi thế? /Ai ở đầu dày thế?) 

» That is + danh từ số it đe chỉ vật hay người ờ xa. 

Ví dụ' - That Is our form teacher. (Kia là cô giáo chủ nhiệm của bọn minh). 

- Is that Lan? _ (Lan đấy ư?} _ 

ỊLet us + bate-infinitiv& hay ỊLefs + bare i nf i nitiỵe| 

"Let’s + động từ nguyền mảu không co to" được dùng để đề nghị ai cùng làm 
một việc gì cùng với chúng ta. 

VI dụ: Minh: What should we do tonight? (TỐI nay mình làm gi nhỉ?) 

Nam: Let's go to the cinema. (Chủng mình đi xem phim nhé) 

III.TRANSLATION AND SOLƯTION 


1. Đọc 

Luyện tập với bạn em. NÓI số điện thoại cho những người này. 

a. Dao Van An 7 345 610 c. Pham Thanh Ba 


(seven-three-four-five-six-one-oh) 
b. Pham Viet Anh 8 269 561 
(eight-two-six-nine-five-six-one) 

ỊẾắì 2. Nghe và viết ra số điện thoạỉ 

a) 8 251 654 b) 8 250 541 

d) 8 351 793 e) 8 237 041 


d. Dinh Thi Bang 

e. Vu Thanh Baĩ 

f. Bui Ngoe Bích 


5 267 117 
9 259 288 

6 275 564 
8 231 236 


c) 8 521 936 
f) 8 821 652 


3. Nghe 

Lan: Hoa này. 

Hoa: Gì vặy Lan? 

Lan: số điện thoại của bạn là số mấy? 

Hoa: 8 262 019. 

Lan: Cám om. Lúc nào đấy, minh sẽ gọi điện cho ban. 


Tên 

Đia chỉ 

Sò điện thoai 








(gs.1 4. Nghe và đọc rồi trà lò'i câu hỏi. 

Phong: Xin châo. Đây là số máy 8 537 471 
Tam: Xin chào, cỏ phải Phong (gọi) không? 
Phong: Vâng, Phong đáy. Ai gọi đảy? 

Tam: Tâm đây. Ngày mai bạn rảnh chứ? 


ƯNIT 2 13 




Phong:Minh rành. 

Tam: Đi xem phim nhé! 

Phong: Đi! Khi nào thi phim bắt đầu vậy? 

Tam: Lúc 7 giờ. Chúng mình gặp nhau lúc 6 giờ 45 phút. 

Phong: Chúng minh sê gặp nhau ờ đâu? 

Tam: Chủng minh sẽ gặp nhau trước rạp chiếu bóng. 

Phong:Tuyệt! Mình sẽ găp ban vào ngày mai. Đùng đến muộn nhé! 


Trả lời câu hỏi: 

a) Ngày mai ai sẽ gặp nhau? 

Phong and Tam wiỉl meet tomorrow. (Phong và Tâm sẽ gặp nhau ngày mai.) 

b) Họ sẽ lâm gl? 

They will see a movie. (Họ sẽ xem phim.) 

c) Họ sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? 

They will meet at 6.45. (Ho sẽ gặp nhau lúc 6.45.) 

d) Họ sẽ gặp nhau ờ đâu? 

They’!l meet in íront of the movie theatre. 

(Họ sẽ găp nhau trước rạp chiếu phim.) 


5. Nghe rồi trà lời cảu hói. 


a) Telephone number: 

b) They will see: 

c) They will meet at: 

d) They will go by: 


8 545 545 (Sổ điện thoại) 
a movie (Họ sẽ xem phim) 

Lan's house (Họ sẽ gặp nhau ở nhà Lan) 
bus (Ho sẽ đi bằng xe buýt) 


Lời thoại 

Nga: 

Lan: 

Nga: 

Lan: 

Nga: 

Lan: 

Nga: 

Lan: 

Nga: 

Lan: 


trong băng: 

Hello. This is 8 545 545. (Xin chào. Đầy là số máy 8 545 545.) 

Hello. Is this Nga? (Xin chào. Nga đấy ư?) 

Yes. VVho is calling, please? ( Vãng, Xin hòi ai ở đầu dãy ạ?) 

It's Lan Do you want to see a movie? 

(Lan đày. Bạn muốn đi xem phim khổng?) 

Sure. Where should we meẹt? (Có chứ Chúng ta sê gặp nhau ở đàu?) 
At my house. (ởnhà mình nhé.) 

How will we get there? (Chúng ta sẽ đến đó bằng phương tiện gl?) 
We can take a bus. ( Chúng ta có thể đi xe buýt ) 

OK, fine. Bye. (Vậy nhé. Tạm biệt.) 

Bye. (Tạm biệt.) 


* 6. Đọc rồi trà lời cáu hỏi. 


Hân: 

Xin chào. Đày là số máy 8 674 758. 

Phong: 

Xin châo. Lan đáy ư? 

Hân: 

Không phải. Hân, chị cùa Lan đây. Ai đầu dây / gọi thế? 

Phong: 

Em lá Phong đày. Em có thể nói chuyện với Lan khõng ạ? 

Han: 

Tiếc quá. Lúc nàv Lan không có nhà em ạ. 

Phong: 

Khi nào bạn ấy về hà chị? 

Han: 

Khoảng 6 giờ thi bạn ấy sẽ về. 

Phong: 

Chị làm ơn cho bạn ấy biết em sẽ gọi lại sau 6 giờ. 

Han: 

Được rồi. Chị sẽ nhắn lại bạn ấy. Chào em nhé. 

Phong: 

Chào chị. 

Trả lời cáu hỏi 

a) Ai đang gội điện thoại? - Phong's calling. 


14 HDH&LBTA7 





b) Ai đang trả lời điện thoại? - Han's ansvvering the phone. 

c) Họ đang nói vè ai? ( - They're talking about Lan, 

d) Khi nào bạn ây sé vè nhả? - She'll be back at 6 o'clock. 

e) Khi nào Phong sẽ gọi lại cho bạn ấy? - Phong will call her again atter 6. 

* 7. Chơi đùa với chữ nghĩa 

Bạn sẽ đến dợ tiệc cùa tôi chứ? 

Khi nào nỏ diễn ra? Nổ sẽ kéo dài bao lâu? 

Vào lúc năm giờ rư&i. Cho đến bảy giờ hoặc bảy rưỡi. 

Chúng ta sẽ dùng gi? Chúng ta sẽ chơi ờ đâu? 

Chúng ta sẽ ãn bânh vâ kẹo Chúng ta sẽ gặp nhau ờ trẽn phố. 

B. MY BIRTHDAY (Ngày sinh nhật của tôi) 

I. VOCABULARY 


January 

/'dỉaenịusri/ 

<n> 

tháng giêng 

Fcbruary 

/Tebruari/ 

<n.> 

tháng hai 

March 

/ma:tj/ 

<n> 

tháng ba 

April 

/■eipral/ 

<n> 

tháng tư 

May 

/mei/ 

<n> 

tháng năm 

Junc 

/d 3 u:n/ 

<n.> 

tháng sáu 

July 

/d 3 u:'lai/ 

<n> 

tháng bày 

August 

íy.gssư 

<n> 

tháng tám 

Scptcmbcr 

/scp'tcmba/ 

<n> 

tháng chín 

October 

/ok't3ob3/ 

<n.> 

tháng muời 

Novcmber 

/nouVemba/ 

<n.> 

tháng mười một 

Dcccmber 

/di'semba/ 

<n.> 

tháng mười hai, tháng chạp 

first 

/fa:st/ 

<adj,> 

thứ nhât, đâu tiên; quan trọng nhât; cơ bản 



<n> 

người đầu tién, vật đầu tiên 

If you vvant tơ be a good pupil, íirst, you have to study hard. 

1, 

é 

c 

muốn là một học sinh giòi thì trirởc hẽt hạn phái học thật chăm.) 

sccond 

/'sekand/ 

<adv.> 

ờ vị mí thứ hai; thứ nhi 



<n> 

nguời về nhì 

third 

/0a;d/ 

<adj.> 

thứ ba 


<n> : một phần ba người thứ ba; vật thứ ba 


March is the third month of the year. ( Tháng ba là thủng thứ ba của một năm.) 
date of birth <n> ; ngày sinh 

What's your date of birth? (Ngày sinh cùa bạn là ngày nào?) 
address . /3'dresl <n> : địa chỉ 

• Have you fourỊd their address? (Bạn đã tim thấy địa chi cùa họ chưa?) 
nervous Aiarvas/ <adj> : lo lang, căng thẳng 

The exam is Corning. I’m very nervous. (Kì thi sẳp đến rồi. Mình lo quá.) 
vvorry Avaĩì/ <v.> : lo lắng 

Đon't vvorty! (Đừng lo lắng gì cá.) 

worried AvATĨd/ <adj.> : bôn chôn, cảm thây lo lăng, tò ra lo lăng 

<v.t.> : làm cho lo lắng, làm cho bối rối 
<v.i> : lo lang, lo nghĩ 


UNIT2 15 




She is vvorried bccause it's late and ber son hasn't comc home vet. (Cỏ ấy đang 
rát lo lăng vì trời đã tôi mà cậu con trai cùa cô ấy vẫn chưa về nhà.) 
form /fò:m/ <n.> : hình, hỉnh thể, hình dạng, hình dáng 

<v.t> : thành hình, tạo thành; tổ chức, thành lập 
lt's snowing. Let's form a Snow Man. 

(Tuyél đang rơi kìa. Chủng la hãy làm người Tuyết đi.) 
rcgistration /,rcd 3 i'streijn/ <n.> : sự đăng kí, sụ ghi vảo sổ 

She has done all the registration. (Cô aỵ đã đăng ki xong rồi.) 

Student Registration form : phiêu đăng ký của học sinh 

to invite /inVait/ <v.t> : mời, đem lại, lôi cuốn, hấp dẫn 

<v.i.> : đưa ra lời mòi 

They invited us to their party but we couldn't come. 

(Họ đã mời chúng tôi đến dự tiệc nhưng chúng tôi không thê đến được.) 
invitation /,invi'teijn/ <n.> ; sự mời. lời mời, giẩy mời 

: cái lôi cuốn, cái hâp dẫn 

We can't accept their invitation. 

(Chúng ta không thê chấp nhận lời mời của họ được.) 
invitation card <n> : giây mời / thiệp mời 

join /dỊStn/ <v> : tham giă 

Come here and join us. (Đen đây và tham gia với bọn mình đì.) 
imagine /i'maed 3 Ĩn/ <v> : tường tượng 

I couldn't imagine you behaved like that. 

(Mình không thế tướng tượng bạn đã xít sự như vậy.) 
guest /gest ì <n> : khách 

AU the guests are in the waiting room. (ĩất cá khách khứa đã ớ trong phòng khách.) 
to get to /get/ <v.t> : được, có được, kiêm dược, lấy dược 

<v.i.> : đến, tới, đạt đen 
l’ve got to know the answer to this problem. 

(Tôi phái tim ra đáp án cho vần đề này.) 
to ieave /li:v/ <v.t> : đê lại, bò lại, bõ quên 

<v.i.> : bò đi, rời di, ngừng, thỏi, nghi 
He !eft a message on the table and \vent out. 

(Anh ấy đề lại lời nhắn trên bàn rồi hò ra ngoài) 
game /geim/ <n> : trò chơi 

Jim, stop playing Computer games. Ợim. hãy ngừng chơi điện lữ đi.) 

B. GRAMMAR 

1. Ọrdinal Numbers 

số thứ tự trong tiếng Anh được thành lập bằng cách thèm "th" vào sau số đếm 
ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ các em phải học thuộc. 


CARDINAL NUMBER 

ORDINAL NUMBER 

(SỐ ĐÉM) 

(SÓ THỨ Tự) 

1 (one) 

1 st (the first) 

2 (two) 

2nơ (the second) 

3 (thrée) 

3rd (the third) 


16 HDH&LBTA7 








4 (four) 

4th (the íourth) 

5 (fíve) 

5th (the fifth) 

6 (six) 

6th (the sixth) 

7 (seven) 

7th (the seventh) 

11 (eleven) 

11th (the eleventh) 

12 (tvvelve) 

12th (the twelfth) 

13 (thirteen) 

I3th (the thirteenth) 

20 (tvventy) 

20th (the tvventieth) 

21 (twentý - One) 

21st (the tvventy íirst) 

30 (thirty) 

30th (the thirtieth) 

32 (thirtý-two) 

32nd (the thirty second) 

35 (thirty-five) 

35th (the thirty fifth) 

40 (íortý) 

40th (the íortieth) 

43 (íortý- three) 

43th (the torty thlrd) 

50 (fifty) 

50ìh (the fiftieth) 

60 (sixty) 

60th (the sixtieth) 

100 (one hundred) 

lOOth (the one hundredth) 


2. Revỉsion of prepositions of tỉme (ôn lai giới tử chỉ thời gian) 

a. AT 

dùng chi giờ: at 3 0 'clock (váo lúc 3 giờ) at 10 pm {vào lúc 10 giờ tối) 

và lưa tuoì: at the age of 15 (vào tũỗi 15) at 20 years old (váo lứa tuồi 20) 

b. ON: 

dùng cho ngày trong tuần: on Monday (váo thứ hai) on Saturday (vào thứ bảy) 
và buổi trong ngày có tính từ bổ nghĩa: 

in the atternoon nhưng on Sunday attemoon hoặc on a beautiíul atternoon. 
c IN 

dùng cho tháng, năm, mùa...: in June (váo tháng sáu) 

in 2000 (váo năm 2000) in VVinter ( váo mùa đông) 

dùng cho bưối cùa ngày: 

in the morning (vào buổi sáng) in the evening (váo buổi tối) 


ĩ!ĩ. T RANSLATION AND SOLUTĨON 

Sỉi 1 Nghe vầ lặp lại. số THỨ Tự 


Tirst 

1 1*' (tnứ nhất) 

eleventh 

11 m 

second 

2 nrt (thú’ hai) 

tweifth 

12 m 

third 

3 ,d (...) 

ĩhirteenth 

13 ,h 

tenth 

10 ,h 

tvventieth 

2 Q.h 

thirty-tirst 

31” 



thirty-secon 

32 nđ 



thirty-thịrd 

33"* 



thirty-tcurth 

34”' 



Nghe và viết ra 

ngày tháng. 




- The first of July - The sixth - T he seventeen th 

- The nineteenth - ThpTCũírtẽiẽptb. tJwtyrfịfet 


ỨNIT 2 17 








3. Viết các tháng sau theo trật tự từ tháng đẩu tién đến tháng thừ mưò'i hai. 

January : Tháng giêng May : Tháng 5 September Tháng 9 

February: Tháng 2 June : Tháng 6 October : Tháng 10 

March : Tháng 3 July : Tháng 7 November : Tháng 11 

April : Tháng 4 August : Tháng 8 December Thấng 12 

4. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Thầy Tân: Nào, người tiếp theo. 

Hoa: Em chào thầy. 

Thày Tân: Chào em. Em tẽn gì? 

Hoạ: Phạm Thị Hoa ạ. 

Thày Tân: Em sinh ngày nào? 

Hoạ: Ngày 8 tháng 6 ạ. Sinh nhặt tớl em 14 tuồi. 

Thầy Tân: Em ờ nhà so mấy? 

Hoạ: SỘ 12 đường Trần Hưng Đạo ạ. Em sổng với chú và di cùa em. 

Thây Tân: số điện thoại của em là số mấy? 

Hoạ: 8 262 019 

Thày Tản: Cám ơn em. Hoa, em thích trường minh chứ? 

Hoa: Có ạ. Nó rất đẹp, nhưng em lo rằng em không có bạn bè và em sẽ 

không vui. 

Thày Tán: Em đừng lo. Thầy tin là em sẽ có nhiều bạn ngay cho mâ xem. 

Trả lời câu hòi. 

a) Hiện giờ Hoa baọ nhiêu tuổi? - Hoa s 13 (years old). ( Hiện giờ Hoa 13 (tuổi)./ 

b) Sinh nhật tới cô ấy sẽ được bao nhiêu tuổi? 

- She’ll be 14 on her next birthday. ( Sinh nhật tới cô ấy sê được 14 tuổi.) 

c) Khi nào sinh nhật cô ấy? 

- Her birthday is on June 8th. ( Sinh nhặt của cô ấy vào ngày 8 tháng 6 ) 

d) Hoa sống với ai? 

- Hoa lives vvith her uncle and aunt. ( Hoa sống vói chú và thím của cô ấy ) 

e) Tại sao Hoa lo lắng? - Hoa Is vvorried because she doesn't have any íriends 

(Hoa lo lắng vi cô ấy không có người bạn nào.) 

vè em: 

f) . Sinh nhát tới bạn sẽ được bao nhiêu tuổi? 

NI be 13 years old on my next birthday. ( Mình sẽ tròn 13 tuổi ở sinh nhật tới.) 

g) Bạn sống với ai? -1 live with my parents. ( Mình sống với cha mẹ.) 

h) Địa chỉ cua bạn là gì? - It s ... (số nhà + đường) 

5. Hãy đọc lạ? hội thoại lằn nửa rồi hoàn thành mếu đom sau: 

student Registration Form (Thẻ đăng ký của học sinh) 

Name: (tên) Phạm Thị Hoa 

Date of birth: (ngày sinh) June 8 ,h 

Address: (địa chì) 12 Tran Hung Dao Street 

Telephonè number: (số ĐT) 8 262 019 

6. Đọc rồi hoàn thảnh thiệp mời. 

Lan 12 tuổi. Ngày Chủ nhặt 25 tháng 5 bạn ấy sẽ 13 tuồi. Lan sẽ tổ chức tiìc 
mừng sinh nhật. Bạn ấy sẽ mời một vài người bạn. 

Lan sống ở số nhà 24 đường Lý Thường Kiệt. Buồi tiệc sẽ được tổ chức tại mà 
bạn ấy. Tiệc sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều và két thúc lúc 9 giờ. 


18 HDH&LBTA7 






Hãy hoàn thành thiệp mòi dự tiệc của Lan. __ 

Dear Hoa. (Hoa thản mển.) 

I am having a birthday party on Sunday, May 25 ,h . The party will be at my house at 

24 Ly Thuong Kiet Street from 5 p.m to 9 p.m. 

(Chủ nhặt ngày 25 tháng 5 mình sẽ tổ chức sinh nhật. Tiệc sỗ được tổ chức tại nhà 
minh ở số 24 Lý thường Kiệt từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối.) 

I hope you wỉll come and join the fun. 

(Minh hi vọng bạn sẽ đến tham dự tiệc vui.) 

Love, (Thương nhiều,) 

Mon 

_ Tel: 8 674 758 (ĐT: 8 674 758) _ 


7. Hãy suy nghĩ và viết. Tưởng tượng em sẽ là khách mời đến dự tiệc sinh 
nhật Lan. 

a) Bạn sẽ lảm gì cho Lan? -1 will give her a doll / a ribbon / a picture book. 

b) Bạn sẽ đến nhà bạn ấy bằng gì? - ru go there by bicycle. I Pll walk there. 

c) Bạn sẽ chơi trò chơi gi? - ril dance or play Computer games. 

d) Bạn sẽ ăn gi? - l'll eat some SOUP, fish or chicken. 

e) Bạn sê Uống gi? - ru drink coca-cola or soda. 

f) Bạn sẽ ra ve lúc mấy giờ? - ru leave bẹícre 9. 


* 8. Bây giờ hãy viết thư mời bạn đến dự tiệc sinh nhật cùa em. 

Dear. 

My birthday is on October 20 ,h . It would be nice if you could come. Many of our 
trienđs will be at the party, too. The party will be at my house at 6p.m. 

I hope we'll have a happý day. Come and join us. 

With love, 


9. Chơi đùa với chữ nghĩa. 

Thảng 9, tháng 4, thảng 6 và tháng 11 có 30 ngày. Các tháng còn lại có 31 ngày. 
Tháng 2 chì có 28 ngây, nhưng cư 4 nâm một lần đến năm nhuãn thi tháng 2 có 
đến 29 ngày. 


UNIT 3 


_ AT HOME (ởnhà) _ 

A. WHAT A LOVELY HOME! (Ngôi nhà xinh quá!) 

I. VOCABULARY 

awful /'o:ftil/ <adj.> : dáng kinh sợ; dễ sợ, khủng khiếp 

What an awful day! (Thật là một ngày khùng khiếp!) 
artnchair /'a:mtjea/ <ra.> : ghê bành 
He sat in the armchair andl read a newspaper. 

(Õng ẩy ngồi trẽn chiếc gM bành và đọc báo.) 
coinfortablc /'k\mfatabl/ <adj> : dễ chịu 
It's comtbrtable to live in our own house. 

(Thật ìò ihoài mái khi sóng trong nhà cùa mình.) 
lovelv /"IavIĩ/ <adj.> : đẹp đẽ, xinh xắn, có duyên, yêu kiều 


ƯNIT3 


19 




What a lovelỵ day! Why don'! we go on a picnic? 

(Thật là một ngày đẹp trời! Tại sao chúng ta lại không đi dã ngoại nhi?) 
living room <n> : phòng khách 

They are decorating their living room. (Họ đang trang hoàng tại phòng khách ) 
bright /brait/ <adj-> : sáng sủa 

Aftcr the rain, the sky becomes bright. 

(Sau cơn mưa, bầu trời trở nên sáng sủa hơn.) 
pink /pÌỊ)k/ <adj.> : màu hông 

Her mother has jụst bought her a pink dress. 

(Mẹ cô ấy vừa mua cho cô ấy một chiếc vảy màu hóng.) 
ĩavorite /Teivarit/ <adj> : được mên chuộng, được ua thích 

<n.> : nguời được ua chuộng; vật được ưa thích 
Cartoons are children's favourite programme. 

(Phim hoạt hình là chương trình được ưa thích cùa lũ trẻ.) 
the rest /resư <n> : vật còn lại, cái còn lại; những người khác 

Two pupils of the class got 10 marks. The rest got 9. 

(Hai học sinh trong lớp được điềm 10. sổ còn lợi đirợc điê/n 9.) 
bathroom /’ba:0rurn/ <n.> : buồng tăm 

Mr Brown can't meet you now. He's in the bathroom. 

(Ong Brown không thê gặp bạn lúc này. Ong ấy đang ớ trong buông tăm.) 
shower Ạaua/ <n.> : vòi sen 

delightíul /di'laitful/ <adj> : thích thú, thú vị 

We're delightful people, aren’t we? 

(Chúng tôi là những người thú vị. phải không nào?) 
delicious /di’lif3s/ <adj> : ngon 

Thank you very much for inviting us to the dinner. The meal is dciicious. 

(Cám ơn đã mời bọn mình đền ăn tối. Bữa ãn thật ngon. ) 
the rest of ; phần còn lại 

modern /modan I <adj> : hiện đại 

sink /sigk/ <n.> : bôn rửa bát 

Leave the dirty dishes in the sink, please. 

(Làm ơn đẻ nhũng chén dĩa ban vào trong hồn rữa bát.) 
amaxing /a'meizi|}/ <adj> : làm kinh ngạc, làm sửng sốt, nggc nhién 

It’s such an amazing story that no one could bclievc it. 

(Câu chuyện hắt ngờ đến nỗi kháng ai có thế tin được.) 
tub /tAb/ <n> : bồn tăm 

closet ykbzit/ <n> : tủ đóng vào trong tường 

John, \vhere's my shirt? - It's in the closet. 

(,/ohn cái áo cùa chị đáu rồi? -Nó ờ trong tủ.) 
dryer /draia/ <n.> ; máy sấy 

Your hair is \vet. Dry your hair with the dryer. 

(Tóc bạn bị ướt kìa. Hãy lảy máy sây đẻ lùm khô tóc đi.) 
washing machine ; máy giặt 

retrigerator /ri'frid 3 areits/ <n.> : tù lạnh 

She puts all the food in the refrigerator. 


20 HD H& LB TA7 



(Cỏ ây đê tàt cá đô ân vào trong tít lạnh.) 

(lishvrasher /dìJ,wo/a/ <n> : máy rứa chén bát 

l'm fed up vvith washing these dishes. Why don’t we buy a dishvvasher? 

(Mình chán cõng việc rứa chén bát lắm rồi. Tại sao chúng ta không mua một 
cái máy rứa chén bát?) 

eỉectric stove /stouv/ <n> : bếp điện 

Warm thc food with thc electric stove. (Hãy hâm nóng đó ăn băng bêp điện đi.) 
orange juice /d 3 u:s/ <n.> : nước cam 

You look tired. Would you like a glass of orange juice? 

(Trông bạn có vé mệt mói quá. Bạn có muốn một ly nước cam không?) 
journalist / l d33:nalist/ <n> : nhà báo 

Joumalists sometimes don't tell the truth. 

(Nhà báo đôi khi không nói đúng sự thật.) 
íarmer /Tarm s/ <n> : người nông dân, người tá điền 

My uncle lives in the countryside. He's a farmer. 

(Cậu cùa tói sống ớ miền quê. Cậu ấy là một người nông dân.) 
kitchen /'kitịin/ <n.> : phòng bểp, nhà bếp 

Mum is doing the cooking in the kitchen. (Mẹ đang nấu ăn ớ trong nhà bép) 
apartment /s'pa:tmant/ <n> : buông, căn phòng, căn hộ 

They have just bought a new apartment near the sea. 

(Họ vừa mới mua một căn hộ mới gan biên.) 
conipliment /lomplimant/ <n.> : lời khen, lời ca tụng 

We rcceived both compliments and complaints. 

(Chúng tói nhận được cá những lòi khen và những lời phàn nàn.) 
íorget /fa'geư <v.t> : quên, không nhớ đên 

<v.i.> : quên 

You promised me not to tell anybody about it but you didn’t forgot to your 
words. (Bạn hứa là sẽ không kẽ điều đó với ai nhung bạn dã không giữ lời hứa.) 
safe /seif/ <n.> : chạn (đựng đồ ăn) 

<adj-> : an toàn, chắc chắn, thận ttọng, dè dặt 
It's safe here. Don't vvorry! (Ờ đáy rắt an toàn. Đừng lo lăng.) 

II. GRAMMAR 

1. EXCLAMATIONS (Câu cảm thán) 

Trong tiếng Anh, đẻ diẽn đạt câu cảm thán, các em có một số cáu trúc S8U đây: 

A. 

WHAT + A + SINGULAR CÕUNTABLE NOUN ! 

_ (danh từ đém được ờ sổ ít) _ 

Vi dụ: What a beautitul picture! {Một bức tranh mới đẹp làm sao!) 

What a cold day! ( Một ngày mới lạnh làm sao!) 

What an interesting story! ( Một càu chuyện mới hay làm sao!) 


WHẢT + PLURẠL COUNTABLE NOUN! 

_ (danh từ đếm được ờ số nhiều) _ 

Ví ơụ: What pretty girls! (Những cô gái mới dễ thương làm sao!) 

What interésting stories! (Những câu chuyện mới thú vị làm sao!) 

What difficult tasks! (Những công việc mới khó làm sao!) 


UNIT3 21 



WHAT + UNCOUNTABLE NOUN! 

(danh từ không đếm đươc). 

Vi dụ: What nice vvẽather! (Thời tiết mới đẹp làm sao!) 

VVhat cold water! ( Nước mới lạnh làm sao!) 

What good milk! (Sữa mới ngon làm sao!) 

2. Would + Subject + like ? 

* Chúng ta sừ dụng cảu hòi: _ 

Would + Subject + like + to-infinitive? 

để mời ai làm gì. 

- Đồng ý với lởi mời trân, chúng ta nói: 

-Yes, l'd liketo . -Yes, l'd loveto. 

- Không đồng ý với lòi mời trên, chúng ta nói: 
l'd love to, but l'm busy. / l'd like to, but l'm afraid I can’t. 

VI dụ: 

* Would you like to go to the concert with me tonight? 

(Đèm nay bạn có muốn đi nghe hoà nhạc cùng tôi khôncj?) 

I’d love to. That sounds great. (Muốn chứ. Nghe hấp dấn quá). 

* Lưu ý: would like thường được nòi lược thành ‘d like 

l'd like = I vvould like 

3. THERE IS and THERE ARE. 

Ta dùng There is hoặc There are để chỉ sự có mặt của người hay vật ờ một vị 
trí nầo đỏ. 

* Câu k hẳng định: __ 

There is + danh từ số It + cụm từ chi nơi chốn. 

There is + danh từ không đếm được + cụm từ chì nơi chốn. 

There are + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn. 

VI dụ: - There is a book on the table. (Có một quyen sách ở trên bàn.) 

- There Is butter ỉn the tridge. (Có bơ ở trong tủ lạnh.) 

- There are four people in the room. (Có bốn người ở trong phòng.) 

* Câu phủ định: _ 

There isn't + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn. 

There isn’t + danh tử không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn 
There aren’t + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn. 

There isn’t = There is not / There aren t = There are not 
VI dụ: 

- There isn't a picture on the wall. (Không có bức tranh nào trên tường cả.) 
There isn't any water in the bottle. ( Không có ti nước ờ trong chai.) 

There aren't any students in the playground today. 

(Hõm nay không có học sinh nào ở sàn chơi.) 

* Cảu hói:__ 

Is there + danh từ sổ ít + cụm từ chỉ nơi chốn? 

Is there + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn? 

Are there + danh từ số nhiều + cụm từ chi nơi chốn? 

Đẻ trả lời cho các câu hỏi trên, ta dùng: 


22 HDH&LBTA7 






Yes, there is. / No, there isn’t. Yes, there are. / No, there aren’t. 

VI du: - Is there any milk in the íridge? - No, there isn't. 

(Trong tù lạnh có sữa khổng? - Không, không có) 

- Are there any eggs in the tridge? - Yes, there are. 

(Có trứng trong tủ lạnh không? - Có chứ). 

ANY trong câu phủ định và nghi vân. 

Ta hãy xem các câu sau: 

There isn't a park near the house. - Is there a park near the house? 

Khi chuyền sang dang số nhiều, ta dùng any thay cho mạo từ bất định a đẻ làm 
mạnh nghĩa phù định và nghi vấn. 

There arerit any parks near the house. - Are there any parks near the house? 

4. PREPOSITIONS OF POSITION (Giới từ chi vị trí) 
a ON: 

-ỏ’trẽn (chạm vào, sát vào, bao phủ hoặc tạo thành một phần của bè mặt) 
VI ơụ: - There is a picture on thè wall. (Có một bú c tranh ở trên tường.) 

- Sit on the grass. ( Hãy ngồi trên cỏ.) 

- Leave the glasses on the table. ( Hãy đề những cái ly lại trên bàn.) 

-ờ (một đại lộ, một con đường) 

VI dụ: - He lives on Hill Street. (Anh ấy sống ờ đường Hin.) 

- She lives on Grove Boulevard. (Cố ấy sống ở Đại lộ Grove.) 

-ờ trên / trong hoặc vào trong một phưcmg tiện chuyên chờ 

Vi dụ: - They are on the plane from London to Nevv York. 

(Họ trên máy bay từ Lonơon đi New York.) 

- \J\le uvill have lunch on the train. { Chúng ta sẽ ăn trưa ở trên tàu.) 

- trên, dựa trên hoặc gắn vào người nào / vặt gi 

VI dự: - He lies on his back on the grass sleeping well. 

(Anh ấy nằm ngừa người trên cỏ ngủ ngon lành.) 

- He is riding on horseback. (Anh ấy đang cưỡi trên lưng ngựa.) 

- She’s wearing a rinẹ on her thumb tinger. 

(Cô ấy đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay cải của minh.) 

b. AT * aơdress: (At + địa chi) 

VI dụ He lives at 10 Ngô Quyền Street. (Anh ấy sống ở số 10 đường Ngô Quyền.) 

c. IN + a country/ a City: (in + fển nước / thành phố) 

Ví ơụ: - Tom lives in the United States. ( Tom sống ở Hoa Kỳ ) 

- He lives in New York City. (Anh ấy sống ờ thành phố New York.) 

d. Một số giới từ chì vị tri. 


above: 

bẽn trên / ỡ trên 

below: 

bèn dưới 

around: 

xung quanh 

beside: 

bèn cạnh 

behind: 

đằng sau 

betvveen: 

ờ giữa 

far (avvay) from: 

ờ xã 

next to: 

bên cạnh 

in front of: 

ờ đằng trước 

on top of: 

trên đỉnh 

in the middle of: 

ờ giữa 

outsíde: 

bên ngoâi 

inside: 

bên trong 

under: 

bén dưới 

near: 

gần 




// ơụ: 

There is a garden in front of the house. 

(Có một khu vườn đằng trước ngờ nhà.) 

The cat Is lying under the table. (Con mèo đang nằm dưới bàn.) 


UNIT 3 23 



III.TRANSLATION AND SOLUTION 

iỉấi 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Hoa: Thật lả mỏt ngày tệ hại! Lan, chắc bạn lạnh lẳm. Vào đáy vả ngồi xuống 
nào. Chiếc ghế bành kia ám lám đáy. 

Lan: Cám ơn bạn. ồ! Phòng khách mới đẹp làm saoỉ Di và chủ bạn đâu rồi? 
Hoa: Chú mình ở cơ quan/đi làm, còn dì mình đi mua sắm rồi. Bạn uống trà 
nhé? 

Lan: Không, cám ơn bạn. Mình khoẻ rồi. 

Hoa: Vậy thì lại xem phòng mình nhé. 

Lan: Căn phòng mới sảng sủa làm sao! Còn màu sắc thi thật dẹp! Mảu hồng 
vả màu trăng. Màu hồng lả màu minh thlch nhất. Mình có thể xem phần 
còn lại của nhà bạn không? 

Hoa: Tất nhiên rồi. 

Hoa: Đây là phòng tắm. 

Lan: Phòng tắm thật dẽ thương' Nỏ có bồn rửa mặt; bòn tắm va vò! sen. 

Hoa: Nó rất hiện đai. Náo lại đây xem nhà bếp nào. Bạn sẽ thích nó cho mà 
xem. 

Lan: Ò! Nhà bếp thật tuyệt! 

Nó có đủ mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ ướp lạnh, máy rửa chén. Ịò 
nướng điện. 

Hoa: Vảng nó rất tiện lợi. Lan, uống gí nhé? Nước cam vắt nhé? 

Lan: Thật tuyệt! Cho mình một ít nhé. 

Bảy giờ hãy trà /07 câu hỏi. 

a) Hoa và Lan đang nói về những phòng nào? - Hoa and Lan talk about the 
living room, Hoa’s room, the bathroom and the kitchen. (Hoa vã Lan đang nôi 
về phòng khách, phòng Hoa, phòng tắm và nhà bếp.) 

b) Tại sao Lan thích phòng của Hoa? 

Lan likes Hoa's room because it's bright and it has nice colors: pink and vvhite. 

(Lan thích phòng của Hoa vì nó sáng sủa và có màu đẹp. hồng và trắng.) 

c) Trong phòng tảm cố những gl? 

There is a sink, a tub and a shovver in the bathroom. 

(Có một cái la-va-bô, một bồn tắm và vòi sen trong phòng tắm.) 

d) Cố gi trong nhà bếp? 

There is a washing machine, a dryer, a retrigerator, a dishvvasher and an 
electric stove in the kitchen. (Có một máy giặt, một máy sấy, một tủ lạnh, một 
máy rửa chén bát, một bếp điện trong nhà bếp.) 

về bạn 

e) Trong nhà/căn hộ cùa bạn có bao nhiêu phòng? 

There are... (số phòng) in my house / apartmept. 

f) Có những thứ gì trong phỏng/nHà bếp/phòng tắm cùa bạn? 

(học sinh tự trà lời) There are ... 

2. Viết Câu cãm thận. 

a) Viết cẵu cảm diễn đạt lời than phiền (complaints). 

Ví dụ: - What an expensive dress! (Chiếc áo thật là đắt!) 

- What an awful restaurant! ( Thật là một nhà hàng kinh khủng!) 

What a wet day! ( Ngày mới âm ướt làm sao!) 

What a boring party! ( Buổi tiệc thật chán ngắt!) 

- What a bad movie! (Phim mới ơở iàm saoỉ) 


24 HDH&LBTA7 



b) Viết càu càm diễn đạt lời tán thường (compliments). 

Vĩ Cu What a great party 1 (Buổi tiệc thỆt là tuyệt!) 

VVhat a bright room! ( Căn phòng mới sáng sủa làm sao!) 

- What an interesting movie! ( Phim hay thật!) 

What a lovety house! (Ngôi nhà thật xinh xắn!) 

What a đelicious dinner! (Bữa tối thật ngon!) 

- VVhat a beautitul day! (Ngày mới đọp làm sao!) 


3. Xem tranh rồi luyện tập với bạn em. 
a) Hãy chi tranh và nói. 



What IS in the picture? 

(Trong tranh có gi?) 

- 

There is a table 

(Có một cải hàn.) 

- 

There are some chairs. 

(Có một vài cái ghế.) 

b) 

Hói và trá lời. 


4 

Is there a television? 

- Yes. there is. 

4 

VVhere is it? 

- It's near the window. 

4 

Are there any pictures? 

- Yes there are. 

4 

VVhere are ỉhey? 

- TheyYe on the wall. 

4 

Is there a bed? 

- No, there ỉsn't. 

4 

Are there any lamps? 

- Yes, there are. 

4 

VVhere are they? 

- They’re on the wall next to the pictures. 

4 

Is there a table? 

- Yes, there is. 

4 

Where is it? 

- It’s near the television. 

4 

Are there any armchairs? 

- Yes, there are. 

4 

VVhere are they? 

- They’re in front of the teievlsion. 

4 

Is there a retrigerator? 

- No, there isn’t. 

4 

Is there a stove? 

- No there jsn’t. 

4 

Is there a closet? 

- No, there isn’t. 

4 

Are there any nevvspapers? 

- No, there aren’t. 

4 

Are there anỹ books? 

- Yes, there are. 

4 

VVhere are they? 

- They're on the bookshelí. 

4 

Is there a plant? 

- Yes, there is. 

4 

VVhere is it? 

- It’s In the corner of the room. 

4 

Is there a vvindovv? 

- Yes, there is. 

4 

Where is it? 

- It's behind the televisỉon. 


B. HOA’S FAMILY (Gia đình của Hoa) 

I. VOCABULARY 

countryside /'kAntrisaid/ <n.> : miền quê 

The air in the countryside is íresh. (Khổng khi ờ miền quê thì trong lành ) 
ti> grow /grou/ <v.i.> : mọc, mọc lén (cây côi) 

# • <v.t> : trồng (cây, hoa) 

# Thcy are growing vegetable in the garden. (Họ đang trỏng rau ở trong vườn.) 
cattle Acretl/ <n.> : thủ nuôi, gia súc 

to raise cattlc : chăn nuôi gia súc 

His uncle raises a lot of cattle on the farm. 

(Chú cáu ày nuôi rai nhiều gia Stic ớ nông trại.) 
íroin morning till night : từ sáng đen tối 

She hasto work from moming till night. 


l/NĨT 3 25 



(Cô ẩy phải làm việc suốt từ sáng đèn tối.) 


younger 

/^AỊỊga/ 

A, 

'ĩ' 

V 

: út, em 

younger sister 



: em gái 

elder 

yelda/ 

<adj.> 

: nhiều tuồi hơn 



<n.> 

: người nhiều tuổi hơn 

elder brother 



: anh trai 


He's Lan’s elder brother. (Cậu ẩy là anh trai cùa Lan.) 
photo /Toutou/ <n.> : bức ảnh, bức hình 

<v.i.> : chụp ảnh; lẽn ảnh 
They took a lot of phoíos during their trip. 

(Họ chụp rất nhiều ánh trong suốt chuyến đi.) 
hospital /'hospitl/ <n.> : bệnh viện, nhà thương 

He had an accidenl and they had to take him to hospital. 

(Anh áy gập tai nạn và họ đã phái đita anh ấy vào bệnh viện.) 
to take care of : chăm sóc 

Take care of yoursẹlf! (Hãy tự chăm sóc bàn thân.) 
sick /sik/ <adj.> : om, đau, bệnh; ốm yếu 

The sick children look pitiful. (Những đứa trè bị ốm trông thật đáng thương.) 
journalist A^ainalisƯ <n.> : nhà báo, ki giả 

He’s a Tamous joumalist. (Anh ầy là một nhà báo noi tiếng.) 
newspaper / , nju:zpeip3/ <n.> : báo 

Have you read the moming nevvspaper? (Bạn đã đọc báo buổi sáng chưa?) 
to look for : tim kiếm 

What are you looking for? (Bạn đang tìm gì vậy?) 
to ask sb íor advice : cho ai lời khuyên 

Hc asked me for advice but I didn't know what to say. 

(Anh ấy muốn tôi cho anh ấy lời khuyên nhimg tôi không biết nói gì.) 
empty /'empti/ <adj> : trông, rông 

Look at the empty apartment.There must have been a robber. 

(Hãy nhìn căn hộ trống không này. Châc hằn đã có một tên trộm vào đây.) 
expensive /iks'pensiv/ <adj> : đất tiền 

ỉ like that dress but it's too expensive. (Minh thích bộ váy đó nhung nó đắt quả.) 
to rurnish /Ta-nự/ <v.t.> : cung cấp; trang bị đồ đạc 

They have moved to their new house and fumished everything. 

(Họ đã chuyến về nhà mới và chuồn bị mọi thứ.) 
suitablc /'su:tabl/ <adj.> : hợp, phù hợp 

This exercise is suitable for grade 7. (Bài tập này phù hợp cho lớp 7.) 
ncws /nju:z/ <n.> : tin, tin tức 

Have you heard the news? (Bạn đã nghe tin gì chưa?) 
to find/ found/ found /faind/ <v.t> : thấy, tìm thấy, tìm ra 
place /pleis/ <n.> : nơi, chỗ, địa điểm 

meal <n.> : bột; bữa ăn 

My mother is preparing the meal for the íamily. 

(Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ân cho cà gia đình.) 

City center /'sento/ : trung tâm thành phố 


26 HDH&LBTA7 




I met him in the center. (Mình gặp cậu ấy ớ trung tâm thành phu.) 

II . GRAMMAR 

1. REVISION OF THE SIMPLE FUTURE*ẰND THE SIMPLE PRESENT 

(ôn lại thì tương lai đơn vả thi hiện tại đơn) 

• The simple tutu re tense _ 

+ cấu tạo: ịchủ ngữ 4 shaíl / will 4 động từ nguyên mâu không có 'to".l 

+ Cắch dùng: 

a. Thì tương lai đơn diên đat một hành động sẽ xảy ra tại một thời điém nào đó 
trong tương lai. 

Ví ơụ: 

We shall have our examination next month. (Tháng tới chúng ta sẽ thi.) 

The concert will be over at 10 o'clock. (Buổi hoà nhạc sẽ kết thúc lúc 10 giờ.) 

b. Thì tương lai đơn còn diễn đat một dề nghị, một yêu cầu hay sự mời mọc 
(thường ở dang câu hỏi). 

VI dụ. 

- Will you go shopping with me now? (Bây giờ ban đi mua sắm với minh nhé?) 
Will everybody please be quiet? (Mọi người im lặng nào!) 

• The simple present tense 

+ cấu tạo: Ịs 4 V (s / es).| 

+ Cách dùng: 

Thi hiện tặi đơn diễn tả một thỏi quen hay việc thường làm ờ giai đoạn hiện tại. 
VI dụ: 

- Nurses look atter patients in hospitals. ( y tá chăm sóc bệnh nhản ở bệnh viện.) 
He goes jogging every morning. ( Sáng nào anh ấy cũng chạy bộ.) 

• Lưu ý: - s : Chù ngữ, V: động từ 

- Đoi với các chủ ngư là ngôi thư nhất số It hoặc số nhiều, ngôi thứ hai số ít 
hoặc số nhiều vá ngôi thứ ba số nhiều thì động từ theo sau nó ờ dạng nguyên 
mẫu không cố "to". 

- Đổi với các chù ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ theo sau nó được thêm 
s hoặc es nếu những động từ đó tận cùng băng cảc chữ cái -ch, -s, -sh -ss, - 
tch, -X, -z, -zz. Đăc biệt động từ DO và GO ta phải thèm -ES khi hai động từ 
náy theo sau các chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. 

Vi dụ: stop -4 stops; live -4lives; go -4 goes; wash -4washes 

watch -> vvatches; kiss -4 kisses; buzz -4 buzzes; do -4 does 
Đối với các động từ tặn cùng bằng -y thì ta phải chuyển -y thành -i khi thêm • 
es vào các đông từ nay. 

Ví dụ: study -4 studies fly -4 tlies 

T rường hợp động từ play và stay vã một số động từ cò dạng tương tự chúng 
ta chì thẻm -s mả thôi. play -4 plays; stay -4 stays 

2. COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 

(So sánh tinh từ ở bậc hơn và bặc nhát) 
a. So sánh tính tử ờ bậc hơn. 

• Hình thức so sánh hơn cừa các tính tử có một ảm tiết (one-syllable) 
adjectives). 

|[be] 4 adịective-ER + THANị 

Vi dụ: - I m stronger than you. (Tôi mạnh hơn bạn.) 

- This house is bigger than that house. (Ngôi nhà này lớn hon ngôi nhà kia.) 


UNIT3 27 



• Hĩnh thức 50 sánh ha n của các tính từ có ba ảm tié t (3-syllable adịectives). _ 

Ị MORE + Adiectỉve + THÃnỊ 

VI dụ: - My sister is more beautitul tharyỵie. [Chị tôi đẹp gái hơn tôi.) 

- Angela is more careless than Susan. (Angela bất cẳn hơn Susan.) 

b. So sánh tính tờ ờ bậc h07Ị nhắt. 

• Hlnh thức so sảnh bậc nhết cũa các tinh từ cỏ một ảm tiết. 

|[be| + THE •» Ad jectivẽ- ÉSTỊ 

Vi du: - This tower is the taliest. (Tháp này là tháp cao nhắt) 

- Minh is the tallest student in my class. (Minh là học sinh cao nhất ở lớp tôi.) 

• Hĩnh thức so sán h bậc nhát của các tinh từ có ba âm tiểt. 

Ị(b ẽ] ♦ THE MOST + AdiectiveỊ 

Vi dụ: - Of aìl the pagodas in Hue, Linh Mu is the most beautitul. 

(Trong tất cá các ngôi chùa ở Huế. chùa Linh Mu là chùa đẹp nhất.) 

- Huy is the most intelligent student in our school. 

(Huy là học sinh thông minh nhất ở trường chúng tôi.) 

* Lưu ý: 

a. Với một số tính từ ta phải gấp đôi mẫu tụ cuối trước khi thêm -ER hoìặc -EST. 
VI ơụ: big - bigger - the biggest hot - hotter - the hottest 

wẽt - vvẽtter - the wẽttest 

b. Các tính từ có hai âm tiết thường cỏ hình thức so sánh hơn là "MORE + ADJ. 
+ THAN". Nhưng khi những tinh từ có hai àm tiết tận cùng bằng “-y" như' happy '. 
“easy", “íunny" thl hình thức so sánh hơn lã ‘ADJ-ER + THAN" và hinih thức so 
sánh nhất là ‘THE + ADJ.- EST'. 

Ví ơu easy - easler - the easlest happy - happier - the happiest 
tunny - tunnier - the tunniest 

c. Các tinh từ có hai âm tiết khác thường có dang so sánh hơn là -ER và so sánh 
nhất là -EST là những tính từ tận cùng bằng “-le”, “-ow”, “-er”. 

Vi dụ: noble - nobler - the noblest yellow - yellovver - the yellovvest 


clever - cleverer - the cleverest 


Hình thức so sánh bậc hơn vã so sánh bậc nhất của cảc tính từ bát quy tắc 

Adjective 

Comparative 

Superlative 

Good 

Better 

The best 

Bad 

VVorse 

The vvorst 

Many/ much 

More 

The most 

Little 

Less 

The least 

far 

Farther/ turthern 

The tarthest/ the turithest 


III. TRANSLATION AND SOLimON 

ĨH 1. Nghe rồi luyện với bạn em. 

Lan: Kẻ chó mình nghe về gia đình của bạn đi Hoa. Bố bạn làm nghẻ gi vậy? 
Hoa: Bố minh lá một nồng dân. ông làm việc ờ nông trại ờ thồn quê. ồng 
tròng rau và nuôi gia súc. 

Lan: Còn me bạn, bà lám gì vậy? 

Hoa: Bà luôn bận rộn. Bà làm việc vất vả từ sáng đến tối. Bà lám công việc 
nhà và giúp làm việc đồng áng. 

Lan: Bố mẹ bạn cỏ yêu thích cong việc của họ không? 

Hoa: Có chứ, họ yêu thích công việc đòng áng. 

Lan: Bạn có anh chị em không? 


28 HDH&LBTA7 


Hoa: Có chứ. Minh cỏ một em gái. Nỏ mới 8 tuổi. Ảnh của nó đảy này. 

Bây giờ hãy trá lói câu hói. 

a) Cha của Hoa làm gì? 

- Hoa's íather is a tarmer. (Cha cửa Hoa là một nông dân.) 

b) ỏng ta làm ở đâu? - He vvorks on our farm in the countryside 

(Ông ta làm việc ờ trang trai của mình ờ vùng nông thôn) 

c) Mẹ cùa Hoa làm gl? 

- Her mother's a housewife. (Mẹ cố ấy lả môt người nội trơ) 

d) Bà ấy làm gi mỗi ngày? 

- Shé does the housevvork and helps on the tarm . 

(Bà ấy làm việc nhà và giúp đỡ việc trang tại.) 

e) Họ có hạnh phúc không? - Yes, they are. ( Có. họ có hanh phúc.) 

f) Chị của Hoa bao nhiêu tuỏi? 

- Hoa’s sister is eight years old. (Chị cùa Hoa 18 tuổi.) 

2. Đọc. 

Cỏn giạ đình Lan thi sao? Bõ me cồ ấy lâm gi? 

Bố co ấy là bác sĩ. ỏng làm việc ờ bệnh viện ổng chăm sóc trẻ em bị bệnh. 

Mẹ cỏ là giáo viên. Bà dạy tiểu hoc. Lan có anh trai. Anh ây là nhà báo. Anh ắy 
viết bãi cho một tờ báo ờ Hà Nội. 

Bây giờ hãy luyện tập với bạn em. 

a) Talk about Lan’s tamily. (Hãy nói về gia đinh Lan.) 

What does her tather / mother / brother / sister do? 

(Bố / mẹ /anh (em) trai/chị (em) gái cõ ấy làm gi?) 

Where does he / she work? (ỏng (Anh) ấy / Bà (Chị/ Cô) ẳy làm việc ờ đấu?) 
Hội thoại /gợi ý). 

You : Tell me about your tamily, Lan'! 1 What does your íather do'> 

Lan : He s a doctor. He takes care of sick children. 

You : VVhere does he work? 

Lan : He vvorks in a hospital. 

Yoư : What about your mom? What does she do? 

Lan : She's a teacher. She teaches in a primary school. 

You : Do they li ke theirjobs? 

Lan : Of course. They love vvorking vvith children very much 
You : Do you have any brothers or slsters? 

Lan : Yes. I have an elder brother, but no sister. 

You : What does your brother do? 

Lan : He is a ịournalist. 

You : That sounds great. Where does he work'> 

Lan : He vvorks for a Ha Noi nevyspaper. 

b) Talk about your íamily. (Hãy nói về gia đinh em ) 

Where does your father / mother / brother / sister vvork? 

(Bố/Mẹ/Anh (Em) trai /Chị (Em) gái cùa bạn làm gi?) 

What does he / she do? (ồng (Anh/Cậu) ấy / Sả (Chị/ Cô) ấy làm gì?) 

3. Ghép cảu. 

A íarmer works on a farm. (Nông dân làm việc ở nòng trại.) 

- A nurse takes care of sick people. (V tá chăm sóc người ốm.) 

A journalist writes for a newspaper, (Nhà báo viết bài cho toà báo ) 

- A teacher teaches in a school. (Giáo viên dạy học ờ trường.) 


ƯN1T 3 29 



a) 

b) 


Lòi 

a) 

b) 

c) 


Nghe và hoàn thành các mẫu sau đơn này cho 3 người trong băng. 


Name: 

Tom 

JÕb: teacher 

Age: 

26 

Place of work: at a high school 

Name: 

Susan 

c) Name: Bill 

Age: 

19 

Age: 20 

Job: 

journalist 

Job: nưrse 

Place of work: 

for a magazine 

Place of work in a hospital 


trong bảng: 

Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school. 
(Tom là giáo viển. Anh 26 tuổi. Anh dạy ở trường trung học.) 
Susan is a journalist. She is 19 and writes for a magazine. 

(Susan là nhà báo. Chị ấy 19 tuổi và viết bài cho một toà bảo.) 

Bill is 20 and he is a nurse. He vvorks in a hospĩtal. 

(Bill 20 tuổi và anh là y tả. Anh làm việc ở bệnh viện ) 


SU 5. Nghe và dọc. 

John Robitison là giáo viên dạy tiếng Anh ở Mỹ sang. Ông đang tim một căn 
hộ ở Hà Nội cho gia đình của ông. ổng đang hỏi ý kiến cùa óng Nhặt bạn ông. 
John : Có dễ tìm một căn hộ ờ Hà Nội không vậy Nhật? 

Nhat : À, có một vài căn hộ chưa có người ờ gần đây 
John : Vậy à? Chúng có tốt không? 

Nhat: Có một cản rất tốt có 2 phòng ngủ ờ số nhà 27. Căn hộ này rắt xinh 
xắn vâ khống đắt lắm, 

John : Còn những càn hộ khác thi sao? 

Nhat: Căn ờ số 40 thì tốt hơn. Nó có 3 phòng ngù và rộng hơn, nhưng dĩ 
nhièn là nó đắt hơn đấy. 

John : Đó có phải lã căn hộ tốt nhất không? 

Nhat. Chưa phải đâu. Cãn tốt nhất ờ so 79. Nó cỏ 4 phòng ngủ và có sẵn 
đồ đac. Căn hộ này đắt nhát. 

John : Vậy theo anh thì căn hộ nào thich hợp với gia đình tôi nhất? 

Nhat: Căn hộ rè nhất sê tốt cho gia đinh anh. Nõ nhò hơn hai cải kia, nhưng 
nỏ mới nhất trong ba căn và nó có một nhà tẳm rộng và hiện đài và cà 
nhà bếp nữa. Tôi nghĩ gia đinh anh sẽ thích nỏ cho má xem. 

Trà lời câu hòi. 

a) Căn hộ nào rẻ nhất? -The one at number 27 (Căn hộ số 27) 

b) Căn hộ nào mắc nhất? - The One at number 79. (Căn hộ số 79) 

c) Căn hỏ nào tốt nhát? - The one at number 79. (Căn hộ số 79) 

d) Căn hộ nào thích hợp nhất cho John vá gia đình ông ta? Mô tả nó. 

The one at number 27. It's the smallest but it's the nevvest of the three 
apartments. It has two bedrooms, a large modem bathroom and a kltchen. 

(Đó là căn sổ 27. Nó nhỏ nhất nhưng là căn mới nhất trong 3 căn hộ. Nó có 2 
phòng ngủ, một phòng tấm lớn, hiện đại và một nhà bép) 

* 6. Viết. Dưởĩ đây là thư cùa John gừi cho vợ và con gái ông (y Hoa Kỳ. 
Hoàn thành bức thư sau dùng những từ được cho. 

Ngày 16 tháng 8 
Sally và ủz thương yêu, 

Anh có tin tót lành báo cho em và con biết. Anh đã tìm ra nơi ở cho chúng ta ở Hà 
Nội. Có mẩy căn hộ đẹp (beautitul) ở đây. Vài căn hộ giá cũng rẻ nhưng nhiêu 
căn cũng đẳt lắm (expensive). May thay, căn hộ đẹp nhắt lại rẻ nhẳt (cheapest)■ 


30 HDH&LBTA7 



Nó có phòng ngủ rất tuyệt và một phỏng tắm lớn. Phòng khách tuy hơi nhỏ 
(small) nhưng nhà bếp lại rộng rãi (big), vì thế chúng ta sẽ đùng bữa ở đó. Anh 
nghĩ đây là căn hó tót nhất (bẹst) cho chúng ta bởi vì nó gằn trung tâm thành 
phố. Lẩn sau anh sẽ cho em biết nhiêu hơn. Anh hi vọng em và con đều khoẻ. 
Thuung nhiều, 

John 

Ghi nhớ: 

ổng ấy/ bã áy làm gì? - ổng áy/bà áy làm bác sĩ. 

Ổng ấy/ bà ắý làm việc ờ đàu? - ồng ấy/ bà ấy làm việc ờ tai một bệnh viện. 
Ông ấy/ bả ấy có làm việc trong nhà máy không? - Vâng có/ không, không có. 
Tính từ so sánh hơn so sánh nhất 

good (tốt) better (tốt hơn) the best (tốt nhất) 

cheap (rẻ) cheaper (rè hơn) the cheapest (rẻ nhất) 

Expensivé (mắc) moré expensive (mắc hơn)' the most expénsive (mắc nhất) 

Ịlãnguãge focusĩ| 

1. Thi hiện tại đơn 

Hãy hoàn thành các đoạn văn sau. sử dụng động từ trong ngoặc. 

a) Ba là (is) bạn tôi. Cậu ấy sống (lives) ờ Hà Nội với bố mẹ và chị gái của 
mình. Bố mẹ cậu ấy là (are) những giâo viên. Ba học (goes) ờ trường Quang 
Trung. 

b) Lan va Nga đều học (are) lớp 7A. Họ ăn (eat) trưa cùng nhau. Sau buổi học, 
Lan đi (rides) xe đap về nhà còn Nga thì đi (catches) xe buýt. 

2. Future simple tense. (Thl tương lai đơn) 

Hãy viết ra những việc mà ngày mai Nam sẽ làm và sẽ không làm. 

VI dụ: Cậu áy sẽ ơi đén bưu điện, nhưng sẽ không gọi choBa. 

a. He will do his homevvork, but he won't tidy the yard. 

(Cậu ấy sẽ làm bài tập ở nhà, nhưng sẽ không dọn dẹp sân.) 

b. He vvlll see a movie, but he won't vvatch TV. 

(Cậu ấy sẽ xem phim nhưng sẽ không xem ti-vi.) 

c. He will vvrite to his grandmother, but he won’t meet Minh. 

(Cậu ấy sẽ viết thư cho bà mình, nhung sẽ không gặp Minh.) 


Số thứ tự 

Hãy viết số thứ tự theo tr 

ư tự đúng. 

Đội bốnq 

Oíẻm (trân) 

Vi trí 

Thăng Long 

36 

first (1) 

Hồng Hà 

34 

second (2) 

Đoàn Kết 

29 

third (3) 

Thắng Lợi 

26 

fourth (4) 

Thành Công 

25 

fìfth (5) 

Tiền Phong 

23 

sỉxth (6) 

Ị Phương Đông 

19 

seventh (7) 


4. Gió’1 từ 

Viết thành câu. 

a) lt's under the table. (Nó (con mèo) ở dưới bàn.) 

b) lt's in tront of the chair. (Nó ở trựờc chiếc ghế.) 

c) lt’s behind the televìsion. (Nó ờ đằng sau ti-vi.) 

d) lt's next to the bookcase. (Nó ở kế bên già sách.) 


UNIT3 31 



(Nó ở trên ghế trường kỉ) 


e) lt’s on the couch. 

5. Tính từ 

Viết càu đối thoại. Dùng các bức tranh và các từ trong khung. 

a) Lan: A is a cheap toy. (A là món đồ chơi rè tiền.) 

Hoa: And B is cheaper, but c is the cheapesí. 

(B còn rẻ hơn, nhưng c tại rẻ nhất.) 

b) Lan: Ais an expensive dress. (A là một chiếc áo đắt.) 

Hoa: And B is more expensive, but c is the most expensive. 

(B còn rè hơn, nhưng c là thì đắt nhất.) 

c) Lan: A is a good student. (A là một học sinh giỏi.) 

Hoa: And B is better, but c is the best. (B còn giỏi hơn, nhung c tại giỏi nhắt ) 

d) Lan: Aisstrong. (A thật mạnh.) 

Hoa: And B is stronger, but c is the strongest. 

(B mạnh hơn, nhung c thì mạnh nhàt.) 

6. Nghề nghiệp 

Hay vịét ra nghè nghiệp của những người này. 

a) Anh ấy chữa lừa. c) Bà ẩy làm việc ở một trường học 

Anh áy rất dũng cảm. Bà dạy học sinh. 

Anh ấỵ làm nghè gì? Bà làm nghề gi? 

Anh ẩy là lính cứu hoà. Bà là giáo viên. 

b) Bà ấy làm việc ở bệnh viện. ứ) ổng ấỵ sống ờ thôn qué. 

Bà làm cho người ốm khoẻ ra. ồng ấy trồng rau quà 

Bà làm nghề gi? Ồng ấỵ làm nghê gi? 

Bà là bác sĩ. Ồng ay là nông dàn. 

7. Is there a ... ? I Ạre there any ...? 

Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành các càu sau. 

Minh: Có ti-vi không? Hoa: Có bức tranh nào không? 

Hoa: Váng, có. Minh: Không, không có. 

a) Are there any books? (Có quyển sách nào không?) 

Yes, there are. (Vãng, có.) 

b) Are there any armchairs? (Có cái ghế bánh nào không?) 

No, there aren’t. (Không, không cô.) 

c) Is there a telephone? (Có đẹn thoai không?) 

No, there isn’t. (Không, không cố ) 

d) Are there a hy ílovvers? (Có bông hoa nào khồng?) 

Yes , there are ( Vảng, có.) 

8. Question words 

Hãy viết ra càu hòi và câu trả lời. 

VI dụ: + How old is he? ( Anh ẩy bao nhiêu tuổi?) 

- He is twenty-five (years oỉd). (Anh ấy 25 tuổi) 

+ What's his address? (Nhà anh ấy ở só mấy?) 

- It's 34 Nguyên Bieu Street, Hai Phong. 

(Số 34 đường Nguyễn Biểu, thành phố Hải Phòng.) 

+ What's his job? / What does he do? (Anh áy làm nghé gì?) 

- He’s an offíce manager. (Anh ấy làm gĩám đốc văn phòng.) 


32 HDH&I.BTA7 



UNIT 4 


AT SCHOOL (Ởtrường) 

A - SCHEDƯLES (Thời khóa biểu) 

I. VOCABULARY 

schcdulc /'Jeđju:l/ <n> : bảng giờ giấc, biểu thời gian 

Hverybody, we have a new schedule. 

(Các bạn, chúng la có mộ! thòi gian biêu mới) 
favoritc subịect : môn học yêu thích 

What's your favorite subject? (Môn hạc bạn yêu thích là môn gì?) 
to get up ygetAp/ : thức dậy 

to start /sta:t/ <v.i.> : bắt đầu một chuyến đi; rời đi; khởi hành 

<v.t> : băt đâu (công việc...) 

When did the períbi inance start? (Buổi biếu diễn bất đầu từ khi nào vậy?) 
to íìnish yfinij/ <v.t> : hoàn thành, kết thúc 

I lave you íìnished your homevvork? (Bạn đã lùm xong bài tập về nhà chưa?) 
physics yfiziks/ <n> : vật lý học 

Anna is very good at Physics. (Anna rất giỏi môn vật lí.) 
mathematics (Math) /,ma:0i'mffitiks/<n.>: môn toán, toán học 
gcography /đ 3 Ì'ografi/ <n> : khoa địa lí; địa lí học 

physical education : giáo dục thể chất 

inusic /’mju;zik/ <n.> : nhạc, âm nhạc 

She often listens to music when she has free time. 

(Cô ấy thường nghe nhạc khi có thời gian rỗi.) 
history yhistori/ <n> : sử, sử học, lịch sử 

Our country has a long-lasting history. (Đất nirớc ta có một lịch sứ láu đòi.) 
literature /MitratỊo/ <n> : văn chưong, văn học 

home cconomics : kinh té, gia đình 

to cook /kuk/ <v.t> : nấu, nấu chín, chín, nấu nhù 

What are you cooking? (Bạn dang nấu gì vậy?) 
body /‘bodi/ <n> : thân thề, thể xác 

You must do moming exercise to keep your body fit. 

(Bạn phái tập thê dục đô giữ thân thế cân đoi.) 
pnst /pa:st/ <adj.> : quá khứ, dĩ vãng 

Don't think of the past. Think of the present and the tuture. 

(Đừng nghĩ vê quá khứ. Hãy nghĩ về hiện tại và luxmg lai.) 

World /wo:ld/ <n> : thế giới, địa cầu 

They are going to travel around the worid. (Họ sẽ đi vòng quanh thể giới.) 
tochange /tjeind 3 / <v.t> : đổi, thay, thay dồi 

They iniended to go to Dalat but in the end they changed their mind. 

(Họ dự định đi Đà Lạt nhung cuối cùng họ lại dối ý.) 
river (ÙV9/ <n.> : dòng sông 

Huong River is one of the ramous places in Hue. 

(Sóng Hương là một trong những thắng cánh cùa Huế.) 


UNIT4 33 


mountain /'mauntin/ <n.> : núi 

mountain range : đãy núi 

The Alps is a great mountain range. (Dãy Anpơ là một dãy núi lớn.) 
several /'sevrol/ <adj.> : vài 

Thcre are several mislakes in your homework. 

(Có một vài lối sai trong bài tập về nhà cùa bọn.) 
interesting /'intristÌỊ)/ <adj.> : làm quan tâm, làm chú ý 

ít was such an interesting novel tliat I read it until midnight. 

(Cuốn sách thú vị đến noi tôi đọc nó đến tận nữa đêm.) 
lun /ÍAn/ <n.> : sự vui đùa. sự vui thích 

What ftm we had last summer vacation! 

(Chúng tôi đã có một kì nghi hè thật là vui!) 
class meeting : buôi họp lóp 

Nam said he cou!dn't come to the class meeting. 

(Nam nói rằng cậu ấy không thê đén buôi họp lớp được.) 
school assemble : hội đồng giáo dục 

to be dilTerent from something : khác biệt so với cái gì 
at lunchtime : giờ àn trưa 

at brcak : giò nghi giải lao 

20-minute break : giờ nghi giải lao 20 phút 

school uniíorm : đồng phục nhà trường 

Pupils have to wear school uniíorms. (Học sinh phới mặc dỏng phục nhà trircrng.) 
cafetcria /,kxfi'tiarÌ3/ <n.> : quán ăn tự phục vụ 

We otten find a caĩeteria in íacloty. college, hospital... (Chúng ta thường 
thấy quán ăn tự phục vụ ờ công sớ, trường đại học, bệnh viện...) 
snack /snaỉk/ <n.> : bữa ăn vội vàng, bữa ăn qua loa 

: phần, phần chia 

1 only have time for a snack at lunchtime. 
í /íi/ chi đù thời gian đê ăn một bừa trưa qua lơa.) 
popnlar /'popịulo/ <adj.> : được nhiều người ua chuộng, được nhiều 

nguời ưa thích 

This is one of the irost popular food in our country. 

(Dây là lột I.ong nhùng món ăn được ưa chuộng nhát ở nước tói.) 
unpopul.1 r /,An'popjul3/ <adj.> : không được ai ưa chuộng 
afícr*$cho»l activities : hoạt động ngoại khóa 

baseball /'beisbotl/ <n> : bóng chày 

Thcre arc ninc playcrs in a baseball team. 

(Củ 9 người chơi trong một đội bóng chày.) 
baskctbnll / ba:skitbo:ỉ/ <n.> : bóng rồ 

III GRAMMAR 
1. Thì hiện tại tiếp diễn 

* Thì hiện tạ i tiếp diễn diễn ; ả một hà nh động đang xảy ra váo lúc nói. 

|Subjẽcĩ+ am/"is/ a r e + V-in gỊ 

* Thì hiện tại tiêp diễr. thướng được dùng kèm với các trạng từ: now (hiện gió) 
right now, at the moment ,ngay lúc này) 


Ỏ4 HD H<?: L.B TA7 





VI du: - l’m learning English. ( Tôi đang học tiếng Anh.) 

- They're cooking dinner (Họ đang nấu bữa tối.) 

- My íriend is playing Computer games. ( Bạn tôi đang chơi game VI tinh) 

■* Cách thêm ■ ING vào sau động tứ: 

a. Đối với hau hết các đòng từ, ta chỉ cần thêm ING vào sau động tử đó: 

slẹep - sleeping go - going wait - vvaiting speak - speaking 

b. Đối vỡi các đòng tư tân cung bằng e, chúng ta phải bỏ e trước khi thêm INIG 

love lovingdrive - driving vvrite - Nvriting take - taking 

Tuy nbiẽn đối VỞI động từ tận cùng là ee thi ta vẫn giữ nguyên chủng: 

see - seeing free - treeing 

w. Đốí vỡi một số động từ ta phải gắp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ING: 
stop - stopping run - runnlng 

2. Cách nói giờ 

Chúng ta dùng câu hỏi sau để hòi giờ: What time is it? 

a. Giở đúng : lt's . c‘clock 

Ví dự. It's five o’clock. (Năm giở đúng.) 

It's seven o'clock. (Bày giờ đúng.) 

b. 30 phút : lt's halỉpast.. . 

Vi dụ: lt's half past eleven. (Mười một giờ rưỡi.) 

c. Qua 15 phút : lt's quarter past . 

Vi dự. It's quarter past ten ( Mười giở 1 5 phút ) 

Kém 15 phút : lt's quarter to . 

Vi du: lt's quarter to six (Sáu giờ kém 15 phút.) 

c. Các giờ còn lai : chúng ta nói phút trước giờ sau. 

VI dụ: lt's ten past two. (Hai giờ 10 phút.) 

It's twenty-five to seven (Bày giờ kém 35 phút.) 

3. THIS / THESE and THAT / THOSE 

* This + danh từ số ít & These + danh từ số nhiều dùng chỉ một vật, một người 
hoặc một nơi và những vật, những người hoặc những nơi gần với người nói 
hoặc người viết. 

VI dụ: 

This book is very interesting. (Quyến sách này rất hay.) 

These pictures look very vivid. (Những bức tranh này trông thật sống động.) 

* That + danh từ số it & Those + danh từ số nhièu dùng chi một vật, môt người 
hoặc một nơi và những vật, những người hoặc những nơi ờ xa người nói 
hoặc người viết, 

Ví dụ:- Look at that manl He looks handsome. 

(Hãy nhìn người đàn ông ở đằng kia! ông ấy trông thật đẹp trai.) 

- What are those people doing? (Những người kia đang làm gi thể?) 

* This, That, These, Those là những từ chỉ định có thẻ dùng như tính từ trước 
danh từ. 

VI dụ: - This / That book is very interesting (Quyển sách này/kia rất hay). 

- I want this car, not that car. (Tô/ muốn chiếc xe này, không cần chiếc xe 

kia). 

* Thỉs / That / These / Those có thể dùng như đại từ, không có danh từ đi sau. 

Vi dụ: This is my brother and these are my tvvo sisters. 

(Đây là em trai cùa tôi và đây là hai người chị gái của tôi). 


UNIT 4 35 






III. TRANSLATION AND SOLUTION 

ÍÈQ1. Nghe rồi lập lại. 

a. Bây giờ là 7 giò- đúng. b. Bảy giờ là 4 giờ 15. 

(Bây giờ 15 phút sau 4 giờ) 

c. Bây giờ là 5 giờ 15. d. Bây giờ là 8 giò’ 30. 

(Bây giờ 25 phút sau 5 giờ). (Bày giờ là 30 phút sau 8 giờ) 

e. Bây giở là 9 giờ 40. f, Bảy giờ là 1 giờ 45. 

(Bây giò’ 10 giờ kém 20) (Bây giờ là 2 giò 1 kém 15 phút) 

Bảy giờ hãy luyện nói về thời gian với bạn em. 

What time is it? Mấy giờ rồi? - lt's seven oclock. ( Bảy giờ) 

2. Hãy trả lời câu hỏi về .chinh bản thân em. 

a) Bạn thức dậy lúc mấy giờ? d) Bạn ăn trưa lúc mấy giờ? 

b) Giờ học bắt đầu lúc nào? e) Bạn đi ngủ lức mấy giò'? 

c) Chúng két thúc lúc nâo? 

Gợi ý càu trả lời: a) I get up at.. b) Classes startat... 

c) They tìnish at... d) I have lunch at... e) I go to bed at... 

M 3. Nghe và hoàn thành thời biểu sau. 

Math English Music History Physics 

Friday 

ỊtõõỊ ỊỹTsõỊ ỊmõỊ §ŨÕỊ ỊĨÕ.3ỐỊ 

English geography music Science history 
Saturday 

H H H s 

Physical math English Science 

Education 

Lòi trong băng: 

Good morning, everybody. There (Chào các em. Thứ Sáu và thứ Bảy 
are some small changes to your này thời gian biểu của các em sẽ có 
schedule this Friday and Saturday. thay đổi chút It. Nào hăy viết lai các 
Please write the correct subjects món học và thời gian học vào vở. Ngày 
and time in your books. On Friday, thứ Sâu, tiết tiéng Anh sẽ bắt ơàu vào 
English is at 7 a.m. as usual. Then lúc 7 giờ sáng như thường lệ 7 giờ 50 
geography is at 7.50. The next class sẽ là giờ Địa lý. Tiếp đó 8 giờ 40 là giờ 
is muslc at 8.40. We start agaỉn at Nhạc Chúng ta sẽ học lại vào lúc 9 

9.40 with Science and our last giờ 40 với môn Khoa học và giờ học 

lesson of the day is history. cuối cùng trong ngày là giờ Lịch sử.) 

Oh, Saturday atternoon, the first class (Chiều thứ Bày, lúc 1 giở tiết học đầu 
is physical education at one o'clock tiên là Thể dục và tiết thứ hai sẽ là giờ 
and the second class is math. We Toán. Chúng ta có một tiết tiếng Anh 
have another period of English at lúc 3 giờ 40 và giờ Khoa học lúc 4 giờ 

3.40 and Science is at half past 30. Càc em cần hỏi gi không nào? Nếu 

tour.Any questions? No? Good. Lefs không, chúng ta tiếp tục bài học ngày 
continue with tọday's class... hôm nay...) 

4. Nhìn tranh rồi hỏi và trả lòi cáu hòi. 
a. + Lan đang học gl? d. + What is Loan studying? 

- Lan đang học Vật li. - She is studying Music 

+ Mầy giờ Lan có tiết Vật li? + What time does she have Music 

- Bạn áy cố tiết Vật lí lúc 8g40 class? 


36 HDH&LBTA7 



b. + What is Binh studying? 

- He is studying Geography 
+ What time does he have 

Geography class? 

- He hăs Geógraphy class at 10.10 
G. + What is Hung studying? 

- He is studying English. 

+ What time does he have English 
class. 

- He has English class at 9.20. 


- She has Music class at 3.30 

e. + What is Hoa studying? 

- She is studying Math. 

+ What time does she have Math class? 

- She has Math class at 1.50. 

f. + What is Mi studying? 

- She ỉs studying Physical Education. 

+ What time does she have Physical 

Education class? 

- She has Physical Education class at 
2.40. 


5. Nghe và đọc. 

Hoa: Khi nảo thi ban có giờ học tiếng Anh? 

Thu: Vào thứ Tư và thứ Năm. 

Hoa: Lúc máy giờ vậy? 

Thu: Giờ Anh đầu tiên lúc 8.40 ngày thứ Tư; ngày thứ Nãm lúc 9.40. 

Hoa: Ngáy thứ Sáu bạn cỏ giờ học nào khác? 

Thu: Minh có giờ Toán, Địa, Thẻ dục và Nhạc. 

Hoa: Bạn thích môn học nào nhất vậy Thu? 

Thu: Minh thích Lịch Sử. Đó là một môn học quan trọng và thủ vj. 

Hoa: Đúng thế. Minh cũng thích Lịch Sừ. 

Thu: Bạn thích môn học nào nhất vậy? 

Hoa: Mòn Toán. Toán thi khó nhưng vui. 

Hãy viết thời gian biêu vào sách bài tập. sau đó hói và trả lời càu hói vè thời 
gian biểu của em với bạn em. 


6. Đọc. TRƯỜNG HỌC Ờ MỸ 

Trường học ờ Mỹ hơi khác với trường học ở Việt Nam.Thường thi không có 
dồng phục trường. Giờ học bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 mỗi sáng và kết thúc 
vào lúc 3 giờ 30 hoặc 4 giở chiều. Ngày thử Bảy học sinh không phải di học. 

Học sinh có một tiếng đồng hò đẻ ăn trưa vá hal lần nghỉ giài lao 20 phút mõi 
ngáy Một làn nghi giải lao vào buổi sáng và lằn kia vào buổi chiểu Học sinh 
thương đén quán ăn tự phục vụ của nhà trường mua thức ăn nhẹ và thức uống 
vâo giờ giải lao hay vào giờ ân trưa. 

Các hoat động sau giờ hoc phò biến nhát là bóng chảy, bóng đá và bóng rổ. 


Càu hòi: Đúng (T) hay sai (F)? T F 

a. Học sinh thường Không mặc đồng phục. V 

b. Có giờ học vào sàng thứ Bảy. s 

There are no lessorìs on Saturday. 

c Học sinh khồng nghi giải lao vào buổi chiều. V 

One break is in thé morning, the other is in the aíternoon. 

d. Quán ăn tự phục vụ cùa trường bán thức ăn cho học sinh. V 

e. Quân ăn cùa trường chỉ mờ cửa vào giờ ăn trưa. V 

The school cateteria opens at lunchtime and also at breakíast 

f. Môn bóng rồ là một hoạt động không mấy phố biến sau giờ học. v ' 


Basketball is one of the most popular atter-school activity. 
* 7. Chon đùa với chữ nghĩa 

Tôi phải làm gì ờ trường? 

Về văn, tôi đọc sách 

Vả viết về những gì tôi đọc 

vè kinh tê gia đinh, tôi học náu nướng 


UNIT4 37 



Và những gì mà cơ thẻ chúng ta cần 

vè lịch sừ tôi nghiên cứu quá khứ 
Và thế giới thay đỗi ra sao. 
về địa lý, tôi nghiên cửu thé giởi, 

Những con sông vả những răng núi. 

Mỗi ngày tôi có vài tiết học 

Và học cái gi, ờ đâu và như thế nào 

Tiết hoc ưa thích nhất của tỏi hôm nay là gì? 

Chính là tiết học mà lúc này tôi đang’học. 

B. THE LIBRARY (Thư viện) 

I. VOCABULARY 

library /'laibrari/ <n> : thư viện 

Where's Nam? - He's sludying in the library. 

(Nam đàu rồi?- Cậu ấy đang ớ trong thư viện.) 
librarian /lai'brearion/ <n.> : người quàn li thư viện 

rack /raek/ <n> : giá (để đồ đạc), giá gác. giá đe hâr»h lí 

shelf /jelf/ <n.> : kệ, ngăn, gia (đê đăt các thứ lên) 

Where's the book? - It's on the shelf. (Cuốn sách đáu rồi? - Nó ờ trên kệ. ì 
magazinc /,nuega'zi:n/ <n> : tạp chí 

There are many kinds of dresses in the magazine. 

(Có rất nhiều kiêu váy mới trong tạp chi.) 

Science /'saians/ <n.> : khoa học 

Science is an interesting subject. (Khoa học ìà một mún khoa học .*•( ' /• thú. ' 
chemistry /'kemistri./ <n> : ngành hoá: mòn hoã học. hoã hục 

If you want to be good at chemistry, you must pratise more. 

(Nếu bạn muốn giói môn hóa học thì ban phái thực hành nhiêu hơn.) 
biotogy /bai'3lad3 ị/ <n.> : sinh vật học 

dictionary /'dikịanari/ <n.> : từ điên 

Look up all the new words in the dictionary. 

(Hãy tra nhữttg từ mới trong từ điển.) 
at the back of : đằng sau 

on the left : bèn trái 

The church is on thc left of the road. (Nhà thừ ờ phía bên trái đường.) 
on the right : bên phái 

in the middlc : ờ giửa 

novel /noval/ <n.> : tiểu thuyết, truyện 

She reads a lot of famous novels. 

(Cỏ ẩy đã đọc rất nhiều cuốn tiều thuyết noi tiếng.) 
reference book / , refarons'buk/ <n> : sách thain khão, sách tra cửu 

She had to write a composition so she used a lot of reíerence books. 

(Cò áy phài viêt một hài luận nên cô ấy sứ dụng rat nhiều sách tra cửu ) 
to follow /Tolou/ <v.t> : đi theo sau 

Ifyou want to be successíul, you must íollovv all my advice. 

(Nếu bạn muốn thành cõng thi bạn phải làm theo những chì dần am 1 , 1 , 
card inđex /ka:d/ /'indcks/ : chỉ số theo phiêu. 


38 HDH&LBTA7 



alphahetical order /,éelf3'betikal/ Po.àa/ : thứ tự xếp theo bảng chữ cái 
author /*o:9a/ <n.> : tác già 

Who is the author of this book? (Ai là tác già cùa cuốn sách này?) 
rcccive /ri'si:v/ <v.t> : nhận, lĩnh, thu tiếp, tiếp đón, tiếp đãi 

Have you received my letter? (Bạn đã nhận được thư cùa mình clnta?) 
copy /'kapị/ <n> : bán sao, bản chép lại 

<v.> : sao lại, chép lại, quay cóp 

Don'l copy during the test! (Đìtrtg có quay cóp khi làm hời kiếm tra.) 
to contain /kan'tcin/ <v.t> : chứa đựng, bao hàm, bao gồm 

Our body contains a lot of vvater. (Cơ thế chúng ta chứa một lượng nước lớn.) 
employee /,imploi'i:/ <n.> ; người lao động, người làm công 

The employees are on trikc. (Những người lao động (lang đình công.) 

Capital /'kaspitl/ <n.> : thù đô. thủ phù 

Hue \vas the Capital of Viet Nam during the Nguyên Dvnasty. 

(Ilué là thủ đô cùa Việt Nam trong triều Nguyên.) 
wonderful Avandaíl/ <adj.> : .phi thường, ki diệu, rất ngạc nhiên 

What a wonderfừl day! We had a lot of ĩun. 

(Tliậl là một ngày tuyệt vời! Chúng ta đã rất vui vé.) 
to ride /raid/ <v.i.> : đi, cưỡi (ngựa...) 

Have yoư ever ridden a horse? (Bạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?) 
rocket /'rokit/ <n.> : pháo hoa, pháo sáng 

: tên lửa; rôcket 

inspace /'speis/ : trong không gian 

They are going to launch the rocket into the space. 

(Họ SỀ phóng lên lưa vào trong không gian.) 
adventure /ad'vent|a/ <n> : sự phiêu lưu, sự mạo hiểm 

He líkes to read stones of adventures. 
t'Anh ấy thích đọc nhũng truyện phiêu lưu mạo hiêm.) 

II GRAMMAR 

1. VVhat time ... ? __ 

Đé hòi vè thời gian, ta dùng. |What time is it? (Mẩy qiờrồi?)\ 

Trà lời cho câu hỏi trên, ta nối; 

• Giờ dũng: lt’s + (thời gian). 

VI dụ: - lt's sĩx o'ciock. (6 giờ (rồi).) - lt's tvuo o'clock. (2 giờ (rồi).) 

• Gíờ quá: 

lt’8 + (phút) + past + (giờ). hoặc lt’s + (giờ) + (phút). 

Vi c lụ - lt"s two fifteen. (2 giờ 15 phút) = lfs a quarter past tvvo. 

- It's three tvventy five (3 giờ 25 phút)- lt's tvventy five past three 

- It's four thirty (4 giờ 30 phút) = lt's half past four. 

• Giờ kêm: 

lt’s + (giò>) + (phút) hcăc lt’s + (phút) + to + (giờ). 

- It s six fifty: 6 giở 50 phút. 

It s ten to seven. 7 giờ kèm 10 phút 

• Lưu ỷ - quarter = y* hour = 15 phút 

- half = Vỉ hour = 30 phút 


UNIT4 39 




2. What time ...? and When ...? vói thì hiện tại đơn. 

Đẻ h òi xem thừ một ai đó làm gi vào lúc nào, ta dùng: 

VVhat time + do / does + s + bare-infinitive? 

When +do/does + S + bare-infinitive? 

* Lưu ý: s : Chù ngữ 

bare-infinitive: động từ nguyên mẫu không cỏ “to" 

Trà lởi cho câu hỏi trên, ta dùng các giới từ chỉ thời gian như: 

At + (thời gian cụ thể) 

Ví dụ: At 6 o’clock 
On + (ngày) 

Ví dụ: On Monday 

+ What time do you get up? (Bạn thức dậy lúc mẩy giờ?) 

I get up at 6 oclock. (Tôi thức dậy lúc 6 giờ.) 

+ VVhen do you have English? (Lúc nào thì bạn có giờ học tiếng Anh?) 

- I have English classes on Monday, VVednesday and Friday. 

(Minh có giờ học tẻng Anh vào thư Hai, thứ Tư và thứ Sáu.) 

3. Prepositỉons of time 

a. AT: 

at + a speciíic time on the clock (một điểm thời gian cụ thể) 
at + night 

Ví dụ: - wẽ have class at One o'clock. (Chúng tôi có giờ học vào lúc một giờ.) 

■ I have an appointment with the doctor at 3 o'clock. 

(Tôi có hẹn với bác sĩ vào lúc ba giờ.) 

- We sleep at night. (Vào ban đêm chúng tôi ngủ.) 

b. IN: 

in + speciíic month / year (tháng / năm cụ thể) 
in + the morning / the aĩternoon / the evening 

Vi dụ: - My birthday is in October. (Tôi sinh nhằm tháng mười) 

- I was bom in 1980. (Tôi sinh năm 1980.) 

- We have class in the morning. (Chủng tôi có giờ học vào buổi sáng.) 

c. ON: 

on + a speciíic day of the vveek (ngày trong tuần) 
a specitic date (ngày tháng năm) 

VI dụ: 

- I have class on Monday. (Tôi có giờ học vào sáng thừ hai.) 

I was born on October 31, 1975. (Tôi sinh vào ngày 31 tháng 10 năm 1975.) 

d. FROM... TO: 

from + (a specitic time) to + (a speciíic time) 

VI dụ: 

- We have class from 1.00 to 2.00. (Chúng tôi có giờ học từ 1 giờ đén 2 giờ.) 

- The bank opens from 7 a.m to 4.30 p.m. 

(Ngăn hàng mở cửa từ 1 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.) 

4. Simple present tense and present Progressive tense 

(Củng cồ lại tht hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.) 

* Thl hiện tại dơn. 

* Thl hiẹn tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ờ giai đoạn hiện tại. 


40 HD H& LB TA7 




* Lưu ý một lần nữa về dạng động từ ngôi thứ ba số ít: Ngoái hai động từ đặc 
biêt does vả goes những dộng từ nào tận cùng bằng các chữ cái -ch, -s - 
sh, -ss, -tch, -X, -z, -zz thi ta thêm es cho ngôi thứ ba số it. 

VI ơụ: vvatch He vvatche s TV every night. (Đém nào anh ắy cũng xem ti-vi.) 

brush He brushes his teeth after meals. 

(Anh ấy đánh răng sau bữa ăn.) 

* Thi hiện tại tiếp diễn. 

* Thi hiện tại tiếp diễn diễn tà một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói trong 
hiện tại. 

* Lưu ý một số cách chuyẻn đổi khi thành lập hiện tại phân từ: 

Vởi các động từ tân cùng bầng chữ e câm, ta phải bỏ chữ e này đi trước khi 
thêm ing vào cho ơộng từ. 

Vỉ ơụ: to vvrite -» writing to drive -4 driving 

He's vvriting a letter. ( Anh ky đang viết thư.J 
- Với mót số đông từ, ta phai gấp đỗi phu âm cuối trước khi thêm ing vào cho 
động từ. 

Ví ơụ: to run -4 running to begin -4 beginning 

He's runninp around the park. ( Anh ấy đang chạy quanh công viên.) 

Thl hiện tại tiep diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (bây giờ), 
right now (ngay bày giở / ngay lúc này), at the moment (đúng lúc náy), at 
present (hiện nay) đế nhấn mạnh tinh chất đang tiến hành của hành động ờ 
ngay lúc nói. 

VI dụ: - The baby is sleeping at the moment. (Lúc này em bé đang ngủ.) 

- She's studying her lẽsson now. (Bảy giờ cô ấy đang học bài.) 

III. TRANSLATION AND SOLUTĨON 

iS 1. Hãy nhìn sơ đồ thư viện rồi nghe và đọc. 

Nhản vìén thư viện: 

Như các em tháy đây là thư viện trường chúng ta vâ kia lâ các cuốn sách. 
Những già sách náy đựng tạp ch! và những cải kia đựng báo. Những giả 
sách ờ bồn trái đựng sách toán và sách khoa học: hoá, lí và sinh học. 
Những giá sách ỡ bẽn tay phải ờ đằng kia đựng sâch lịch sừ và địa II, từ 
điển và sách Văn học Việt Nam. 

Hoa: Thế cổ sách tiếng Anh không ạ? 

Nhân viên thư Viện: 

Có chứ. Những quyển sách ờ cuối thư viện là sách tiếng Anh. Có sách 
đọc hiểu, tiểu thuyết, sách tham khảo và cả từ điển. 

Nào bây giờ các ém hãy theo cô sang phồng chiếu phim ờ kế bẽn. 

Trà lời câu hòi. 

a) Các quyển tạp chí ờ đảu 7 

■ The magazines are on the racks. (Các chuyền tạp chí ở trên các già đỡ.) 

b) Các 10* báo ờ đãu? 

- The newspapers are on the racks (near the history books). 

(Các tở bảo ở trẽn giá (gần những quyển sách lịch sứ).) 

c) Những quyển sách nào ờ bén trái? 

- The math and Science books are on the shelves on the left. 

(Các sách tọán và sách khoa học ở trên kệ bên trái.) 

d) Những quyền sách nào ờ bẻn phái? 


UNIT4 41 



- The hỉstory and geography books, dictionaries and literature in Vietnamese 

are on the shelves on the right. (Các quyền sảch lịch sử và địa li, lự đẻn và 

văn học tiếng Việt ờ trên kệ bên phải.) 

e) Các quyẻn sách tiếng Anh ờ đâu? 

- The hóoks in English are at the back of the library. 

(Các quyển sách tiếng Anh ờ cuối thư viện.) 

0 Thư vier. nở cừa lúc mấy giờ? 

- The libraiy opens at 7 a.rn (Thư viện mở cửa lúc 7 giở) 

g) Mắy giò'ró đóng cùa'!’ - Itclồses at4.30 p.m. (Nó đóng cùa ìùc 7 giơ) 

53 2. Nghe ròi luyện tập với bạn em. 

Nga: Em chào có ạ 

Nhân viên thư viện: Chào em. Em cần gì? 

Nga: Em có thế tìm sàch toán ở đàu thưa cô? 

Nhân viên thư viện: Chúng ở trên những giá sảch ở bên trài. 

Nga: ớ đày có tạp chí và báo không cô? 

Nhãn viên thư viện: Có chứ. Chúng ở trên những cải kệ ở góc phải. 

Nga: Cám ơn cô 

Nhàn viên thư viện: Không có gi. 

Bảy giờ hãy hó và trả lời các câu hỏi vê sơ đô thư viện trong phân BI. 

m 3. Nghe. Chúng ờ đâu? 

Hay dán tên vào cắc già sách và kệ ở sách bài tập cùa em. 

1. study area 4 + 5. Nevvspapers & Magazines 

2. Science & Math 6 + 7. English 

3. Geography 8. Librarian s desk 

Lời trong băng: 

Mr. Tan: OK, everyone. Are you ready? Let’s tidy the library. Now, Ba. Could 
you put áll the English books on the shelves behmd the librarian's 
desk pleạse? (Cấc em sẵn sàng chua nào? Sậy giờ chúng ta củng 
dọn ơep thư vién nhé! Ba này, em cỏ thé xếp tẳt cà sách tièng Anh 
vào các giá sách đằng sau bàn của cô quàn thủ thư viên không?) 

Ba: Yes, sir. (Vâng, thưa thầy.) 

Minh: VVhere shall I put the Science books, Mr. Tan? 

{Em sẽ xếp sách khoa học vào đâu thưa thày?) 

Mr. Tan: Oh, they will go on the bookshelt next to the study area. Please put 
the math books on math shelt, too. Let's keep the math and Science 
books together next to the study area. (Em xếp chúng vào các già 
sâch cạnh phòng học ắy Hãy xếp sách toán vào giả đựng sách 
toán. Chúng ta cho sách toán vá sách khoa hoc gần phòng học.) 

Minh: OK. (Dạ.) 

An: I have some history books VVhere do you vvant them? 

(ở đây có sách lịch SỪ, thầy muốn em xếp chúng vào đàu a?) 

Mr. Tan: Put them with the geography books. They are on the shelt next to 
the Science books. (Hăy xếp chúng củng với sách địa li. Chúng ờ 
trén cái giả kế bên sách khoa học ấy.) 

Kien: And how about these magaánes and nevvspapers? 

(Còn tạp chi và báo thi xễp vào đàu ạ?) 

Mr. Tan: Oh, they can go on the racks in the center of the room 
(À. em xếp chúng vào những cái kệ ờ giũa phòng.) 


42 HD H& LB TA7 



Kien: 


In the centei of the room. Fine. 

(ở ngay giũa phòng? Dạ, em biết rồi a.) 

Mr. Tan: Do you all know what to do? Does anyone have any questiOH'? No? 

OK. Let's begin. (Tất cà các em biết phải làm gi rởi chứ Cú em 
nào muốn hoi gì không? Nếu không, chúng ta cùng làm nào.) 

4. Đọc và trà lời câu hòi. 

Một trong những thư viện lớn nhất thế giới lả Thư Viện Quốc * ỊÕI cùa Mỹ. Thư 
V'ện nãy ớ VVashinọton D.c, thủ đô của nước Mỹ Nó có sách của tát cả các tác 
già người Mỹ Nò có hơn 100 triệu quyển sách và trèn 1.00C ki-iổ-mét giá sách. 
Thư viện có tiẻp 5 000 nhản viên. 

a) Thư viện quóc hội ờ đâu? - The Llbrary ot Congress IS in the USA. 

b) Nó cỏ bao nhiêu cuốn sách? - It has over 100 million books. 

c) Các kẹ sách cùa nó dài bao nhiêu'’ - Its shelves are about 1,000 km. 

d) Có bao nhièu người làm vlậc ờ đày? - Over 5.000 people work there. 
ẹ) Tai sao nó rộng thế'’ 

It is so large because it receives copìes oí all American books. 

' 5. Chơi đùa với chữ nghía 

Trong thư viện 

Khi tôi vào thư viện Môt cánh cửa mờ ra thế giới 

Và láy một quyên sách từ trẽn glắ r ỹ cưỡi hoả tiễn vào không gian. 

Tôi ngồi đọc về những điêu kỳ thú, Tôi có những chuyến phiêu lưu vi đại. 

Vả quên mát chính minh. Và không bao giở rời khỏi chỗ. 


ƯNIT 5 


WORK AND PLAY (Làm việc và vui chơi) 

A. 1,\ CLASS (ởlớp) 

I. VOCABƯLARY 

grade /greid/ <n.> : <toán> cấp bậc, mức. độ. hạng, loại 

What gratic are you in ’ (Bạh (tong học lớp mấy?) 

Computer Science /k0m'pju:tn/ <n.> : khoa học máy tinh 

Computer Science is getting niore and more important. 

(Khoa học mảy linh ngày càng trớ nên quan trọng.) 
clcctronics /ilek'tnniks/ <n.> : điện từ hợc, điện từ 

map /maep/ <n.> : bản đo 

I want to buv a map of this City, please. 

(Tôi muôn mua một bice bàn đô cùa thành phố này.) 
country 'ItAntri/ <n.> : nước, quốc gia 

Hovv many countries are therc in Asia? (Có bao nhiêu quốc gia ớ châu A?) 
clifnci.lt /diíìkalt' <adj.> : khó. khó khăn, gay go khó tính 

This math problem is too diíĩìcull for me to do. < Bài toán này quá khó đói với tôi.) 
cxperiment /iks'perimenư <n> : cuộc thí nghiệm 

They had done a lot of experimcnts bcíore reaching the decision. 

(Họ đã làm nu nhiều cuộc thi nghiệm trước khi đi đến quyết định.) 
to rcpair /ri’pea/ <v.fc> : sửa chữa 


UNIT5 43 



Jim, have you repaired the Computer? (Jim, cậu đã sửa máy tính chưa?) 
Household appliance /'haushould 3’plaians/ <n.>: vật dụng gia đình 
to fĩx /fĩks/ <v.t> : sửa chữa 

A plumber is going to fix our vvaterpipe. 

(Một thợ ổng nước sẽ đến sứa ống nước cùa chúng ta.) 
light /lait/ <n> : bóng đèn (điện) 

There’s no light here. Let’s go over there. 

(Ở đây không có ánh sáng. Hãy đến đằng kia đi.) 
íree time /fri:/ /taim/ : thời gian rỗi 

Jimi, do you have free time tomorrow? (Jìmì, ngày mai bạn có thời gian roi không?) 
Club /klAb/ <n.> : dùi cui, gậy tày, gậy (đánh gôn) 

Jim, do you know where my club is? 

(Jim, bạn có biết gậy đánh gòn cùa mình ớ đâu không?) 
drawing /’dro:ÌỊ)/ <n> : bản vẽ, bức vẽ 

This drawing isn’t satisfactory. (Bức vẽ này chira đạt.) 
íamous /Teimos/ <adj> : nối tiêng, nôi danh 

He is famous as a singer. (Cậu ấy là một ca sĩ nổi tiếng.) 
artist / l a:tisư <n> : nghệ sĩ, hoạ sĩ 

banana /ba'na:na/ <n.> : <thực> cây chuối, quả chuối 

Do you want to eat some bananas? (Bạn có muốn ăn chuối không?) 
to cost /kost/ <v.i.> : trị giá; phải trá 

This house costs a lot of money. (Ngôi nhà này trị giá rất nhiều tiền.) 
price /prais/ <n.> : giá <đen&bóng> 

What is the price of this sofa? (Giá cùa cái ghé sô pha này là bao nhiêu?) 
to erase /i'reiz/ <v.t.> : xoá, xoá bỏ 

Erase the last ansvver. It's wrong. (Hãy xóa câu trả lời cuối cùng đì, nó sai rói.) 
event /i'vent/ <n.> : sự việc, sự kiện 

Why didn't you come to class? There were a lot of events. 

(Tại sao bạn không đến lớp vậy? Đă có rất nhiều sự việc xày ra.) 
essay /'esei/ <n> : sự làm thừ; bài tiểu luận 

Have you handed in the essay? (Bạn đã nộp bài tiểu luận chưa?) 
past and prcsent events : sự việc quá khứ và hiện tại 

around thc world : vòng quanh thế giới 

I hear you are going to travel around the world. Is it true? 

(Mình nghe là bạn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, có đúng không?) 


temperature 

/'tempratỊo/ 

<n> 

: nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thê) 

graph 

/graef/ 

<n.> 

: đồ thị, biểu đồ (toán) 

equation 

/i'kvveifn/ 

<n> 

: sụ làm cân băng; phương trình 


Have you found the equation? (Bạn đã tìm ra phương trình chưa?) 
calculator /'ksHỹuIeito/ <n> : người tính, máy tính 

These numbers are two complicated. Give me the calculator. 

(Những con so này phức tạp quá. Đưa máy tính cho mình nào.) 
globe /gloub/ <n.> : quả cầu địa cầu, trái đất, thế giới 

What is the shape of the globe? (Trải đất có hình gì?) 


44 HD H& LB TA7 



atlas /'íetlas/ <n.> : tập bán đô 

It’s necessary to have an atlas vvhen studying Geography. 

(Khi học địa li cân phủi có một tập hàn đô.) 

II. GRAMMAR 

1. Comparison of the simple present and the present continuous. 

(So sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn) 

1 a Thl hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay một việc lặp đi lặp lai nhiều lằn. 

Vi dụ: He gets up early in the morning. (Anh ta thức dậy sớm vào buổi sáng.) 

Shẽgoes to school by bus. (Cô ấy đi đến trường bằng xe buýt.) 

1 0 b Thi hiện tai tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ờ thời đíêm đang nói 
hay có tính tạm thòi. 

Ví du: He is doing his homevvork now. (Bây giờ anh ta đang làm bài tập ờ nhà.) 

2. a. Thì hiện tại đon diễn tả hành động xảy ra theo thời khoá biểu 
Ví dụ: I have classes tomorrovv morning. 

She works at the hospital on Sunday aíternoon. 

2. b. Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch đã được sắp xếp trong tương lai. 
VI dư: We are going to Australia this vveekend. (Cuối tuần này chúng tôi đi ủc.) 
They are Corning home on Sunday. (Chủ nhật ho đì về nhà.) 

2. Adverbs of írequency (Trạng từ chì tần suất) 

• Các trạng từ chì tần suất dùng để mô tả mức độ dày (đều đặn) hay thua 
(không đều đặn) của hành động. Các trang từ này trà lời cho câu hòi' How 
often. .. ?": (Lảm gi đó) thường xuyên đến mửc nào? hoặc có hay (iám gì đó) 
không? 

• Với rrìưc độ đều đặn lớn nhất ta dùng alvvays (luôn luôn), rồi tần suát thưa dần 
theo thử tự từ usually ( thường thường), often (thường hay), sometimes (dõi 
khi, thinh thoáng), cho đến mức không hề xảy ra với never (không bao giờ). 
Hãy xem bảng sáu: 

alvvays (100%) : luôn luôn 

usually (99% - 90%) : thường thường 

otten (90% - 75%) : thường 

sometimes (75% - 25%): thỉnh thoảng, đôi khi 
seldom (25% -10%) : hiếm khi 

rarely (10% - 1%) : hiếm 

never (0%) : không bao giờ 

• Ngoài các trang từ chỉ tần suất trên, ta còn co các cựm trang ngữ chi tàn suát 
như: every day / vveek / month ... (hàng (mỗi) ngày /tuần / tháng..). 

once a week / twice a week (a month I a year...) 

(mỗi tuấn một lằn/hai làn, mỗi thảng /mỗi năm hài lần) 

• Lưu ý: 

+ Câc trạng từ chì tàn suát đứng sau động từ TO BE và trước động tử thường. 

VI dụ: - I am never late for school. Tỏi không bao giờ đi hoc muộn. 

- He alvvays gets up at 5 o'clock in ỉhe moming, 

(Sàng nào anh ấy cũng thúc dậy lúc 5 giò:) 

+ "Usuallỹ" vá "Sometimes” cỏ thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. 

VI dụ: - Sometimes I get up late. ■ 

• I sometimes get up late. (Đôi lúc tòi dậy muôn). 

-1 get up late sometimes. 

+ Riêng các cụm từ chỉ tần suất thì thường đứng cuối câu. 

Ví dụ : 


ƯNIT5 45 



We go to the rnovies once a month. ( Chúng tôi đi xem phim một tháng một lẩn.) 

I do morning exercise every day. ( Tôi cũng tập thể ơuc buổi sáng hằng ngày ) 

3. How much does it cost? / How much do they cost? 

Ta dùng các câu hỏi trên để hòi về giá cả 
VI du: 

+ How much does this dictionary cost? ( Quyển tự điển này giá bao nhiêu?) 

It costs 200,000 dong (Già 200.000 dồng.) 

+ How much do these books cost? (Những quyèn sach này giá bao nhiêu?) 
They cost 150,000 dong. (Giá 150 000 dồng.) 

IĨI.TRANSLATION AND SOLUTION 

'"'ki Nghe và đọc. 

• Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi học sáu 
ngày một tuần, từ thứ Hai cho đến thứ Bảy 

• Giờ học bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ 15. 
ờ trường, bạn ấy biết được nhiều điều khác nhau. 

Bạn áy học sừ dụng máy tinh trong giờ hoc Tin hoc. 

Mai rất say mê vi tính. Đày là giờ học bạn ây thích nhát 

• Trong giờ Đia H, bạn ảy học về bản đồ và biết được nhiẻu nước khác nhau. 
Mai nghĩ môn Địa II thật khó. 

• Giờ học cuối cùng cùa Mai hôm nay là Vật lí Bạn ẩy làm một số thi nghiệm. 

Bảy giờ hãy hói và trả lời năm câu hói về Mai. 

VI dụ: 

A: + Mai học gi trong giờ địa lý? 

- Ban ẩy nghiên cứu về bản đồ và học về các quốc gia khác nhau.. 

B: + Mòn hoc ưa thich nhất của Mai là gì? 

- Môn hoc ưa thich nhất cùa bạn ấy lả tin học. 

Một số câu hói vả trà lòi gợi ý: 

a) + Where does Mai study? - She studies at Quang Trung School. 

b) + What grade is she in? - She's in grade 7 

c) + How many days 3 week does she go to schooP 

- She goes to school SIX days a vveek, from Monday to Saturday. 

d) + What time do Hoa s classes begin? - They begin at seven o’clock. 

e) + What time do they tinish? - They finish at quarter past seven. 

f) . + What doos Mai study in Computer Science class 9 

- She learns how to use a Computer. 

g) + What does she think about Geography? - She thinks It is difficult 

h) + What does Mai do in Physics class? - She does some experiments 

2. Đọc rồi trà iò>i câu hòi. 

Ba học ờ trường Quang Trung. Cậu ấy học lớp 7A và cặu rất thích trường cua 
minh. Môn tiọc cậu ây thlch nhất là Điện từ. Trong giờ học này câu học cậch sua 
đồ gia dụng. Bây giờ ở nhà, Ba có thể giúp bố mẹ mình. Cậu ấy có thể lắp bórg 
đèn, sửa mảy giặt vả tù lạnh. Cậu ắy giỏi sửa chữa các vật dụng. 

Lúc rảnh roi, Ba học chơi đãn ghi-ta. Cậu ấy tham giạ sinh hoạt càu lạc bộ hộ 
hoạ sau giờ học. Những bức hoạ cùa cậu ấy rất đẹp Thầy giáo cảu nói "Ba, một 
ngày nào đó em sê trờ thành một họa sĩ nổi tiếng". 


46 HD H& LB TA7 



Trả lòi càu hói. 

a) Môn học não Ba thlch nhát? 

- Ba likes electronics best. (Ba thích môn điện tử nhắt.) 

b) ở trường Ba cỏ thich món học nào khác không - ’ Viết cảu cho bạn biết điều 
này. - Yes, he does. "He enjoys hĩs school very much.' 

(Vảng, bạn ấy có thích "Cậu ấy thích trường mình rất nhiều".) 

c) Trong giờ điện tử, cậu ấy học làm gì? 

- He ĩeại ns to repair household appliances in electronics. 

(Sạn áy liọc cách sửa càc thiết bị điện gia đinh trong giờ điện tử.) 

d) Môn học này giúp Ba thế nào? 

- He will be able to fix his own appliances 

(Bạn ấy cỏ thể sửa các thiết bị điện cùa minh.) 

e) Ba vẽ có đep không? Viết câu cho bạn biết điều này. 

-Yes, he is. 'His dravvings are very good." ( "Vâng, có "Tranh cậu ấy rất đẹp ) 

Hãy trà lời về chính em. 

f) Em làm gi lúc rành? 

-1 listen to music/1 read books/ I learn to play the guitar. 

(Em nghe nhạc/ Em đọc sảch/Em học chơi đàn guitar.) 
gì Em giỏi vè lãnh vực nào? -1 am good at dravving picture. (Em giỏi vẽ tranh.) 
ií) Môn học yèu thích nhất cúa em lả gi? 

- My tavorite subject is mathematics (Mòn học yểu thịch nhắt của em là toán.) 


* 3. Đọc. Trả lời câu hòi. 

Mọt quà chuổi giá bao nhiêu? 

Lan: Mình giúp bạn nhẻ Hoa? 

Hoa: Tốt quá. Minh dang cố gắng giải bái toán này. 

Lan: Bàinạovậy? 

Hoa: Bài số 3 

Lan: Đó là mỏt bà' khó. 

Hoa: Mình biết lá đáp số cùa mình không đúng. 

Lan: Chúng ta cúng xem bài tặp nào. 

Hoa: Đáp sổ cùa minh lá ba quả chuối giã 18.000 đồng. Minh biét đó không 
phải là (Ịiá chuôi. 

Lan: Minh hieu ròi. Chỉ có hai chữ số 0 tron^ đap sò đúng trong khi đó bạn lại 
vỉét đén ba chữ số. Hãy xoá bói một so 0 đi 
Hoa: ÔI Minh biết rồi. Cám ơn cậu nhé Lan 
Lan: Không cỏ gi! 


rỏi viết chữ cái đúng cạnh tên các nhân vật. 

Hoa: c, b, e 


ỄS 4. Nghe 

Ba d. a e 
Lòi trong bang: 

on Friday mnrp.ng. Ba and Hoa go to 
school. Somẽ ot the subjects they do on 
Saĩurday are the saitie, but some of them 
are different. At seven o'clock, Ba has 
Technology and Hoa has Computer 
Science: These classes last tor two 
periods. At 8.40, Ba has Geography. Hoa 
does not has Geography on Saturday. 
She has Physical Education instead. In 


(Sáng thứ Sáu, Hoa và Ba đểu đi học 
Một vài món má họ học trong sàng thứ 
Sáu thì giống nhau, nhưng lại có một 
vài môn khác nhau. Lúc 7 giờ, Ba học 
K7 thuật còn Hoa lại học Tin học. Các 
giò học này kéo dái trong hai tiếng. Lúc 
8 giờ 40, Ba học Địa li. Hoa không học 
Địa li vào sáng thừ Bày. thay vào đỏ cô 
ấy học Thể dục. Họ học cùng môn ờ 


ƯNIT 5 47 



the last period, they have the same class. tiết cuối cùng. Hoa và Ba đểu có các 
Hoa and Ba both have class activities. sinh hoạt lớp giống nhau.) 

5. Đọc. 

ở trường chúng tôi học rất nhiều thứ. về văn, chúng tôi học về cảc tác phẳm 
và viết luận, vè lịch sử, chúng tôi học cảc sự kiện lịch sử xảy ra trong quá khứ và 
hiện tại ờ Việt Nam và trên thế giới, về môn đja II, chúng tôi nghiện cứu vè những 
đắt nước và con người khác nhau. Môn Vật lí lại cho chúng tỏi biết các sự vật vận 
hành thế nào. Trong giờ ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi còn học 
nhiều môn khác như nhạc, thể thao và nghệ thuật. Chủng tôi yèu thích tất cả các 
giờ học cùa minh. 

* Bây giờ hây thảo luận v&i bạn em và tìm ra một từ khác nhóm với những 
từ còn lại. 

Literaturẽ author, writing, paintings. stories 

History Basketball games, íamous people, vvorid events, important days 

Science experiments, meter, preposition temperature 

English words, verbs, England, prohouns 

Lưu ý. Những từ in đậm là những từ không thuộc nhóm với những từ còn lại. 

* 6. Hãy ghép mỗi môn học với trang thiết bị đúng. 

Môn Thẻ dục games, running shoes, ball 

Môn địa li map, glode, atlas 

- Môn nhạc piano, guỉtar, singing 

- Môn nghệ thuặt paint, pencils, paper 

Môn toán graphs, equations, calculator 

* 7. Chơi đùa với chữ nghĩa. Nói và vỗ tay. 

Tôi yèu lịch sử, Tiếng Anh thi dễ, 

Tôi cũng thích môn nhạc. Môn toán thì khó. 

Tôi thích môn II. Đây lá giáo viên của tôi, 

Thế còn ban thì sao? Với bàn thảnh tích hoc tập cùa tói. 

B. IT IS TIME FOR RECESS (Đen giờ ra chơi) 

I. VOCABULARY 

rcccss /ri'ses/ <n.> : thời gian ngừng họp (quốc hội...) 

<Mỹ> kỳ nghi (trường trung học, đại học); 
giờ giài lao, giò ra choi 
Everyone gets out of the room for the recess. 

(Mọi người hước rơ khỏi phòng khi đến giở giái lao.) 
bell /bel/ <n.> : cái chuông; tiếng chuông 

Tom, someone is ringing the bell! (Tom. có ai đang bấm chuông kìa.) 
yard /ja:d/ <n> : sân có rào xung quanh 

Their house has a large yard. (Nhà cùa họ có một khoáng sân rộng.) 
to Chat /tj»t/ <¥.i>: nói chuyện phiếm, tán gẫu 

Jack likes to chat on the internet. (Jack rất thích nói chuyện phiếm trên mạng.) 
to play marblcs /Tna:blz/ : chcri bán bi 
When I was young, I used to play marbles. 

(Hồi tôi còn nhó. tỏi thường chơi bẳn bi.) 
to skip /skip/ <v.i.>: nháy dây 


48 HD H& LB TA7 




Girls like to skip. (Con gái thường thích chơi nháy dây.) 
interested in /'intristid/ <adj.>: thích thú, thú vị 

I told him your story but he wasn't interested in it. 

(Tỏi kể cho anh ấy chuyện cùa bạn nhìrng anh áy không cám thấy thú vị.) 
lo take part in /teik/ /pa:ư : tham gia vào 

John took part in a lot of school activities last year. 

(John đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của triừmg năm ngoải.) 
pen pal /pasl/ : bạn qua thư từ 

junior high school /'dỊuinịa/ : tnrờng trung học 

energctic /,en3’d3etik/ <adj.> : sung sức 

He has been running for half an hour and is still energetic. 

(Anh ấy đã chạy nứa giờ đồng hồ nhưng vẫn còn rất sung sirc.) 
to play a whole game chơi trọn trò chơi 

to score /sko:/ <v.> : ghi bàn 

Jitn scored again in the second half. (Jim lại ghi hàn trong hiệp hai.) 
goal /goul/ <n > : bàn thắng 

He has scored 15 goals up to novv. (Cậu ây đà ghi dược 15 bàn thắng cho đến nay.) 
porắable /'po:tabl/ <adj.> . có thê mang đi đây đó được, dễ vận 

chuyển 

This wardrobe is heavy. It isn't portable. 

(Cái tù này nặng lăm. Nó không dê vận chuyên đâu.) 
at the same time . cùng một lúc 

A combine harvester can do 2 \vork at the same time. 

(Một cái máy gặt đập liên hợp cỏ thế làm hai việc cùng một lúc.) 
to swap /swop/ : trao đổi 

Ncver svvap horses vvhile Crossing the stream. 

(Bìmg bao giờ thay ngựa giừa dòng.) 
to relax /ri'lỉeks/ : thư giãn 

ỉ have so many things to do that \ don't have time to relax. 

(Mình có quá nhiều việc đê làm đèn nỗi mình khủng có thời gian đề thư giãn.) 
earphone (- headphone) : ông nghe 

He canh hear you because he's \vearing an earphone. 

(Cáu ây không thế nghe hạn đtrợc vi cậu áy đang mang tai nghe mà.) 
to borro\v /'borou/ <v.> : vay, uurọn 

Can I borrow your dictionaiy? I v.ant to iook up some new words. 

(Mình cớ thẻ tmrợn từ điển cùa hạn được không? Mình muốn tra một số từ mới.) 
comỉc book /’kr.mik/ <adj> : sách hài hước, khôi hài 

He rvrites quite a lot of comics book. 

(Ong ấy dã viết rất nhiêu sách truyện khói hài.) 
to play catch /kastị/ : chơi đuối bát 

II. TRANSLATION AND SOLUTION 

1. Nghe và đọc. 

9 giờ 25 phút chuông reo và tát cà học sinh ùa ra sãn trường. Giờ ra chợi đẻn 
rồi. Hoc sinh nào cũnq đêu hào hứng và vui vè. Họ gặp bạn bè và chơi nhiều trò 
vui- Nhiều ngưòi nói ve giờ học vừa qua hay về bộ phim mà họ xem đèm qua. Một 


ƯNIT5 49 




vài học sinh đang ăn và uống cũng như tán gẫu. Một vải hợc sinh đang chơi các 
trò chơi như trò chơi bịt mắt bắt dê hay trò chơi rượt bẳt. Một vài bạn nam và nữ 
chơi bắn bi và một vài bạn nữ chơi nhảy dây. Nhưng hoạt động phỗ bién nhẳt vân 
là trò chuyện. Sân trường huyên náo mãi cho đến khi chuông reo. Sau đó mọi 
người vào lớp và giờ học lại tiếp tục. 

a. Bày giờ cùng với bạn em hãy hói và trà lới về các học sính trong tranh. 

Ví dụ: A: What is this boy doing? Cậu bé này đang làm gi vậy? 

B: He's playing cátch, Bạn ẩy đang chơi rượt bắt 

a) A: What are the boys doing? b) A What are the students doing? 

B: They're talking. B: They’re eating, drinking and chatting. 

c) A: VVhat are the boys doing? d) A: What are the students doing? 

B: They re playing marbles. B:They're playing blindman's bluff 

e) A: What are the boys doing? f) A: What are the boy and the girl doing? 

B’ They re playing catch. B: They’re reading a book. 

g) A: What are the girls doing? 

B They re skipping rope. 

b. Hãy hói và trà lời những câu hỏi sau với bạn em. 

+ Giờ ra chơi bạn thường làm gì? 

I usually talk with my triends I play catch/ play marbles/ skiprope... 

*■ Bạn có thường chuyện trò cùng các bạn không? 

Yes, I usually do./ No. I never do. 

+ Ban thường làm gì sau giờ học? 

I usually go to the movie theater/ play volley/ play tootball... 

sầ] 2. Nghe rồi ghép tén nhàn vặt với hành động. 

Mai Is playing catch. ( Mai đang chơi trốn tim.) 

- Kien is playing blindman’s bluff with some triends. 

(Kiên dang chơi bịt mắt bắt dê với một vài người bạn.) 

+ Lan is skipping rope. ( Lan đang choi nhảy dày.) 

+ Ba is playing marbles. (Ba đang chơi bẳn bi.) 

Lới trong băng: 

It IS re.ess and the yard is crowded (Đến giờ ra choi sân trường thật dõng 
and noisy Mai and Bi are playing đúc và huyên náo. Mai và Bi đang 
catch Kien is playing blindman's bluff chơi duỗi bắt. Kiên đang chơi bịt mắt 
Wiíh some triends. Ba is playing bắt ơé với chúng bạn Ba đang chơi 
marbles and Lan IS skipping rope. bắn bi còn Lan thi chơi nhày dây Tất 
They are all having a good time. cà bọn họ đều rất vui vẻ.) 

3. Đọc rồi trả lời câu hòi. 

Hoa nhận được thư của Tim. một người ban quen biết qua thư từ ■ người Mỹ. 
Tim đang theo học truờng trung học cơ sở ở Calitornia. Cậu ta 13 tuổi. Cậu ấy 
cùng tuổi với Hoa và các bạn của cô. Cậu ấy ké cho Hca nghe về hoc sinh Mỹ. 

Giờ ra cho '1 học sinh My tham gia vào nhiều hoat đỏng Khác nhau. Các học sinh 
hiếu động thl chơi bóng rổ, nhưng mà họ không bao giờ có đủ thời gian để chơi 
trọn trạn đẳu. Họ chì tập ghi bàn mà thôi, việc náy còn được gọi là ' ném vầo vòng 
rổ". 

Nhiều học sinh thi pghe nhạc. Họ thường đem theo máy nghe dĩa xách tay 
cùng với nút tai nghe nhó. Đôi lúc họ đọc sách hay học bai cùng môt lúc. 


50 HD H& LB TA7 



Vlột số Học sinh, chù yếu là nam, trao đồi thẻ hội viên bóng chày. Những bức 
hinh chụp các cầu thủ bóng chày được in trên những bao gói kẹo. Ho trao đoi thẻ 
với nhau vi thế họ có thể cò những tấm thẻ mà họ muốn. 

Án quà vã trò chuyện với bạn bè là hĩnh thức thư giãn thướng tháy nhất trong 
giờ ra chơi. Những hoat động này thi giống nhau trên toàn thế giới. 

Trả lời càu hỏi: a. C: Bạn qua thư cùa Hoa là Tim học 6 Mĩ, b. A: "... họ không 
bao giở cỏ đù thời gian đẻ chơi trọn một trận đậu Đièu này có nghĩa là gỉờ glàl lao 
thi ngắn."; c. D: thè hội viên bóng chày phổ biến chủ yếu trong các bạn trai; d. D: 
Ăn quà và trò chuyện cùng bạn bè là những hoạt động phổ biến trên thế giới. 

* 4. Hãy thử khảo sát. 

Hãy hòi 3 người bạn xem thứ họ làm gi vào giờ ra chơi. 

Bạn làm gi vào giờ ra chơi? 

Bạn có chơi bóng đả I chơi nhảy dây / chơi bắn bi / chơi trốn tìm / chơi cảc trò 
chơi khác / đọc sách / trò chuyên cùng ban bè hay làm gi khác không? 

Hoàn chình bảng này ở bài tập của em. 

* 5. Chơi dũa với chữ nghĩa 

Vào giờ ra chơi ngày mai bạn sé lâm gi? 

Có lẽ bạn sẽ chuyện trò với một người bạn và mưựn cuốn truyện tranh? 

Bạn sẽ chơi trò chơi rượt bắt? Và chơi đá banh chẳng hạn? 

Hoặc bạn sẽ tham gia một trận đấu? 

Có lẽ bạn sẽ bào: 'Cuối cùng rồi cũng đèn giờ ra chơi rồi!” 

Hãy àn sáng và uống một ít sôđa nhé? 

AFTER SCHOOL (sau giờ học) 

A. WHAT DO YOU DO? (Em làm gì?) 

I. VOCABULARY 

rclax /ri'lasks/ <v.t.> : làm bớt căng thăng, làm cho dễ chịu 

<v.i.> : giải trí, nghi ngơi 

comc along /kAm/ /a' log/ : đến 

Why don't you come along? (Tại sao bạn klióng đền?) 
plan /phen/ <n> : kế hoạch 

I don't have any plans. (Tỏi không có kể hoạch gì cá.) 
a £ 00(1 idea : một ý kiến hay 

Let’s go to the cinema! - That’s a ẹood idea. 

(Chúng ta hãy di xem phim di! - Y kiên hay đó ) 
to invite /inVait/ <v.t.> : mời, đưa ra lời mời 

Did thcy invite you to the party? (Họ có mời bạn đền buổi tiệc không?) 
to practise /'praektĩs/ <v.t.> : thực hành, đem thực hành 

Learning and practising must go together. 

(Học và llụrc hàn! h 11 di đòi với nhau.) 

toỉỊethcr /ta'i%w <adv.>: cùng với, cùng nhau, lại với nhau, có nhau 

l’m sure vve vvill \VI|. I vve stick together. 

(Mình chác ráng chúng ta sẽ thang nếu đoàn ket với nhau.) 


UNIT6 51 




volley ball /Voli/ <n> : bóng chuyền 

school team <n> : đội bóng cùa truờng 

Our school team won the mateh. (Đội bóng tncờiìg ta đã thăng trận.) 
picnic /'piknik/ <n.> : buổi dà ngoại 

They are going for a picnic this weekend. (Cuối tuần này họ sẽ đi dà ngoai.) 
pastime /'paistaim/ <n.> : trò tiêu khiển 

I don't have anything to do. Do you have any pastime? 

(Mình chẳng có gì để làm cớ. Bạn có trò tiêu khiến nào không?) 

mcmber /'memba/ <n;> : thành viên 

Viet Nam is a mernber of ASEAN. (Việt Nam là một thành viên cùa ASẸAN.) 
school theater group : đội vãn nghệ của trường 

at present /'preznt/ : hiện tại 

stamp /stxmp/ <n> : tem 

He’s veiy interested in stamps. (Cậuẳyrẩl thích lem.) 
to collect /koiekt/ <v.t.> : tập hợp lại. sưu tấm 

He has collected a wide choice of stamps. 

(Cậu ẩy đã sim tập đicơc rất nhiều tem.) 
collector /kaMekts/ <n.> : người thu thập, người sưu tầm 

stamp collector : người sưu tẩm tem 

collection /k3’lekjn/ <n.> : sự sưu tầm 

a collection of stamps : một bộ sưu tập tem 

to get together : gập gờ. họp mặt 

to rehearsc a play /ri'ha:s/ : tập một vờ kịch 

The actors are rehearsing a play. (Các diên viên dang tập một vở kịch.) 
schooi anniversary cckbration : ll ki niệm trường 

The school anniversary celebration is going to be heid for 3 days. 

(Le ki niệm trường sẽ đưực tô chức trong 3 ngày.) 
schuol orchestra /oikistra/ : dàn nhạc cùa trưòng 

Shc piays the piano in thc school orchestra. 

(Có ấy choi dàn dương cằm trong dàn nhạc cùa trường ) 
once or tvvice a day : một hoặc hai lần trong một ngày 

Hơw often do you go there? - Ohce or tvvice a day. 

(Bạn thường đến đỏ bao lâu một lần? - Một hoặc hai lằn trong một ngày.) 
the president of the stamp col!cctor's Club : chi) tịch càu lạc bộ sưu tam tem 
to join / to take part in : tham gia vào 

We are going to take part in the badmintọn Club. 

(Bọn mình sẽ tham gia vào càu lạc bộ cáu lông.) 
penpal <n> : bạn qua thư, bạn tâm thư 

She has vvritten a lot to her pcnpal. 

(Cô ấy đõ viết rất nhiều cho người bạn qua thư cùa cở ẩy.) 
sport /spo:t/ <n> : thể thao 

Anna plays a lot of sports. (Anna chơi rất nhiều món thế thao.) 
sporty /’sp3:ti/ <adj > : yêu thích thê thao 

comic <n> : tranh truyện vui 

lic /lai/ <V.L> : nằm 


52 HD H& LB TA7 



She lay down and fell asleep. (Cô ấy nằm xuống và ngu thiếp đi.) 
bored : chán 

tircd /Yaiad/ <adj.> : mệt; muốn ngú, muốn nghi ngơi 

Sorry, l'm very tired. Can we talk later? 

(Xin lỗi, mình mệt quá. chúng ta có thể nói chuyện sau được không?) 
to jump /d 3 Amp/ <v.i> : nhảy 

healthv /"helỡi/ <adj.> : khoé mạnh 

Morning exercise can make you healthy. 

ịNhững bài tập thể dục buổi sáng có thề làm cho bạn khóe mạnh.) 
mind /maind/ <n.> : tâm, tâm trí, tinh thân 

Have you made up your mind? - We don't have enough time. 

(Bạn đã quyêt định chưa? - Chúng la không cỏn đủ thời gian nữa đâu.) 

II. GRAMMAR 

1. Should 

Should là một khiếm khuyết động từ đựơc dùng với một động từ chinh để diễn tả 
lời khuyên. 

VI du You should work harder. ( Bạn nên học hành chăm chi hơn.) 

Should we go and tell him? (Chúng ta có nén đt nói cho nó biết không?) 

He shouldn't talk so loudly in class. 

(Nó không nên nói chuyện trong lớp học to thế ) 

What should we do to help him? ( Chúng ta nên làm gi để giúp nó?) 

Ta cỏ thẻ dùng OUGHT TO dẻ thay the. cho SHOULD. 

2. Making suggestions (đưa ra lời dè nghị). 

♦ Chúng ta thường dùng cấu trúc sau để đưa ra lời đề nghị ai làm gl: 

Let's + V ịverb) . Should we + v. . ? 

Hovv about/What about + V-ing .? 

Why don‘t vve. ? 

VI dụ: - Lefs go to Lan's house. ( Chúng ta hăy ơi đến nhà Lan dí.) 

- Should we play table tennis? (Chúng ta hãy đi chơi bóng bàn đi.) 

- What about going to the movies? (Vậy chúng ta dí xem phim được không?) 

- Why don't we go to the beach? (Tại sao chủng ta lại khổng dí biền nhỉ?) 
ề Ansvvering to suggestions (trả lời cho những câu đè nghị) 

♦Nếu em chấp nhận lời đề nghị của bạn, em hây dùng một trong những cấu trúc 
sau đẻ trà lởi: OK That's a good Idea / Yes, gooơ idea. Td love to. 

♦ Nểu từ chối em hây nói là: 

Tm sorry, I can't. (Minh xin lỗi, mình không thề dí được). 

Tm sorry, I carít. I'm busy. (Mình xin lỗi, mình không thề đi được, mình bận 
chút việc). 

1'dlove to but l'm going to... (Minh rắt muốn đi nhưng mình đã định ...) 

Thanks anyvvay (Dù sao mình cũng rất cảm ơn bạn). 

III. TRANSLATION AND SOLUTION 

Eli. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Minh: Chào Hoa. Bạn đang lâm gl thế? 

Hoa: Chào Minh. Minh đang làm bài tặp tcán. 

Minh: Bạn học nhiều quá Hoa à. Bạn nên thư giãn đi. Cũng 4 giờ 30 rồi, mai 
lại lã Chù nhật nữa. 


ƯNIT6 53 








Hoa: Được rồi. Chúng ta nên làm gì náo? 

Minh: Chủng minh đi đến quán tụ phục vụ vả uống thứ gì mát lanh đi. 

Hoa: Ý kiến hay đấy! Ba đâu rồi nhỉ? Mời bạn ấy cùng đi nhé. 

Minh: ồ! Ba ở trong phòng nhạc. Cậu ây đang học chơi đàn ghi-ta. Ngày náo 
sau giờ học câu áy cũng đều luyện táp. 

Hoa: Minh nảy, bạn thường làm gi sau giờ học vậy? 

Minh: Minh thưởng hay gặp bạn bè và cùng nhau làm bài tập ờ nhà. 

Hoa: Bạn có chơi thể thao không? 

Minh: Có chứ. Mình chơi bóng chuyền cho đội cùa trường. Chúng mình càn 
có thèm càu thủ. Bạn tham gia nhé? 

Hoa: Vâng, Có lẽ mình sé tham giã đẩy. Mình cũng thích bóng chuyến lắm 
Trà lòi câu hỏi. 

a) Hoa đang làm gì? 

- Hoa is doing her math homework. ( Hoa đang làm bài tập toán về nhà.) 

b) Minh và Hoa sẽ làm gì? 

- Minh and Hoa are goỉng to get a cold drink in the cateteria. 

(Minh và Hoa sẽ uống một thứ gì đó mát lạnh ở quán ăn tự phuc vụ.) 

c) Ba ờ đâu? - He s in the music room . ( Cậu ấy đang ở trong phòng âm nhạc.) 

d) Câu ấy đang làm gi? 

- He’s learning playing the guitar. ( Cậu ấy đang học đánh đàn ghi-ta.) 

e) Minh thường làm gl sau giờ học? 

- Minh usually meets his íriends. (Minh thường gặp gỡ bạn bè ) 

f) Hoa thích chơi môn thể thao nào? 

- Hoa likes playing volleyball. ( Hoa thích choi bóng chuyền.) 

2. Hãy luyện tập với bạn em. 

a) Hãy nhìn tranh rồi nêu tên các hoạt động trong tranh. 

1) reading / studying in the library 2) svvimming in the pool 
3) playing Computer games 4) going to the movies I a movie 

5) playlng soccer / tootball 6) vvatching TV. 

b) Hỏi và trả lòi. 

+ Ban thường làm gi sau giờ học? 

Hãy viết ra một câu cho mỗi ngày trong tuần, dùng các trạng từ chì tần suất: 

usually, sometimes, often, alvvăys nevẽr 

Ví du: - On Mondays, I usually do my homework atter school. 

- On Tuesdays, I sometimes go out with my triends atter school. 

- On VVednesdays, I otten play badminton with my triend. Nam atter schooi. 

- On Thursdays, aíter school, I always play Computer games 

- On Fridays, I never prepare for the nevv lesson atter school. 

Bấy giờ hãy hỏi và trá l&ĩ, dùng cáu hôi "How otỉen...?" 

+ Sau giờ học bạn có thường học ở thư viện không ? 

- Mình luôn học ở thư viện sau giờ học. 

Vi du: + How otten do you play Computer games atter school? 

- I sometimes play Computer games after school 

+ How often do yóu do the homevvork atter school? 

- I usually do the homework after schoo!. 

+ How otten do you do the washing-up atter school? 

- I never do the washing-up atter school. 

3. Đọc ròi trà lời câu hỏi. 

Các học sinh cùa lớp 7A thích những hoat động khác nhau sau giờ học. 


54 


HD H& LB TA7 



Diễn kịch là’ thú tiêu khiển mà Nga thích nhất Bạn áy là một thành vièn của 
nhóm hát kịch cùa trường. Lúc này. nhóm cùa ban áy đang tãp diễn kịch cho lễ kv 
niệm thành lập trường. 

Ba là chù tịch của câu lạc bộ những người sưu tập tem. Vào các buỗi chiểu 
thứ Tư. Ba và các bạn cùa minh gặp mặt nhau và nói vẻ những con tem của minh 
Nếu có con tem nào mới, các bạn ảy thường đem đến trường. Liz, một người bạn 
người Mỹ cùa Ba tặng cho bạn ấy rát nhiều tem cùa Mỹ. 

Nam không thích thể thao. Vào buổi chiều bạn ấy thường về nhà và xem 
viđêô. Thình thoảng bạn áy đọc sách mượn ờ thư viện hay truyện vui bàng tranh, 
nhưng phần lớn thời gian ban ấy nằm trên đi văng (ghế trường kỹ) xem ti-vi. Ban 
ấy không bao giờ chơi trò chơi thể thao. 

Trả lòi câu hòi. 

a) Đói kịch của Nga đang làm gi? 

Nga's group is rehearsing a play for the school anniversary liberations. (Đội 
kịch cua Nga đang tập một vờ kfch cho buổi lễ kỷ niệm hàng năm cùa trường.) 

b) Bằng cách nào Ba có được những con tem Mỹ'? 

Ba gets American stamps from Liz, his American triend. 

(Sa có những con tem Mỹ từ người bạn Mỹ LĨ2.) 

c) Lúc não thi câu lạc bỗ những người sưu tam tem gặp nhau? 

The stamp collector's Club meets on VVednesday atternoon 

(Câu lạc bộ người sưu tập tem gặp nhau vào chiểu thứ tư.) 

d) Bao lảu thi Nam chơi thể thao một lần? 

Ba never plays games. (Sa chẳng bao giờ chơi thể thao.) 

mi 4. Nghe rồi ghép tên nhản vật với mỗi hoạt động. 

a) Mai - go to thê school cateteria. (đến c) Ba - go to the circus. (đi xem xiếc) 

quán tụ phục vụ) d) Lan - watch a movie (xem phim) 

b) Nam - rehearse a play. (tập kịch) e) Kien - tidy the room. (dọn phóng) 

Lời thoại trong băng: 

Nga: Mai, should we go to the school cateteria? 

(Mai này, chúng minh ơến quàn ăn tự phục vụ của trường nhè?) 

Mai: OK. That's a good idea. (Đi chứ. Ỷ kiến hay đấy.) 

Nga: What about you, Nam? ( Bạn đi không Nam?) 

Mai: Sorry. I have to rehearse for a play with the drama group. 

(Tiếc quả. Minh phải tập diễn kịch với nhóm diễn của minh rồi.) 

Nga: Ba, do you want to join us? 

(Ba, bạn có muốn ơi cùng chúng mình không?) 

Ba: Oh, no. I am going to the circus tonight with. my íamilv. Sorry. 
(Minh không ƠI đưo'c Tiếc quá, tối nay minh định ƠI xem xiếc với gia 
đình) 

Nga: How about you, Kien? Còn bạn thi sao hà Kiên? 

Kien: I would love to, but ĩm going to tidy the classroom for Miss Lien this 
evening. (Mình cũng thích lẫm, nhưng mình dinh dọn dẹp phòng cho 
cở Liên tói nay.) 

Nga: OK. Woufd you like to come with us to the caíetena, Lan? 
(Còn Lan, bạn có muốn đì cùng chúng mình tới quán tự phục vụ 
không?) 

Lan: Sorry. I’m going to the movie theatre. Have a good time. Bye. 
(Tiếc thật, minh định dí xem hát. Hai bạn dí vui vẻ nhé. Tạm biệt.) 


UNIT6 55 



* 5. Choi đùa với chữ nghĩa 

Bạn buồn chán phải không? Chúng ta đến với thế giới 

Bạn mệt Của thể thao và trò vui. 

Vi xem ti-vi? Đẻ chạy nhày 

Hãy đến với tôi. Chơi thể thao dưới ánh mặt trời. 

Mọi người hãy giữ cho cơ thề khoè mạnh 

Rồi băn sẽ thảy 

Bạn có một cơ thẻ cường tráng 

Và một đầu óc minh mẫn. 

B. LET us GO! (Chủng mình đì nhé!) 

I. VOCABULARY 

musical instrument : nhạc cụ 

There are a number of musical instruments in an orchestra. 

(Cỏ một sổ nhạc cụ trong một dàn nhạc.) 
now and then : thinh thoảng 

I go to my grandparents’ now and then 
(Thinh thoáng mình thưởng đến nhà cua ông hà.) 
to do fĩrst aid : sơ cửu 

Don't come nea-^r. They are doing íirst aid (Đừng lọi gân. Họ đang làm sơ cứu ) 
assignmcnt /3'sainmant/ <n.> : bài tập 

Have you done your assignmcnt? (Bạn đã làm hài tập chưa?) 
survey /s3:vei/ <n> : sự nhìn chung, sự nhìn tông quát 

sự nghiên cứu 

<v.t.> : quan sát, nhìn chung; nhìn kỹ toàn bộ 
(nhất là từ xa) nghiên cứu; xem xét 

A recent survey shovved 75% of those questioned vvere in favour of the pian. 
(Một nghiên cứu gần đáy cho thấy 75% số người được hói đồng tình với kế 
hoạch cùa chúng ta.) 

to show /Ịou/ <v.t> : cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa xem 

Can you shovvme hovv this machine works? 

(Bạn có thể chi cho mình cái máy này hoạt động thế nào không?) 
entertainment /,ent8'teinm8nt/<n.> : trò giải trí 

What kind of entertainment do you like best? (Bạn thích trò giải tri nào nhất?) 
teenager /ti:neid 3 / <n> : lứa tuổi thiếu niên 

You are just a teenager. You can't drink vvine. 

(Bọn chi là một thiếu niên. Bạn không được uổng rượu.) 
progratn for teenagers : chương trinh cho lứa tuổi thiếu niên 

Noxvadays, there are many programs for teenagers. 

(Ngày nay, có rất nhiều chương trình cho lứa ruổi thiếu niên.) 
fast food : thức ăn nhanh 

We'il be late! Let's go to the fast food restaurant. 

(Chúng ta sẽ trê mất thôi. Hãy đen nhờ hàng hán đỏ ăn nhanh vậy.) 
organization /,o:ganai'zeifn/<n.> : tố chúc 
The organization was confcrred carefui!y 
(Sự tổ chức đã được hàn hạc mật cách kĩ lưỡng.) 


56 HDH&LBTA7 



the Young Pioneers : Đội thiếu nién tièn phong 

scout /skaut/ <n.> : hội viên cùa hội hướng đạo sình 

Both my brothers were scouts. 

(Cả hai anh tỏi đểu là những hướng đạo sinh.) 
bov scoat : nam hưóng đạo sinh 

girl scout : nữ hướng đạo sinh 

fítvoríte leisiire activities : những hoạt động giải trí yêu thích 

v/hat are favourite leisurc activities in your school? 

(Những hoợt động giãi tri được yêu thích ớ truừng bạn là gì?) 
coin /koin/ <n.> : đông tiền (kim loại); tiên 

Our countiy has just issued a nevv kind of coin. 

(Nirớc ta vừa mới ban hành một loại tiên mới.) 
modei /moud/ <n> : kiểu, mẫu, mô hình 

<adj,> : mẫu mực, gương mẫu 
Can you give me the lastest model? 

(Bạn có thế đua cho mình mau mói nhất được không?) 
to make modeis : tạo mẫu 

Thanks anytvay : dù sao cũng càni ƠI 1 bạn 

Sorry, I can‘t find the book ỵou warit. - Thanks anyway. (Xin lói, mình không 
thể tìm thọỳ cuốn sách bạn muốn. - Dù sao cũng cảm ơn bạn.) 
messy /'mesi/ <adj> : lộn xộn, bừa bộn 

a messy rooiti : một căn phòng bừa bộn 

Johny, tidy up your room right now. Don't you see it's so messy? 

(Johny, dọn phòng con ngay lập tức. Con không thấy nó quá lộn xộn ư?) 
to put... away : cất đi 

Put al! the books away. It's time íor the test. 

(Hãy cất hết sách đi. Đên giờ kiếm tra rói.) 
to throw away : ném đi, vất đi 

Throvv away thosc old shoes. I'11 buv you a new pair. 

(Hãy vất đôi giày cũ đó đi. Mẹ sẽ mua cho con một đôị mới.) 
cominunity Service : phục vụ cộng đổng 

volunteer /,vnhn'tio/ <n.> : tình ngúyện viên 

Tbere are many voluntecrs this sumtner vacation. 

(Có rất nhiều tình nguyện viền hè này.) 

stripeđ pink and vvhite uniibrm : bộ đồng phục màu trắng có sọc màu hồng 
to be concerned about : quan tâm tới 

Hẹ is concemed about the history cf countries of the world. 

(Cậu ầy quan tám tới lịch sử các mrởc trên thê giới.) 
clear-up cartipaỉgn : chiến dịch làm sạch 

Our City is going to organise a clear - up.campaign. 

,(Thành phố chúng ta sẽ tổ chức một chiên dịch làm sạch.) 
to join /dyXml <v.i.> : tham gia, tham dự 

il's niy pleasure : đó là niềm vui thích của tôi 

vedding /’wedii)/ <n.> : lễ cưới, lễ kêt hôn; hôn lẻ 

She tvants to celebrate their \vedding at the church. 


UN1T6 57 




(Cô áy muốn lổ chirc hỏn lễ ớ nhà Ihờ.) 
environment /in'vabr3nm3nt/<n.> : môi trường, hoàn cánh 
The environment is getting more and more poiiuted. 

(Mỏi trưởng dang ngày càng ò nhiêm.) 
neighborhood : (Mỹ) hàng xóm vùng, vùng lãn cận 

Ho\v is your neighborhood? - It’s great. 

(Vùng làn cận cùa bạn thể nào? - Tuyệt lắm.) 
gate /geit/ <n> : công 

The man standing behind the gate is my boss. 

(Người đcm ông đang đứng sau cánh cong là óng chú của tôi.) 

II. GRAMMAR 
lnvitationf/òrmờ/) 

• Để diễn tả ý muổn, ta dùng cách nói would like + noun (danh từ) hoặc would 

like + to-infinitive (nguyên thể có to). Would like thường được nói lược 
thánh ‘d like. 

|Would like + noun I |Would like + to-infinitive| 

VI dụ: 

l'd like some orange juice. (Con muốn một ít nước cam.) 

- He'd like to book two tickets for the concert tonipht in advance. 

(Anh ấy muốn đặt trước hai vé xem hoá nhạc toi nay.) 

• Nhớ lại cá ch dùng Would * s (Chủ ngữ) » like + to-infinitive đề mời ai làm 
gì. ịvvould + s + like + to-inf initỉvẽ?! 

- Đồng ý với lời mời trên, chúng ta nói: 

Ves, l’d like to. Yes, l'd love to. 

- Không đòng ý với lời mời trên, chúng ta nối: 

l'd love to, but l'm busy. I'd like to, but l'm atraid I can't. 

Vi dụ: + Would you like to go to the concert with me tonight? 

(Đém nay ban có muốn đi nghe hoà nhac củng tôi không?) 

- I'd love to That sounds great. (Muốn chứ. Nghe hấp dẫn quá.) 

I'd (I would) like to invite you to . 

Would you like to* V. .? 

• Answeríng to the invitations. 

• NẾU em nhận lời mời của bạn, em dùng những cấu trúc sau: 

Thank you. Td love to. / Ves, p/ease. 

Yes, thankyou. / All right 

• Nếu từ chối em hãy nói là: 

No, thanks / Another time perhaps 

Vi dụ: - l'd like to invite you to the party on Sunday atternoon. 

(Minh muốn mơi bạn đến dự tiệc vào chiếu Chủ nhật.) 

- VVould you like to go to the zoo with me? (Bạn dí chơi sở thú vói mình nhé?) 

- How about going to the beach? (Vậy chúng ta hãy đi biển nhé?) 

III. TRANSLATỈON AND S OI T TION 

1S 1. Nghe rồi luyện tập theo nhóm 4 người. 

Ba: Tối nãy chúng minh nên làm gi nhì? 

Nam: Minh đi xem phim nhé? 

Lan: Lúc này có phim gi hay đáu. Lại nhà mình đi. Bọn mình có thẻ nghe nhạc. 


58 HDH&LBTA7 






Hoa: Tiếc thật Lan ạ. Minh không thể đến được. Minh có quả nhẻu bài tập 
cần phải lám. 

Nam: Sáng mai là chủ nhật má Hoa. Tại sao bạn không thư giãn nhì? 

Ba: Náo, chúng mình đến nhà Lan đi. 

Lan: Bạn sẽ đến chứ Hoa? Sẽ vui lắm đấy. 

Hoa: Được rồi. Minh sẽ đến. Cám ơn các bạn. 

Nam: Tuyệt lắm! Vậy là bạn đang học cách thư giãn đấy nhe 
Trà lời câu hỏi. 

a) Nam muốn làm gì? - Nam wants to go to the movies. ( Nam muốn đì xem phim ) 

b) Tại sao Lan không muốn đi xem phim (chiếu bóng)? 

- Because there aren't any good movies at the moment. 

( Vì lúc này không có phim nào hay đang được chiểu cả.) 

c) Lan muốn !àm gi? - Lan vvants to listen to some musịc at he: house. 

(Lan muốn nghe nhạc ở nhà có ẩy.) 

d) Vì sao Hoa khõngmuốn tới nhà của Lan’’ 

- Because she hăs many assignments. (Vì cô ắy có quá nhiều bài đế làm.) 

e) Hõm nay lá thứ mấy? - lt's Saturday. ( Hòm nay là thứ bảy ) 

2. Đọc và thào luận. 

Theo điều tra cùa một tạp chi về thiếu nièn 13 tuồi cho biết những gi mà thanh 
thiêu niên Mỹ thích làm gi trong thời gian rảnh rỗi. Dưới đây là mười hoạt động 
hàng đầu được ưa chuộng nhất. 

1. An ờ các nhà háng bắn thức ăn nhanh. 

2. Tham gia các tó chức thanh niên như hướng đạo sinh và hướng dẫn viên. 

3. Học chơi nhạc cụ chẳng hạn như đàn ghi-ta. 

4. Đi mua sấm. 

5. Xem ti-vi. 

6. Đi xem phim. 

7. Nghe nhạc. 

8. Sưu tập đổ vật như tem thư hay tiền đòng. 

9. Làm các mò hinh đồ vật như xe ò-tõ hay máy bay. 

10. Giúp người già mua sâm hay quét dọn 

Hãy làm việc theo nhóm 4 người, hòi xem thử các bạn em thích làm gi lúc 
rảnh. Hãy viét ra những hoạt động mà nhóm em thlch nhát vào lúc rảnh rỗi. 

ỊẾã 3. Nghe rồi luyện tập với bạn em. Lập thành mẫu hội thoại tương tự. 

Nga: Chủ nhạt nay lá sinh nhật minh. Bạn đến nhà minh dùng cơm trưa nhé? 
Lan: Ò, mình thích lắm. Mấy giờ vậy Nga? 

Nga: Lúc 1 giờ. 

Lan: Minh sẽ đến. 

Nga: Mình sẽ gặp vào Chù nhật nhe 

Nga: An trưa xong, chủng 'TiiiHi St 3i xem phim Ban 5i cùng chứ? 

Lan: Minh không chẳc lẳrr MgAy mai mình sé <ĩiẹr> cho bạn 
Nga: Vậy nhé. 

Lan: Cám ơn ban đả mời mình. 

Nga: Minh thich vậy mà. 

Nga: Còn bạn thl sáo Hoa? Bạn cũng đén chứ? 

Hoa: Minh thích lắm, nhưng minh đi dự đám cưới vào chủ nhật mất rồi. 

Nga: Tiếc nhỉ. 

Hoa: Xin lỗi vi minh không đến được. Dù sao cũng câm ơn bạn nhé. 

Nga: Không có gi. 


UNIT6 59 



* 4. Đọc rồi thào luận. 

Sự PHỤC VỤ CỌNG ĐỔNG 

Con người song lâu hơn vi thế có nhiều người già hơn. Nhiều thanh nỉén đang 
tham gia phục vụ công đồng. Họ giúp đỡ những người lớn tuổi. Hp đi mua sẳm, 
làm việc nhà, quét dọn sân, thậm chí cỏn sơn nhà cửa cho các cụ. 

Một vài thanh nièn lảm tinh nguyện vièn ờ bệnh viện, ở Mỹ, họ được gọi là 
"Những viên kẹo sọc" (hộ II tinh nguyện) do bộ đồng phục trảng sọc hồng mả họ 
mặc. Những thanh niên khác quan tâm đén mỗi trường và tham gia vào các chiến 
dịch làm sạch đẹp mòi trường xung quanh. 

Thảo luận. 

a) Một vài thanh thiếu niên giúp đỡ cộng đồng như thế nảo? 

Do shopping, do housevvork, clean yărds, paint houses... 

b) Thanh thiếu niên Việt Nam giúp đỡ cộng đồng như thế nào? 

They help the elderly people and take part in social vvorks. 


* 5. Chơi đùa với chữ nghĩa 
Hãy đi mua sẳm lúc 8 giờ. 
Gặp tôi ở cổng 
Đừng đến trẻ nhé. 

Điều đó nghe thật tuyệt! 


Hãy đến chơi nhé. 

Bạn nói gi vậy? 

Hôm nay tòi không thế. 
Dẫu sao cũng cám ơn. 


Ịlanguage focus i 

1. Thì hiện tại tiếp diên. 

Hãy hoàn thành đoạn văn sau. 

Lúc này là 6 giờ 30 tối. Lan đang làm bài tập ở nhà của minh (is doing). Bạn 
ẩy đang viết luận tiếng Anh (Is vvriting). ông Thanh đang đọc báo còn bà Quyên 
đang nấu bữa tối (is reading) (is cooking). Liêm và Tiến, hai anh trai của Lan 
đang choi bóng đá ớ sàn sau (are playing). Liêm đang đá bóng còn Tiến đang 
đuổi theo quà bóng (is kicking) (is running). 


2. This và that, these vả those. 

Hãy hoàn thành hội thoại sau. 

a) + This room is verỹ untidy. ( Phỏng này bửa bộn quà ) 

- Sorry, Mom. (Con xin lỗi mẹ.) 

b) + Put this bag away ( Hãy cất cắi túi này ƠI.) 

- That isn’t my bag, Mom. This is my bag 

{Đó không phải là túi cùa con mẹ à. Cái này cơ.) 

c) + Put those dirty socks in the vvashlng basket. 

{Hãy cho những đôi tắt bẳn này vào giò đựng quần ảo.) 

These socks? (Những đôi tat này ạ?) 

+ No, those socks on the bed. 

(Không phải, những đôi tất ở trên giường kìa.) 

d) + Tnrcvv away those comics. (Hãy vứt nhũng truyện tranh kia đi.) 

- But I like these comics, Mom. 

(Nhưng mà con thích những truyện tranh này mà mạ.) 

3. Thời gian. Hãy viết ra thời gian đúng. 

a) b) 

Ba: What time is it? Lan: What time does the movỉe start? 

Nam: lt's nine forty. Hoa: It starts at seven íitteen 

lt’s twenty tó ten. It starts at quarter past seven. 


60 HD H& l.B TA7 



c) d) 

Mrs. Quyên: Will you be home Miss Lien: Can you come to school early 
íor dinner tonight? tomorrow? 

Mr. Thanh: No, l’il be home at ten Nam: Yes, Miss Lien. ril come at six 
thirty. íorty five. 

No : l’l! be hcme at Yes, Miss Lien. ril come at quarter 

half past ten to seven 

4. Từ vựng: Các môn học. 

Hãy viết tén các môn học đúng 

a) Physical Education b) Chemistry c) Math 

(giáo dục cơ thề) (hoá học) (toán học) 

d) Geography e) English f) History 

(địa li) (tiếng Anh) (lịch sử) 

5. Trạng từ chi tằn suất. 

Hãy viết những câu về Ba. 

VI dụ: Ba never goes to the catetena at luncbtime. 

(Ba không bao giờ đén quàn ăn tự phục vụ vào giờ ăn trưa.) 

a) Ba seldom rides a bike to schooi. (Ba hiếm khi đi xe đạp đên trường.) 

b) Ba alvvays practices the guitar after schoo!. 

(Sau giờ học Ba luôn tấp đàn ghi-ta.) 

c) Ba usually does his homevvork in the evening. 

(Sa thuững hay làm bài tập ở nhà vào buổi tói.) 

d) Ba sometirnes plays Computer games. (Thình thoảng Ba chơi trò chơi điện tử.) 

6. Đưa ra đề nghị. 

Viết hội thoại. 

a) Lan: Lets go swimming. (tụi minh đi bơi ơi.) 

Hoa: OK . (Đồng ý.) 

b) Minh: Should we play table tennis? (Tụi mình chơi bóng bàn chứ?) 

Nam: l'm sorry, I can’t. (Xin lỗi, minh không ỉhể.) 

c) Ba: VVould you tike to play basketbail? (Bạn thích chơi bóng rỗ không?) 

Nga: l’d love to. (Minh thích lắm.) 

d) Hai: Let's play volleyball. (Tụimình choi bóng chuyền đi.) 

Tien: ỉ'd love to. (Minh thích lẳm) 

e) Thanh: VVould you like to watch movies' 7 ' (Ban có mưSn xem phim không?) 

Son: l'd love to. (Mình thích lẳm) 

f) Hung: Should we play soccer? 

Hoang: I m sorry, I can’t. (Mình xin lỗi, mình không thề.) 

g) Mai: Would you iike to come to my house? (Bạn có thích tới nhà mình không?) 

Lan: l’m sorry, I cant. (Minh xin lỗi, mình không thé.) 


UNIT6 61 



UNIT 7 


THE WORLP 0F WORK (ThếgitH cùa cồng việc) 

A. A STUDENT'S WORK (Công việc cửa một Itọc sinh) 

I. VOCABULARÍ 

breaklast /brekíast/ <n> : buồi điểm tâm, buối ãn sáng 

I'm hungry. 1 haveiVt had breakfast yet. 

(Mình đói bụng quá Mình vân chưa ăn sảng.) 
lunch /UntỊ/ <n> : buổi ãn tnra 

Where's Mr. Smith? He's gone for lunch. 

(Ong Smith đâu ròi? Ong ấy đì ăn trưa.) 
dinner /dim' <n> buỏi ãn tói 

to be late for school : bị tre học 

Hurry up or you'11 be late lor school. (Nhanh lèn khổng hạn sẽ trễ học đày ) 
to start /sla:t/ <v.t> : bắt đầu 

The meeting started half an hour ago. 

(Buôi họp đã bắt đầu cách đày nửa tiếng. I 
to lĩnish /'fĩnij/ <v.t> : kết thúc, hoàn thành 

Did you íiriish your composition? 

(Bạn đã hoàn thành bài luận cùa mình chua ’> 
lo vvork hard : lam việc chăm chi 

She has to work hard in order to pass the test. 

(Cô ấy phái học chăm chì đê qua được bài kiểm tra.) 
to havc a vacation : có ki nghỉ 

We will have a vacation in February. 

(Chủng ta sẽ có một kì nghi vào tháng hai.) 
sumraer vacation : kì nghi hè 

Where did you spend yotir summer vacation? (Bạn đã nghi hè ở đàu?) 
to havc lun : thích thủ 

The kids are having fun playing with their friends. 

(Bọn trẻ đang thích thú chơi với bạn cùa chung.) 
important /im'po:t3nt/ <adj> : quan trọng 

Computers have become very important to our lifc. 

(Máy tinh đã trớ nên rảt quan trọng đòi với cuộc sông chúng ta.) 

Easter /"i:sta/ <n.> : lễ Phục sinh 

What do you often do at Easter? (Bạn thường làm gì vào lẽ Phục sinh?) 
Thanksgiving /"ỡaeqks.givig/ <n.> : lễ Tạ ơn 

to realise /railaiz/ <v.t> : nhận ra 

I didn't realise he vvas joking. (Tói đã không nhận ra anh áy dang đùa.) 
to take a look at : nhìn vào 

Take a look at the kids. TheyVe so cutc. 

(Hãy nhìn bọn trẻ kìa. Chúng dẻ thương quá ) 
typical /'tipikl/ < adj.> ; tiêu biểu 

This is a typical example of Roman pottery. 


62 HD H& LB TA7 



(Đáy là một vi dụ tiêu biêu cua dà gốm La Mã.) 
periocl /'piariad/ <n.> : liềt học 

How many periods do you have loday? (Hỏm nay bạn có hao nhiêu tiết học?) 
keen /ki:n/ <adj.> : chăm chi, thích thú 

She's very kcen on helping old people. 

(Cú ấy rắt thích giúp dỡ những ngirời già.) 
to review /ri'vju:/ <v.t> : ôn lại 

Have you reviesved your lcsson? (Bạn đã ôn lại bài chưa?) 
tcst /test/ <n> : bài kiềm tra 

We have a lot of tests this week. (Tuẩn này chủng ta cỏ rất nhiều bài kiêm tra.) 
detĩnitely /*defĩnitli/ <adv> : dứt khoát, rõ ràng 

Do you vvant to go to their house? -Definitely not. 

(Bạn có muón đến nhà họ không? - Dứt khoát là khổng ) 
lazy /’leizi/ <adj.> : lười biếng 

He's so lazy. I'm sure he'll fail the exam. 

(Cậu ẩy hrời quá. Minh chắc rang cậu ấy sẽ thi trượt.) 

II. GRAMMAR 


1. Comparative (So sánh hơn) 

a. manyvà much 

many: nhiều (dùng với danh từ đếm much: nhiều (dùng với danh từ không 
được) đếm được) 

manỵ students many books much coffee much sugar 

- ơ dang so sảnh hơn many và much chuyển sang more. 

Vi dụ: - 1 have more exercises than he does. (Tôi có nhiều bài tập hơn nó.) 

- He takes more sugar than I do. (Anh ẩy dùng nhiều đường hơn tôi.) 

b. Littlữ (ít) và a little (một ít, một vài), dùng cho danh từ không đếm được. 

Ví dụ: little sugar: ít đuởng ; little coffee: ít cà phê ; a little vvater: một it nước 

- ở dạng so sánh hon, little vá a little chuyên sang "less" 

VI dụ: There is less water in a lake than in a sea. (Có ít nước ở hồ hơn ở biển). 
There ís less cottee in my cup than in your cup. 

(Trong cốc của tôi có ít cà phê hơn trong cốc cùa bạn). 

c. few (it) và a few (một ít, một vài): dùng cho danh từ đếm được ờ sô nhiêu. 

Ví dự. few students (ít học sinh) few houses ụt nhà) 

- ở dang so sánh hơn, few và a few chuyên sang "fewer'\ 

VI dụ: - There are fewer cars in the countryside than in the City. 

(ở thành phố có nhiều xe hoi hơn ở miền quê). 

- i have fewer triends than my brother. (Tồi có It ban hơn anh của tói). 

2. Cẩu trúc với chù từ IT. 


It takes/ took +(somebody) + time + to do something 

Ai đó mắt bao lâu đẻ làm việc gì. 

VI dụ: - It takes me ten minutes to go from home to school. 

(Tôi mắt mười phút đi từ nhà đến trường). 

- It takes us 24 hours to go from Hue to Hanoi. 

(Chúng ta mất 24 giở đi từ Hué đến Hà Nội). 


How long does it take you to go from home to the market? 
(Từ nhà ban đến chợ mất bao lâu?) 


UNIT7 63 



Càu hỏi thư ờng dùng cho cầu trúc náy lả: _ 

How long + doea/ did + it take ♦ to do somethlng? 

VI ơụ: -How long does it take you to walk to school? 

(Bạn đi bộ đến trường mất bao lêu?) 

- How long did it take him to persuade her? 

(Anh ắy mất bao làu đé thuyết phục cô ấy7) 

3. Củng cố lại thi tương lai đom: (Simpỉe tuture tense) 

Thì tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tai một thời điểm náo đó 
trong tương lai. 

VI ơụ: OK. MI see you on Saturday. (Được ròi. Thứ Bày minh sẽ găp bạn.) 

Thì tương lai diên tà một sự kiện có thật trong tương lai. 

Vi dụ: Good. We can watch the match on TV. ril come at 7.30. 

(Hay lắm. Chúng mình sê xem trận đó trên ti-vi. Minh sẽ đến lúc 7 giờ 30.) 
Thì tương lai đơn còn diễn đạt một đề nghị, một yêu cầu hay sự mời mọc 
(thường ở dạng câu hỏi). 

Ví dụ: - Will you go shopping with me now? 

(Bảy giờ bạn đi mua sắm với mình nhé?) 

- VVill everybody please be quiet? (Mọi người im lặng nào?) 

*Lưuý:-We/l + shall 

- You / He / She / It / They + will 

+ Chúng ta cũng có thẻ dùng wlll cho tẩt cà các ngôi. 

- will not = won't - shall not = shan't 

III. TRANSLATION AND SOLUTION 

ÌS 1. Nghe rôi luyện tập với bạn em. 

Chú Hoa: Ăn sáng nào Hoa. 6 giờ 30 rồi, cháu sẽ trễ học mắt. 

Hoa: Cháu khỏng trễ đâu chú. Châu thường đến sớm mà. 7 giờ chúng 

cháu mời vào lớp. 

Chú Hoa: Giờ học sẽ kết thúc lúc mấy giờ vậy cháu? 

Hoa: 11 giờ 15 chú a. Buồi chièú cháu lam bâi tâp ờ nhà. Mỗi ngáy chấu 

ìám bài tập khoảng 2 tiếng. 

Chú Hoa: Cháu học chăm íhât. Khi nào thi cháu được nghi hè? 

Hoa: Ki nghi hè của tụi Chau bất đàu vào tháng 6 Nỏ kéo dồi gần 3 tháng. 

Chú Hoa: Cháu sé làm gl trong suốt ki nghỉ của mình? 

Hoa: Cháu sẽ về thăm bo mẹ cháu ờ nông trại. Cháu luôn thích giúp đô 

bó mẹ Ho làm việc rát vát vả nhưng (câ nhá cháu) luôn vui khi lăm 
việc cùr.g nhau. 

Bây giờ hãy trả lời cằụ hòi. 

a) Giờ học của Hoa bắt đàu lúc máy giờ? 

Hoa's classes start at 7.00. (Giờ học bắt đầu lúc 7 giờ '.) 

b) Mấy giờ chúng kết thúc? 

Théy tĩnish at quarter past elẹven. (Chúng kết thúc lúc 11 gio 15.) 

c) Hoa làm bài tập ờ nhà mấy tiếng một ngày? 

Hoa does her homevvork íwo hours a day. (Hoa làm bài lập ở nhà 2 giờ/ngày.) 

d) Hoa sẽ lâm gì trong suốt ki nghi cùa bạn ấy? 

She'll go to see her parents on their farm during her vacation. 

(Cô ấy sẽ tới thăm cha me ở nông trại suốt ki nghỉ.) 

f) Năm học cùa bạn bất đàu lúc nào? 

It starts in September. (Nó bắt đầu vào thảng 9.) 

g) Nỏ kết thúc iuc nào? 

64 HĐ H& I.B TA7 





{Nó két thúc vào tháng 5.) 


It tinishes in May. 

2. Doc ròi trả lời câu hòi. 

La thư đến từ nước Mỹ 

Ngảy 1 tháng 6 

Hoa thân mén! 

ChàoỊ Ban có khoè không? Minh khoẻ. Cám ơn bạn đá viết thư cho mình. 
Minh thích nghe nỏi về việc học sinh ờ Việt Nam sống như thế nào. Minh thấy điều 
đố thật lâ thú vị. 

Minh nghĩ là các bạn có ít ngày nghỉ hơn học sinh Mỹ. Đũng vây không? Kì 
nghỉ dài nhất của bọn minh là ki nghi hè. Các bạn cũng được nghỉ hè dài ngày 
chứ"? Bọn minh thl không có Tét nhưng lại tỏ chức mừng Năm Mới vào ngáy 1 
tháng giêng. Những ngày lễ quan trọng của bọn mình là lễ Phục Sinh, ngáy 4 
tháng 7 (Quốc khảnh nước Mỹ), lễ Tạ ơn vá lễ Giánẹ Sinh. Bọn mình thường 
dành thời gian cho gia đinh vào những ngày nghi như the này. 

Cá: bạn có những ngày nghỉ nạo khác nứa không? Các bạn thích làm gì trong 
những ngày nghỉ cùa minh? Nhớ viết thư cho mình biet sớm nhé. 

Bạn của bạn. 

Tim 

Trá tời càu hói. 

a) Kỳ nghỉ nào ờ Mỹ dài nhất? - Summer vacation is the longest in America. 

b) Tin làm gì suốt kl nghỉ của minh? 

Tin spends time with his tamily during his vacatlon. 

c) Họ: sinh Việt Nam cỏ nhiều hay It kỳ nghĩ so với học sinh Mỹ? 

Vietnamese stuơents have fewer vacations than American students. 

13 3. Nghe rồi viết tên ngày lễ vào mỗi bức tranh sau. 

a) Thanksgiving (lễ Tạ ơn) b) Independence Day (ngày Độc lập) 

c) Nev Vear's Eve (Day) (năm mới) d) Christmas (Giáng sinh) 

Lời trong băng: 

Tim en.oys all the Public holidays. 

At Christmas. he alvvays gets a lot of gitts. 

Thamksgiving is an important celebration, 
and tthere is alvvays turkey and lots of good 
food. 


In TirnYs hometovvn, there is alvvays a large 
fireWíorị;s display on Independence Day. 

Tim llikss New Year because he can stay 
up uintl midnight and celebrate vvith his 
parents. 

4. Đọ: rồi trà lời câu hòi. 

Mhèu người nghĩ rằng học sinh có cuộc sống dễ chịu: Chúng em chì làm việc 
một wà giò đồng hồ mỗi ngày vả có những kì nghỉ dài. Họ không biết được rằng 
chúng em phải học tập chăm chỉ ờ trướng cũng như ờ nhà. 

Hã» nhìn cồ học sinh điển hlnh lớp 7 như Hoa mà xem. Bạn áy học 5 tiết một 
ngày va một tuần đi học 6 ngày. Có nghĩa là chừng 20 giờ một tuần - ít giờ hơn bất 
cứ nguôi lao động nào. Nhưng đó khòng phải là tất cà. Hoa là một học sinh say 
mê hiọc tập và ban áy học hành rất châm chỉ. Bạn ấy dành 12 giờ làm bài tập ở 
nhà mồ tuần. Bạn ấy còn phải ôn tâp trước các kì kiểm tra. Mỗi lúc như thế bạn ấy 


(Tim thích tất cà những ngày lễ. 

Vào lẻ Giáng Sinh cậu luôn nhận 
được nhièu quà. 

Lễ tạ ơn là lễ kỷ niệm quan trọng, 
luôn có gà tây và thức ăn ngon, 
ở thành phố quê hương của Tim 
luôn 

có bắn pháo hoa vào ngày lễ Độc 
lập 

Tim thích Năm Mới bởi vì cậu cỏ thề 
thức cho đến nửa đêm ơể đón cháo 
năm mới cùng ba mẹ cậu ) 


UNIT7 65 



làm việc đến 45 giờ 1 tuàn, còn nhiều hơn một vài người lao động khâc. Những 
học sinh như Hoa nhất định không phải là lười biếng rồi! 

Càu hỏi. 

a) Tại sao một số người nghĩ rằng học sinh có một cuộc sống ơẽ chịu? 

Some people think so becausẹ students only work a few hours a day and 
have long vacations. (Một số người nghĩ vậy vì học sinh chì học vài giờ một 
ngày và có kì nghi dài.) 

b) Hoa học bao nhiêu giở một tuần? 

Hoa works 20 hours a week. It is fewer than most vvorkers work. 

(Hoa học 20 giờ một tuẳn số giờ nấy ít hơn phần lớn những người lao dộng.) 

c) Em học bao nhiêu giò’ một tuần? số giờ đó ít hay nhiều hơn Hoa? 

Ss’ ansvvẹrs. (học sinh tự trả lời) 

d) Người viết (tác giả) có nghĩ học sinh là lười biếng không? 

No, he doesn’t think students are lazy, 

(Khổng, ông ta/bà ỉa không nghĩ học sinh là lười biếng.) 

B. THE VVORKER (Người lao động) 

I. VOCABULARY 

pleased /pli:zd/ <adj.> : hài lòng 

I'm very pleased with your vvork. (Tói rất hài lòng vê công việc của hạn.) 
Independence Day /indi'pendans'dei/<n.> : ngày Độc lập 
What is your countiy's Indcpendence Day? 

(Ngày Độc lộp cùa nước bọn là ngày nào?) 
to celebrate /'sclibrctid/ <v.t.> : tổ chức kỷ niệm 

He invited us to his house to celebrate his 20 lh tvedding. 

(Anh ấy mời chúng tôi đến nhà để ăn mừng hai mirơi năm ngày cttứi.) 
paradc /po'reid/ <n> : đoàn diễu binh 

The parade is passing through the city. ('Đoàn diễu binh đang đi qua thành pho.) 
(ìrevvorks /TaÌ3W3:ks/ <n.>pl.: pháo hoa 

Are the fireworks set? (Họ đã hắn pháo hoa chưa?) 
to take care of something : chăm sóc cái gì 

She always takes care of her little baby. (Có ẩy luôn chăm sóc đứa con nhó cùa 
cô ấy.) 

to look after somcbody : chăm sóc ai 

She wants to look aíter her grandfather. (Cô ẩy muốn chăm sóc ông cô ấy.) 
mechanic /mi'kacnik/ <n.> : thợ cơ khí 

He's a skillíul mechanic. He can repair all the machines. 

(Cậu ấy là một người thợ cơ khi giỏi. Cậu ấy có thế sữa tất cà các máy móc.) 
machine /ma'Ji:n/ <n> : máy móc 

This machine doesn't work. What's the matter with it? 

(Cái máy này không chạy được. Có có chuyện gì vậy.) 
factory /Taektari/ <n.> : nhà máy 

His father works in a stnall factory. 

(Bố cậu ấy làm việc trong một nhà máy nhỏ.) 
to prefer /pri'f3:/ <v.t> : thích hơn 

Which dress do you prefer, the blue One or the pink one? 


66 HDH&LBTA7 



(Rạn thích cái váy nào hơn, cái màu xanh hay cái màu hồng.) 
moming shift <n> : ca (làm việc) sáng 

She has gone lo work. She has a moming shift. 

(Cô ây đã đi làm rỗi. Cô ấy có ca sảng.) 
to play go!f : chơi gôn 

Do you know how to play golf? (Bạn có biết chơi gôn không?) 
to get along : hòa thuận 

She doesn't get along with her younger brother. They always argue. 

(Cô ấy không hòa thuận với em trai. Họ lúc nào cũng cãi nhau.) 
to figh t /fait/ <v.> : đánh nhau, chiến đau 

Why did he íìght you? - lfs just a misunderstanding. 

(Tại sao cậu ây lại đánh bạn? - Đó chì là một sự hiêu lam thôi.) 
public holiday <n> : ngày nghi lễ 

I don't have to go to school because today is a public holiday. 

(Mình không phái đến trường vì hôm nay là ngày nghi lễ.) 
to have a great time : có một thời gian vui vè 

How's your trip? - We had a great time. 

(Chuyến đi thê nào? - Chúng tôi đã có mật thời gian vui vẻ.) 
to feed /fĩ:d/ <v.t.> : cho (gia súc, người) ăn 

John, did you feed the children? - Notyet. 

(John, bạn đã cho bọn trè ăn chưa?- Chưa.) 
pig /pig/ <n.> : con heo 

I can't imagine the pigs on this farm are big iike that. 

(Mình không thê tường tượng những chú heo ở nông trại này lại lớn như vậy.) 
chicken /'tỊikin/ <n.> : con gà 

The chicken is eating in the garden. (Chú gà đang ăn trong vườn.) 
íĩeld /fĩ:ld/ <n.> : cánh dồng 

The cows are grazing on the field. (Lũ bò đang gặm có trên cảnh đồng.) 
tỏ grow rice : trồng lúa 

Most of the farmers in Vietnam grow rice. 

(Phần lớn những nông dân ớ Việt Nam trồng lúa.) 
main crop <n> : vụ mùa chính 

When is tlie main crop in your country? (Khi nào là vụ mùa chinh ớ nước bạn?) 
shed /Jed/ <n.> : chuồng (trâu, bò...) 

The íarmers are making a new shed. 

( Những ngirời nóng dàn đang làm một cái chuồng mới.) 
chicken coop TtỊikin/ /ku:p/ <n.> : chuồng gà 

It is dark and the chicken have gone to the chicken coop. 

(Trời đã toi rồi và lữ gà đã vào chuồng.) 
to have days off : có những ngày nghi ngoi không làm việc 

He worked very hard so his boss a!lowed him to have days off. 

(Anh ấy đã làm việc rất chăm chi nén ông chù cùa anh ấy đã cho anh ấy được 
phép nghi ngơi.) 

real /rial/ <adj> : thực sự 


ƯNIT7 67 



I bought it from a friend of mine but ĩ don't know if it is real. (Tôi mua cái này 
từ một người bạn nhung tôi không bìểt nó có phái là đồ thót hay không.) 
mailman /'meilmaĩn/ <n.> : người đưa thư 

The mailman has just passed. Go out and see if we have any letters. 

(Người đưa thư vừa mới đi qua /da. Hãy ra xem chúng ta có thư không ) 
to delỉver letters : đưa thư 

What does Tim do? - He delivers letters. (Tim làm nghề gì? - Anh ấy đưa thư.) 
musician /mju:'zijn/ <n.> : người soạn nhạc 

Mozart is a very famous musician. (Mozart là một nhà soạn nhạc nối tiếng.) 
robot /Toubot/ <n.> : rô bốt, người máy 

Novvadays, robots can do men's work. 

(Ngày nay, người máy cố thế làm nhũng việc cùa con người.) 
at top sptcd : với tốc độ cao nhất 

He heard she had an accident so he drove to the hospital at top speed. (Anh ấy 
nghe tin cô ấy gập tai nạn nên đã phóng xe đến bệnh viện với tốc độ cao nhất.) 

II. TRANSLATION AND SOLUTĨON 

ẼI1. Nghe và đọc rồi trả lời câu hòi. 

Lá thu» cùa Tim Jones __ 

Ngày 3 tháng 7 
Hoa thân mến! 

Mình rắt vui khi biết rằng bạn và gia đinh bạn đều mạnh khoè. Mình cũng 
mạnh khoẻ Đây là hình của mình, Bố Mẹ và chị gái mình tên Shannon. Bạn có 
thể gùi ảnh bạn cho mình không? 

Mình kể cho bạn thêm về bố mọ mình nhé. 

Mẹ mình làm việc ở nhà. Bà quản xuyến gia đình. Cứ 3 buổi sáng một tuần bà 
làm việc bán thời gian ở một siêu thị trong vùng. Một tuần một lẳn, bà và những 
phụ nữ khác nấu ăn cho nhữrig người vô gia cư. 

BỐ minh làm thọ máy. ồng sửa mây ở một nhà máy. Một tuần ông làm việc 5 
ngày và chừng 40 tiếng đồng hổ, lúc thi ông làm ca sáng, lúc thì ông lam ca chiêu, 
ồng thích làm ca sáng hơn. ông có ít ngày nghĩ hơn mẹ minh. Tuy thế chiều nào 
rành, ông ơèu chơi gòn. 

Bố minh có 7 ngày nghi công cộng mỗi năm. õng cũng được nghi hè 3 tuần. 
Chúng tôi luôn đến Florída vào kì nghi. Chúng tôi khoảng thời gian tuyệt vời ở đó 
và bố minh thì lại chơigôn nhiều hơn. 

Sớm viết thư và ke cho mình biết thêm về gia đình của bạn nhé. 

Chúc mọi điều tốt lành. 

Tim _ 

Trà lời câu hòi. 

a) Bà Jones làm việc ờ đâu? 

Mrs. Jones vvorks at home, but three morníngs a week she vvorks part-time at 
a local superrnarket. (Bà Janes làm việc ở nhà nhưng mỗi tuần 3 buổi sàng 
bà ta làm việc bân thời gian ở một siêu thị địa phương.) 

b) Bà ta làm gì cho những người vò gia cư? 

She cooks lunch for hõmẽless peõple once a week. 

(Bà ta nấu bữa trưa cho người võ gia cư một làn một tuần.) 

c) Công việc của ông Jones là gi? 

Mr. Jones is a mechanic. He repairs machines in a íactory. 


68 HDH&LBTA7 




lóng Jones là thợ cơ khi ỏng ta sứa máy móc trong một nhà mày.) 

d) Ồng thường làm việc bao nhiêu giờ một tuần? 

He usually Ỹvorks about 40 hours a week. (Ông ấy thường làm việc 40giờ/tuẩn.) 

e) Tại sao em biết gia đình Jones thlch Florid3? 

The Jones íamily alvvays goes to Floriđa on vacation.They have a great time 
there. (Gia đinh Jones luón đi tới Florìda vào ki nghi. Họ có khoảng thời gian 
tuyệt vời ở đó.) 

2. Ọọc. 

Ồng Tuấn, bố của Hoa là nông dân. ổng làm việc nhiều giờ hơn bố của Tim. 
Óng thường bảt đầu công việc lúc 6 giờ sâng. ông dùng điềm tâm xong thl cho 
tràu, heo va gà ăn và thu nhặt trứng. 

Từ 9 giơ sáng cho đến 4 giờ chiều, õng Tuấn làm việc ờ ngoài đồng với anh 
trai cùa minh. Họ trồng lúa, nhưng vụ mùa chù yếu của họ vẫn là rau quả. Tử 12 
giờ đến 1 giờ trưa, ông Tuấn nghỉ ngơi và ăn trưa. 

Vào lúc 4 giờ chiều, họ trờ về nhà. ông Tuấn lại cho gia súc ản. Sau đó óng 
quét dọn chuồng trấu và chuồng gà. ông thướng lảm xong việc lúc 5 giờ. 

Bôn hoặc năm lần một năm mỗi khi ít việc, õng Tuan nghỉ 1 ngây, ông lèn 
thành phố với vợ. Người làm nghề nông thi không có một ki nghĩ thực sự. 


3. So sánh. 



Hãy ỔQC lá thư của Tim và bài viết vẻ ónq Tuần rồi qhi chú về họ 

! _n 

Hours per week 

Days off 

Vacation time 

1 Mr. 

40 

two 

three-vveek 

Jones 



summer vacation 

1 Mr Tuan 1 

84 

four or tlve times a ỵear 

no real vacations 


* Mr. Jones vvorks about 40 hours per week. He gets two days off every week. 

He also has a three-week summer vacation. 

* Mr. Tuan vvorks 84 hours per week. He gets one day off, four or tive times a 
year. He has no real vacations. 

IS 4. Nghe rồi ghi lại. ___ 

Ị Name_Job_1_H ours pe r week Amount of vacation I 

ị P eter _ doctor ì 70 _ four weeks 

Ị su san ~ nurse __50__ three vveeks 

Ị Jane shop assi st ant Ị _~_ 35 One week _J 

P họp.g tact orỹ vv orke r 48 __ two vveeks 

Lời trong bàng: 

a) Peter is a doctor in a hospital. He is on duty for about 70 hours a week. He has 

four weeks’vacation each year. (Peter là bá c sĩ ở một hệnh viện, ông làm 

nhiệm vu của một bàc sĩ 70 giờ một tuần. Mói năm ông có được 4 tuần nghi.) 

b) Susan is a nurse. She is on duty for 50 hours a week. She has three 
weeks'vacation a year. (Susan là y tá. Chị ấy làm nhiệm vụ của một y tá 50 
giờ 1 tuần Mỗi năm chị ấy có được 3 tuần nghi ) 

c) Jane is a shop assistant. She vvorks 35 hours a week. She has one week's 
vacation a year. (Jane làm nghề bán hàng. Chị ấy làm việc 35 giở 1 tuần. 
Mỏi năm chị ấy có được 1 tuằn nghi ) 

d) Phong is a tactory vvorker. He vvorks 48 hours a week. He has an annual 
vacation of two vveeks. (Phong là một công nhàn nhá mày Anh làm việc 48 
giờ 1 tuần. Anh có một ki nghỉ hàng năm 2 tuần ) 


UN1T7 69 





* 5. Chơi đùa với chữ nghĩa 

Tương lai 

Trong tương lai máy móc sẽ làm 
Tất cả những công việc cho tôi và bạn. 

Người máy làm việc với vặn tốc tối đa. 

Làm ra mọi thứ mà ta cần. 

Người máy nông dân sẽ trồng mùa vụ cho chúng ta. 
Mọt người máy Tàm việc vả chẳng baọ giờ nghi ngợi. 
Chúng ta sẽ làm việc ít hơn và có nhiều tiền hơn đẻ xài. 
Một tuằn làm hai ngày và kỳ nghỉ cuối tuần năm ngày 
Một số người nghĩ điếu này có thẻ thành sự thật 
Nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật, còn bạn thì sao? 


UNIT 8 


PLACES (Nơi chốn) 


A. ASKING THE WAY (Hỏi đicờttg) 

I. VOCABULARY 

hardvvare store : quầy bán dụng cụ bàng kim loại 

He went to the hardware store to buy a new saucepan. 

(Anh ấy đến quầy bán dụng cụ kim loại đế mua một cái chào mới.) 
souvenir shop : quây hàng lưu niệm 

We have to buy some gitts. Let's go to the souvenir shop. 

('Chúng ta còn phái mua một vài món quà nữa. Hãy đen quầy hàng lim niệm đi.) 
police station : đồn công an 

The kidnapper vvas escorted to thc police station. 

(Tên bắt cóc đã bị áp giải đen đồn công an.) 
hospital /hospitl/ <n> : bệnh viện, nhà thương 

The victim vvas taken to hospital. (Nạn nhãn đã được đưa ăên bệnh viện.) 
restaurant /Yestront/ <n> : nhà hàng ăn, hiệu ăn 

Do you want to eat at the restaurant? (Bạn có muốn án ớ nhà hàng không?) 
bank /baeqk/ <n.> : nhà băng, ngân hàng 

He puts all his money in the bank. 

(Anh ấy đã gùi tat cà sô tiên của mình vào ngân hàng.) 
shoe store : tiệm bán giày 

My shoes arc so old. Do you want to go to the shoc store with me? 

(Giày cùa mình cũ quá rồi. Bạn có muốn đến tiệm bán giày với mình không?) 
post oíĩĩce <n.> : bưu điện 

rit buy you a cake on the way to the post office. 

(Mình sẽ mua cho bạn một cải bánh trên đường đèn hưu điện.) 

Have a guẹss : hãy đoán thử xem 

How many marks did you get? - Have a guess. 

(Bọn đã được bao nhiêu điếm. - Hãy đoán thứ xem?) 
change /t|eind 3 / <n> : tiền lẽ, tiền thừa 

ì ỉere's your change. (Tiên thừa của bạn đáy.) 


70 HD H& LB TA7 



briđge /brid 3 / <n> : cái cầu 

Therc were a lot of people on the bridge in rush hour. 

(Có rất nhiều người ớ trên cầu vào giờ cao điếm.) 
up a mountain : trên núi 

opposite fop3zit/ <adj.> : đối nhau, ngược nhau 

' <n> : điêu trái ngược 

<adv.> <prep.> : trước mặt, đối diện 

Where did ỵou vvrite their address? - It's on the opposite side of the paper. 

(Bạn đà viết địa chi cùa họ ở đâu vậy? - Ờ mặt đoi diện cùa tờ giấy.) 

II. GRAMMAR 

1. Asking the way (hỏi đường). 

Khi muốn hỏi một địa điểm nào đó chúng ta dùng cấu trúc sau: 

* Is there ... near here? * Where's . ? 

Vi dụ: - Is there a bank near here? (Gần đây có ngân hàng nào không?) 

- Where's the bank? (Cho tôi hỏi ngân hàng ở đàu?) 

Khi muốn hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó chủng ta dùng những cấu trúc 
sau: - Couldyouteltme hovvto getto...? - Can you tell me the wày to...? 

- Please tellme the way to... - Howcan Iget there? 

Đề hòi về khoảng cách bao xa em dùng cấu Ưúc sau: 

How far is it from . to . ? 

- It's (about) . km. 

Vi dụ: - How fạr is it from Hue to Ha Noi? - lt's about 688 km. 

(Từ Huế đi Hà Nội cách bao xa?- Khoảng 688km). 

- How far is it from your house to school? Ifs about 2 km. 

(Từ nhà ban đến trường cách bao xa? - Khoảng 2km). 

2. Giving directions (ch! đường) 

Một so cụm từ hoặc giới từ chỉ về vị trl được dùng đẻ chỉ đường: 

Go straight ahead: hãy đi thẳng 

- Go along this Street, đi theo đường nãy 

Take the íirst/second on the left. rẽ ờ dường thừ nhất/thứ hai bên tay trái 
Tum right inlo Hoang Hoa Tham Street: rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám 

- overthere: ờ đằng kia 

0/7 the n'ght/left. ở phía tay phải / tay trái 

opposite (prep): đối diện với - in íront of (prep): ờ phía trước 

- nèxt to (prep) canh - near (prep): gan 

behìnd (prep): đẳng sau - beivveen (prep): ờ giữa 

III. TRANSLATION AND SOLUTIQN 

1. Gọi tên các nơi này. 

a) National Bank of Viet Nam Ngán hàng nhà nước Việt Nam (Hà Nội) 

b) Saint Paul Hospital Bệnh viên Sain Paul (Hà Nội) 

c) Hotel Soíitel Metropol Khách san Soỉitel Metropol (Hà Nội) 

d) The Central Post Office Bưu điện trung tàm (Hà Nội) 

e) Ha Noi Railway station Ga Hà Nội 

f) Dong Xuan Market chợ Đống Xuân (Hà Nội) 

SÈtl 2. Nghe và lặp lại rồi luyện tập với bạn em. 


ƯNIT8 71 








a) Khách du l|ch:Xin lỗi, cho bác hòi thâm có cửa hàng bán quả lưu niêm ờ gẩn 
đây không? 

Nga: Dạ cổ một cửa hàng như thế ờ đường Hàng Bài. 

Khách du lịch: Cháu có thẻ chỉ đường cho bác đến đó không? 

Nga: Bác cử đi thảng đến đường thứ hai rõ trái, hảng bán quá lưu 

niệm ờ bên phải, đối diện VỚI bưu điện. 

Khách du lịch: Cảm ơn cháu. 

Nga: Có g) đâu bác. 

b> " _ _ "" " 

Khách du lịch: Xin lỗi, cháu có thẻ chì cho cô đường đến siêu thị không? 

Lan: Siêu thị hả cô? Dạ, cô cử đi thẳng đến ngã tư đầu tien rẽ phải. 

Siêu thị ở đằng trước ạ. 

Khách du lịch: Cám ơn cháu nhiều. 

Lan: Dạ, không có gì. 

3. Hãy nhìn bản đò chỉ đường sau và luyện nói VỚI bạn em. 

Hã y hỏi đường và chỉ đường đến những noi này. __ 

bank (ngân hàng) restaurant (nhà hàng) 

police station (đồn cảnh sảt) hotel (khách sạn) 
shoe store (tiệm giày) post office (bưu điện) 

bookstore (tiệm sách) school (trường học) 

VI dụ: 

Nga: Where is the bank? (Ngân hàng ở đâu?) 

Nam: The bank is between the hotel and the restaurant. It’s opposite the 
hospital. 

(Ngân hàng ở giữa khách sạn và nhà hàng. Nó đối diện với bệnh viện.) 
Bây giờ hãy nhìn lại bạn đồ chì đường rỏi nghe và viết ra các noi em nghe được. 

a) souvenir shop c) hotel d) drugstore 

b) shoe store e) hospital 

lấ Lòi trong bằng: 

a) Go straight ahead to the second Street. Turn left. VVhat is on the ríght. 

b) Go straỉght ahead. Turn right into the tirst Street. What is on the left next to the 
restaurant. 

c) VVhat is on your left? 

d) Go to the second Street. Tum right. What is opposite the hotel? 

e) What is on your right? 

Sẫ) 4. Nghe và lặp lại rồi luyện tập với bạn em. 

Lan: Bạn từ Huế đến. Huế cách Hà Nội bao xa vậy Hoa? 

Hoa: Minh cũng không chắc lắm. Cũng khá xa. Mất khoảng 18 tiếng đi tàu ra Hà 
Nội. 

Lan: Hãy ước chừng thử xem. 

Hoa: Minh nghĩ chừng 680 ki-lô-mét. 

Lan: Vậy thi từ Huế vào thành phổ Hồ Chl Minh bao xa? 

Hoa: Minh nghĩ chừng 1.030 kl-lô-mét. 

5. Hảy nhìn bàng chi khoảng cách tinh theo km rổi hỏi và trà lời các cảu hồi 
vơi bạn em. 

a) + How far is it from Hà Nội to Vinh? (HN cách Vinh bao xa 7 ) - It about 313 km. 

b) + How far is it from Hà Nội to Huế ? - lt's about 688 km. 

c) + How far is it from Hà NỘI to Đả Nắng? - lt's about 791 km. 


72 HD H& LB TA7 



d) + Hovv far is it from Hà Nội to Hồ Chi Minh City? - lt’s about 1726 km. 

e) + How far is it from Oa Nang to Ho Chi Minh City? - lt's about 935 km. 

B. AT THE POST OFFICE (ở bưu điện) 

I . VOCABUIARY 

Envclope /‘enviloup/ <n.> : phong bì 

Rememberio stick a stamp on the envelope beíòre sending the letter. 

(Nhớ dán tem lẽn phong bì truức khi gởi bức thư.) 

Ordinary /’a:rdaneri/ <adj-> : thường, thông thường, bình thường, 

<n.> : điều thông thường 

Today is an orđinary day like everyđay. 

(Hõm miy lá một ngày bình thường như bao ngày khác.) 
countcr /'kaunto/ <n> : quà, máy đem, quầy hàng, quầy thu tiền 

I’ve bought everythmg. l.et's goto the counter. 

(kTinh đã mua mụt thù rói. Hây đến quầy thu tiền thỏi.) 
stamp collection : sự sưu tầm tem. bộ sưu tầm tem 

His stamp collẽction is very valuable. (Bộ SICU tập tem cùa cậu ấy rất có giá trị.) 
scnd /send/ <v.> : gỏi 

Did you send the letters? (Bạn đâgơi thư chưa?) 
altogether /,3:lt3'geõa/ <adv.> : chung, tất cả 

1 hnv mucli are they allogether? (Tất cá hết bao nhiêu vậy?) 
local stamp <n.> : tem trong nước 

ĩhis is a local stamp (Đây là một con tem trong nước.) 
local letter <n> : thư trong nước 

The local letter was put into another box, 

(Những thư trong nước đirợc xép vào một hộp khác.) 
ovcrseas <adv.> : ờ nước ngoài 

He is living overseas. (Cộu ẩy đang sống ờ nước ngoài.) 
ovcrseas mail <n> : thư tín quốc tế 

regularly /'regịuhri/ <adv.> : cách dều đặn, thường xuyên 

He gocs to thcir house regurlarly. (Cậu ấy thiròng xuyên đến nhà họ.) 

M riting pad <n> : tập giấy viết thư 

Where's the svriting pad? I want to write a letter to Jenny 
(Tập giấy viết thư đâu rồi? Mình muốn viết một hức thư cho Jenny. ) 
cuch other <pron>: lẫn nhau 

They are good íriends. They often Help each other. 

(Họ là những nguừi bạn tốt. Họ thường giúp đỡ lẫn nhau.) 
phone card <n> : thẻ điện thoại 

I want to buy a phone card. How much is it? 

(Tôi ntuốn mua một cái thè điện thoại. Nỏ hao nhiêu tiền vậy ?) 
item /'aitam/ <n> : món hàng 

How many items did you buy? (Bạn đã mua bao nhiêu món hàng vậy?) 
apart /a'pa;t/ <prep> : ngoài... ra 

Apatl íroin his monthly salary, he has no income. 

(Ngoài tiền lương hàng tháng ra. anh ẩy không cá thu nhập khác.) 


UNIT8 73 



total /*toutl/ <n> : tồng cộng 

That costs you 76 dollars in total. (Bạnphái trá 16 đôla tong cộng.) 
cost /kost/ <n.> : phí tồn <v> : trị giá 

How much did the meal cost? (Bữa ăn trị giá bao nhiêu vậy?) 

II. GRAMMAR 

1. Buyingthings 

Khi muốn hỏi mũa một cái gì, em dùng cấu trúc sau: 

- I vvould like (l'd like )to buy a/some + noun 

- Can I have a/some + noún, please? 

- I need to buy a/some + noùn. 

Víơụ: 

-1 would like to buy an English book. (Tôi muốn mua một cuốn sàch tiếng Anh) 

- Can I have some notebooks, please? (Tôi muốn mua một vài quyển vở) 

-1 need to buy a pencil. (Tòi muốn mua một cây bút chi. 

2. Askingíor prices 

Để hói giá cà cua một vật gì, em hãy nói là 

- Hovv much is that? (Cái đó giá bao nhiêu?) 

■ How much is that altogether? (Cà thảygiâ bao nhiéu?) 

■ How much are those? (Những cái đó giá bao nhiéu?) 

- How much does it cost? (Cái này giá bao nhiêu?) 

3. How + adjective + be + subjc>ct 

Cấu trúc được dùng để hỏi về g;á cả, trọng lượng, kích thước hay tính chắt cùa 
một vật đén mức đô nào. 

VI dụ: - How high is the Everest? (Ngọn núi Everest cao bao nhiêu?) 

- How heavy is the suitcase? (Cài va li nặng bao nhiêu?) 

- How much is the car? (Chiếc xe giá bao nhiêu?) 

4. Compound adjective (tính từ kép) 

ỊnUMBER - SINGƯLAR NOUnỊ 

- She is a twenty-year old student. (Có ấy là một sinh viên 20 tuổi.) 

- It is a tvvo-story building. (Đó là một căn nhà hai tầng.) 

- This is a four-speed car. (Đây là chiếc xe có 4 tốc độ.) 

She is vvearing 3 tvvo-pocket coat. (Cô ẩy đang mặc chiếc áo khoác có hai túi.) 
In Vietnam we have a fifteen-minute recess. 

(ờ Việt Nam chúng tôi có 15 phút giờ ra chơi.) 

He's taking a two-year course. (Anh ấy đang theo một khoá học 2 năm.) 

He paid a ten-pound bill. (Anh ấy trả hoá đơn 10 bảng Anh.) 

III. TRANSLATION AND SQLUTION 

Hỉ 1. Nghe và đọc rồi luyện tập với bạn em. 

Liz đang ờ bưu điện 

Liz : Xin lỗi. Cháu muốn gởi lá thư này đi Mỹ. Bao nhiêu vậy cô? 

Clerk : 9.500 đồng. 

Liz : Cháu cân thêm một vài phong bì, những cái đó bao nhiêu vậy cô? 

Clerk : 2.000 đồng. 

Liz : Vậy thì chau sẽ lấy chúng. Tổng cộng hết bao nhiêu vậy cô? 


74 


HD H& LB TA7 



Clerk 


: A. tem thư là 9.500 đòng, phong bi 2.000 đồng, tổng cộng là 11.500 
đồng. 

Uz : Đây ạ. 15.000đ ạ. 

Clerk : Tiền thừa của cháu đây. Cám ơn nhé. 

Liz : Cám ơn cô. Tạm biệt. 

Bảy giờ hãy trà lời câu hỏi. 

a) Liz sẽ gởi thự đi đáu? - Liz’ll mail her letter to the USA. ( Liz sẽ gởi thư đi Mỹ.) 

b) Liz phải trả tồng cộng bao nhiêu? 

- She pays 11,500 dong altogether. (Cô ta trả tồng cộng 11.500 đống.) 

c) Cô ta nhận lại bao nhiêu tiền thừa ? 

- She receives 3,500 dong in change. (Có ta nhận 3.500 đồng tiền thừa.) 

Hãy trà lòi các câu hòi về bàn thân em. 

+ Bưu điện gần nhất của bạn ở đâu? 

- The nearest office in my erea is on Trần Hưng Đạo/ Lê Lợi... Street. 

+ Bạn từ nhà đến đó bằng phương tiện gi? 

-1 usually get there by bi ke/ by going on foot... 

Sẩ 2. Nghe và đọc rồi trà lời câu hỏi. 

Nga và Hoa đang ơ? đến bưu điện sau giờ học. 

Nga: Bạn muốn mua gì ờ bưu điện vậy Hoa? 

Hoa: Mình muốn mua vài con tem gờỉ thư trong nước và đi nước ngoài. Mình có 
một người bạn qua thư tín ờ Mỹ. Tên cậu áy là Tim. 

Nga: Hay nhì! Các bạn có thường viểt thư cho nhau không? 

Hoa: Rất thưởng - khoảng một tháng một lần. Cậu ấy cho mình biết hết về cuộc 
sống của cậu ấy ờ Mỹ. À, minh cũng cần mua thẻ gọi điện thoại nữa chứ. 
Nga: Bạn cần thẻ gọi điện thoại để làm gi? 

Hoa: Một tuần minh gọi cho bố mẹ minh một lần. 

Nga: Bưu điện đây rồi. Chúng ta vào mua những thứ ban cần nào. 

Trà lời câu hỏi. 

a) Hoa cần nhừng gl ở bưu điện? 

Hoa needs some local stamps and some stamps for overseas mail and a 
phone card. (Hoa cần vài con tem trong nước và vài con tem gởi đi 

nước ngoài và một thè điện thoại.) 

b) Tại sao bạn ấy cần mua tem gời đi nước ngoài? 

She needs stamps for overseas mail because she has a penpal in America. 
(Ban ấy cần tem gởi đi nước ngoài vì bạn áy-có một người bạn qua thư ờ Mỹ.) 

c) Tại sao bạn ấy cần một thẻ điện thoại? 

She needs a phone card to phone her parents. 

(Ban ắy cắn thẻ điện thoai đế gọi cho cha me.) 

3. Hoàn thành hội thoại sau rồi lập ra các hội thoại tương tự, dùng từ cho 
trong khung. 

Hoa: I vvoũld like fìve local stamps and two stamps for America. (Cháu muốn 

mua 5 con tem gởi thư trong nước và 2 con tem gởi thư đi Mỹ ạ ) 

Clerk: Here you are. Is that all? Đây cháu. Cháu cần gì nữa không? 

Hoa: I also need a fifty thousand dong phone card. How much is that 
altogether? (Cháu còn cẩn một thẻ gọi điện thoại giả 50 ngàn ơồng. Tổng 
cộng là bao nhiêu vậy cô?) 

Clerk: That is seventy-five thousand dong. (75 ngàn đồng cả thảy.) 

Hoa: Here is eighty thousand dong. (80 ngàn đồng đày a.) 

Clerk: Thanks. Heré's your change. (Cảm ơn. Tiền thùa cùa cháu đây.) 


ƯNIT8 75 




SI 4. Nghe và viêt ra giá cho môi vật sau. 

+ Giá tiên tổng cộng là bao nhiêu ạ? - lt's 59,000 dong. (Hết 59 000Ơ.) 


+ Bà Robinson sẽ nhận bao nhiêu tiên 
She will have 1,000 dong in change. 

Lời trong băng: 

Mrs. Robinson goes to a stationery 
store and buy a packet of envelopes 
at 2,000 dong and a pen at 1,500 
dong. She also buys a vvriting pad at 
3,000 dong. Then she goes to the 
post office and buys five stamps at 
500 dong each and a 50,000 dong 
phone card. And add up how much 
Mrs. Robinson spends altogether. 


thừa từ 60.000 đổng? 

(Bà sẽ nhận lOOOđ tiền thừa ) 

(Bà Robinson đến của hàng văn phòng 
phẩm mua một tập phong bì giá 2.000 
đồng và một cây bút mực giá 1.500 
đồng. Bà còn mua một tập giấy viết thư 
giá 3.000 đồng. Sau đó bà đến bưu 
điện mua 5 con tem giá 500 đỏng mỗi 
con và một thẻ gọi điện thoại giá 50 000 
đồng. Em hăy cộng xem thử Bà 
Robinson phải trả là bao nhiêu.) 


5. Trà lời các câu hòi sau. 

a) Ờ Việt Nam gời một lá thư trong nước bao nhiêu tiền? 

It's about 800 dong. (Khoảng ếooơ.) 

b) Một lá thư đi Mỹ khoảng bao nhiêu tiền? 

It's about 15,000 dong. (Khoảng 15.000đ.) 

c) Ngoài tem, bưu điện còn bán gì nữa? 

Apart from stamps the post offìce also sells envelopes. phone cards, internet 
cards, postcards, nevvspapers and magazines. (Ngoài tem, buv điện còn bán 
bao thư, thè điện thoai, thẻ internet, báo và tạp chí.) 

d) Em có viết thư cho ai ờ nước ngoài không? Ai? 

Ex: Yes, I do often write to my besttriend/ my grandparents in Spain/ Japan.. 
(VD: Có, Em thường viết thư cho bạn thân nhất/ông bà ở Tày Ban Nha, Nhật..) 


UNIT 9 


AT HOME AND AWAY (Ởnhà và đi.xa) 

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG (Kì nghĩ ở Nha Trang) 

I. VOCABULARY 


recent /"ri:snư 

<adj,> 

: gần đây, mới đây 

vvelcome /Velkom/ 

<v> 

: chúc mừng 

NVelcome back 


: chúc mừng bạn trờ về 

think of 

<v> 

: nghĩ về 


Don't think of it too much. You’II get older. 

(Đừng nghĩ vé điêu đó quá nhiêu. Bạn sẽ già đi đáy.) 
friendly /Trendli/ <adj.> : thân thiện, hiếu khách 

The villagers were very íriendly. (Những người dân làng đã rất hiếu khách.) 
delicious /di'li{3s/ <adj> : ngon 

The meal was very delicious. (Bữa ăn thật là ngon.) 
quite /kwait/ <adv.> : hoàn toàn 

W1iat you said and \vhat she said are quite different. 

(Những điều bạn nói và những điều cô ấy nói hoàn toàn khác nhau.) 
aquarium /o'kwe3rĨ3m/ <n.> : hồ /bể nuôi cá 


76 HD H& LB TA7 





They are clcaning the aquarium. (Họ đang lau chùi bế nuói cá.) 
gift /gift/ <n> : quà 

Did you buy gifts for everybody? (Bạn đà mua quà cho mọi người chưa?) 
sliark /Ja:k/ <n ■> : cá mập 

Sharks arc the most dangerous hunters of the occan. 

(Cá mập là thợ săn nguy hiếm nhất cùa đại dương.) 
dolphin /'dolíìn/ <n> : cá heo 

Doiphins are very íriendly \vith people. (Cá heo rất thán thiện với con người.) 
turtle /’ta:tl/ <n> : thịt rùa 

<v.i> : câu rùa. bắt rùa 

Have you cver eaten turtle? ( Bạn đã bao giờ ăn thịt rùa chưa?) 
tỵpc /taip/ <n.> : loại 

How many types of hats do you have? (Bạn có bao nhiêu loại mũ?) 
exit /‘eksiư <n> : lối ra 

There's firc. Let’s run towards the exit. (Có cháy kìa. Hãy chạy vế phía loi ra.) 
cap /kasp/ <n> : mũ lưỡi trai 

That cap suits you. (Cái mũ lưỡi trai đó hợp với bạn đó.) 
poster /'pousta/ <n.> : bưu thiếp, áp phích 

I ler bedroom walls arc covered with posters of her favourite pop stars 

(Tĩrờtig phòng ngũ cùa cô ẩy treo đầy những tám áp phích cua những ca sĩ nhạc 

pop mà có áy yêu thích.) 

food stall quầy bán thực phầm 

Where’s Muin? She’s gone to the food stall. 

(Mẹ đâu rồi? Mẹ đến quầy bán thực phâm rồi.) 
crab /krasb/ <n> : cua 

She likes to eat sea food, especially crabs. 

(Cỏ ày rát thích ăn đô hải sán, đặc biệt là cua.) 
noodlc / > nu:dl/ <n> : bún, mi 

Chinese food is ofìen served with rice or noodles. 

(Thức ăn Trung Quốc thường được phục vu với cơm hoặc bún.) 
to rent ; thuê, mướn 

What a beautiíul house! Did you buy it or rent it? 

(Ngòi nhà đẹp quá! Bạn mua hay thuê nó vậy?) 
apartment /a'pa:tm3nt/ <n> : căn hộ 

She’s living in a small apartmcnt in the countryside. 

(Cô ấy đang sông trong một cũn hộ nhó ớ miên quẻ.) 
next door : ờ cạnh nhà 

How do you know her? - Wc live next door. 

(Làm sao bạn biết cô ẩy? Chúng tôi sống ờ cạnh nhà.) 
to kcep in touch : giữ liên lạc 

Remcmbcr to keep in touch with mc • 1 .!'. j inìve home 
(Hãy nhớ giữ liên lạc với m ình khi bạn 'C ch ì ,ìà.) 
to improve /im'pra:v/ <v.t> : tiên hộ ..ti thiện 

You have to practise Rnglish everyday to Iniprove youi skills. 

(Bạn phài luyện tập tiếng Anh thường xuyên đẻ nâng < í các kĩ năng cùa mình) 


UNIT9 77 



II. GRAMMAR 

1. The simple past tense (Thi quá khứ đơn) 

* cấu tạo: ____ 

a. Động từ cộ quy tắc (Regular verb ) ỊSubiect V-EP| 

b. Động từ bá t quy tic (Irregular verb ) 

Ịsũbiect + V (2 na cólumnỊl 

* Cách dùng: 

Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra và két thúc tại một điẻm thời 
gian hoặc khoảng thởi gian xác định trong quá khử. 

Vỉ dụ: - He arrived herẽ yesterday. Anh ấy đã đến đày ngày hôm qua. 

- She was ill 2 daýs ago. Cô ấýốm cách đấy 2 ngày ròi. 

- My íather worked in Ha Noi from 1995 to 1998. 

Ba tôi từng làm việc ở Hà Nội từ năm 1995 đến 1998. 

* Lưu ý: 

Động từ chia ở thì quá khử đơn có 2 dạng: Nếu là động từ cỏ quy tắc (regular) 
ta thêm -ed vào động từ nguyên mẫu. Nếu la động từ bất quy tắc (irregular) phải 
xem và học thuôc lòng ờ Cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc. 

Ví dụ: leam - learned; study — studied; go - went; send - sent 

Thi quá khứ đơn thường được dùng với các cụm từ chỉ thời gian xác định ờ 
quá khử như: last week I month / year... (tuần/tháng/nấm ngoái (trước), a week 
/ 2 days / 5 months / 3 years ago (cách đây một tuần / 2 ngày / 5 tháng, 3 năm), 
yesterday (ngày hôm qũa), yesterday morning / evening (sáng qua, tối qua), in + 
năm (vào năm nào), trom 1945 to 1975 (từ 1945 đến 1975), for + 2 days / 2 
months/.., (trong 2 ngây / 2 tháng /..). 

VI dụ: - 1 was bom in 1990. Tôi sinh năm 1990 

- She visited Da Lat last summer. [Năm ngoái cô ấy tham quan Đà Lạt.) 

* Trợ đỏng từ DO khi chia ờ quá khứ đơn lả DID. 

* Các dạng câu: 


* Khẳ 

ng định: 

Subject ♦ 
Subject + 

V-ED (regular verb) 

2 nứ column (irregular verb) 

* Phù 

định: 


Subject 

+ didn’t + bare-ỉnfinitive 

* Nghi vần: 


Did + 

subject + bare -iníinitive ? 

• Cách đọc động từ quá khứ đơn với -ed: 


* -ed dược đoc là /t/ khi những động từ nguyên mẫú có âm tận cùng là /f/, /k/, 
/p/, «•/,/■/, /s/ 

VIdụ: laughed, asked, helped, vvatched, pushed, dressed. 

* -ed được đọc là I Id / khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng ià /d / và 
IU. 

Ví dự: needed, wanted, vvaited, added... 

* -ed được đọc là /d / khi những động từ nguyên mẫu tặn cùng là các âm còn 

lại 

Vi dụ: enjoyed, saved, arrived, tilled... 


78 HD H& LB TA7 



Intinitive 

(Độnq từ nquyên mẫu) 

Past form 
(Hinh thức quá khứ) 

Nghĩa tiẻng Việt 

1 . 

to be 

was/ were 

thi, là 

2. 

to buy 

bought 

mua 

3. 

can 

couid 

cỏ thẻ 

4. 

to come 

came 

đến 

5. 

tocut 

cut 

cát 

6. 

to do 

did 

làm việc 

7. 

toeat 

ate 

ăn 

8. 

to give 

gave 

cho 

9. 

to go 

vvent 

đi 

10. 

to have 

had 

có 

11. 

to make 

made 

làm ra, ché tao 

12. 

to see 

saw 

thấy 

13. 

to send 

sent 

gửi 

14. 

to speak 

spoke 

nói 

15. 

to take 

took 

lấy, cằm... 

16. 

to teach 

taught 

dạy 

17. 

to think 

thought 

nghĩ, suy nghĩ 

18. 

to put 

put 

đặt, để 

19. 

to wear 

wore 

mặc 


2. MORE / FEWER / LESS + NOUN (+ THAN) 

• More được gọi là xác định từ bất định (indeíinite determiner), có nghĩa là một 
số / một lượng lớn hơn hoặc thêm vào (additional). More dùng trước danh từ 
số nhiều hay danh từ không đém được. 

Ví dụ: 

Would you like some more coffee?fớng dùng cà phè nữa không?) 

I can’t attord to buy this book. I need more money. 

(Tôi không đủ tiền đề mua quyển sách này. (Tôi cần có thèm một it tiền nữa.) 
More than 10,000 people took part in the demonstration. 

(Hơn mười ngàn người tham gia vào cuỗc biểu tinh.) 

• Fewer lá hình thức so sánh hơn của few có nghĩa là ít hơn, hiếm hơn. Fewer 
dùng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều. 

Ví dụ: - There are fewer cars parked outside than yesterday 
(SỚ xe đang đỗ ngoài kia ít hơn hôm qua.) 

- February has fewer days than March. (Tháng Hai có it ngáy hơn tháng Ba.) 

• Less được gọi là xác định từ bắt (Tịnh, có nghĩa là (t hơn hay nhỏ hơn. Less 
dùng với những danh từ không đếm được như lâ so sánh bặc hơn của little. 

Ví dụ: - I have less time to make a choice. ( Tôi cô ít thời gian hơn đế chọn lựa.) 

- He earna less money than his brother. 

{Anh ấy kiếm được ít tiền hon anh trai của mình.) 

III. TRANSLATĨON AND SOLUTION 

1. Nghe rồi luyện tệp với bạn em. 

Liz đang nói chuyện với Ba nghe về kì nghỉ gần đây cùa cô ấy ờ Nha Trang. 

Ba: Chào Liz. Mừng bạn đả trở về. 

Liz:Chào Ba. Bạn khoẻ chứ? 

Ba: Mình khoẻ, cám ơn. Kì nghỉ của bạn ờ Nha Trang thế nào? 

Liz:Thât lá tuyêt. Minh đả rất vui. 


UNIT9 79 




Ba: Ban nghĩ gì vè Nha Trang? 

Liz:ồ! Đep tuyệt. Con người rát thân thiện. Thức ăn quà là ngon, nhưng hấu 
như mọi thứ không rẻ. Chúng khá đắt đó. 

Ba: Bạn đã đi thăm những nơi nâo thế? 

Liz:Bố mẹ mình đưa minh đến tham quan tháp Chàm và hò cả Trí Nguyên 
Ba: Bạn có mua quà lưu niệm ờ Nha Trang không? 

Liz:Có chứ. Minh mua rát nhiều quà khác nhau cho các bạn mình ờ Mỹ 
Ba: Sau chuyến đi bạn có mệt không? 

Liz:Chẳng mệt chút nào. Mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vỡi. 

Bây giò’ hãy đánh sổ câu theo thứ tự như hội thoại. 

(3) Liz bought souvenirs. (Liz đâ mua quà lưu niệm.) 

(2) Liz visited Tri Nguyên Aquarium. (Liz đã đi thăm hồ cá Tri Nguyên.) 

(4) Liz returned to Ha Noi. (lìz đã vẻ Hà Nội.) 

(1) Liz went to Nha Trang. (Liz đã đi Nha Trang.) 

(5) Liz talked to Ba about her vacaton. (Uz đã nói với Ba về kỳ nghỉ của cô ấy.) 

SgỊ 2. Nghe và đọc rồi trà lời cảu hòi. _ 

Liz và bố mẹ cô áy đến hồ cá 1 Trí Nguyên ờ Nha Trang. Họ đã xem cá mặp, cá 
heo và rùa biền. Họ còn xem nhiều loại cá khác nhau. Liz nghĩ những con cá nhỏ 
đủ màu sắc là đẹp nhất. 

Có môt quầy bán hàng lưu niệm gàn lối ra hồ nuôi cả. ồng Robinson mua cho 
Liz một chiếc mũ lưỡi trai. Trên mũ cỏ hĩnh một chú cá heo ờ trẻn và Liz đã dội nó 
suốt ngây. Bà Robinson mua một bức tranh in. Bả treo nó trên tưởng nhà. 

sàu khi tham quan hồ nuôi cá xong, gia đình Robihson đến mọt quán ăn nhỏ 
dùng cơm trưa, ông bà Robinson ăn cá vả cua. Liz nhìn món cá. Cô nhớ đên 

những chú cả xinh dẹp ờ hò nuôi. Cố ân mi thay vl cá ■ _ 

Trả lòi câu hòi. 

a) Ai đã đi đén hồ cá cùng với Liz? 

Liz's parents went to the aquarium with her. ( Cha mẹ Liz đi với cỗ tới hổ cá ) 

b) Gia đỉnh Robinsons xem gl ờ đỏ? 

They saw sharks, đolphins. turtles and many ditterent types of íish. 

(Họ xem cả mập, cá heo, rùa và nhiều loài cá khác lạ.) 

c) Họ đã mua gì ở quầy lưu niệm? 

They bought a cap and a poster. (Họ mua một nón lưỡi trai và một tranh in.) 

d) Liz có thích chiếc mũ không? Cảu nào cho em biết điều nảy? 

Yes, she did. "Liz wore the cap all day ." 

(Có, cổ áy thích. 'Cô ắy đội nó suốt ngày. ’) 

e) Ông bà Robinson có thích ăn hải sản không? Do đâu mà em biết? 

Yes, they do. They ate fish and crab. ( Văng, họ thích. Họ ăn cá và cua.) 

f) Tại sao Liz đã ăn mì cho bữa trưa? 

Liz ate noodles for lunch because she remembered the beautitul fish in the 
aquarium. 

(Liz ăn mì cho bửa trưa vì cô ta nhớ đển những con cả xinh xắn trong hồ.) 

Bây giờ háy kể lại chuyên đi cùa L'rz đến Hồ nuôi cá Trí Nguvi-.n bắt đầu 
bằng: 

a. The Robison tamily went to the aquarium. 

a) The Robinson íamily went to the aquarium. 

b) They saw sharks, dolphins, turtles and many coloríui fish. 

c) There was a souvenir shop rear the exit of the aquai Itim 


80 


HD H& LB TA7 




d) Mr. Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs. Robinson 

bought a poster. 

e) After their visit to the aquarium, the Robinsons went to a food stall. Mr. and 

Mrs. Robinson ate fish and crab, but Liz ate noodles. 

iS 3. Lắng nghe. Viết ra chữ cái chi những câu mà em nghe được. 

a) Gia đình Robinson trờ về Hà Nòi bặng tàu hoả. 

b) Gia đình Robinson trờ về Hà Nội bằng xe buýt. 

c) Đây là lần thử hai Liz nhln thấy những cânh đồng lũa. 

d) Đàý là lần đầu tièn Liz nhìn thẩy những cánh đồng lúa. 

e) Họ nghi chân một lát ờ một nhà hàng . 

f) Họ nghi chán rất lâu ờ một nhà hàng. 

g) Ông Robinson mua cho Liz một It thức ăn. 

h) Bà Robinson mua cho Liz một ít thức ăn 

i) Họ vè đến nhà vào buổi chiều. 

j) Họ về đến nhà vào buổi tối. 

Câu trà lòi: b d e h j 

Lòi trong băng: 

The Robinsons had a great holiday in 
Nha Trang. Uníortunately, the hollday 
soon ended and it was time to return 
home. They took a bus back to Ha 
Noi. Liz was exclted as the bus drove 
through the countryside. She saw rice' 
paddies for the first time. Everything 
iooked calm and peaceíul. At foùr 
o'clock, the bus stopped at a small 
roadsịde restaurant for 10 minutes. 

Mr. Robinson was asleep. so Mrs. 

Robmson bought some peanuts and 
an ice cream for Liz. The bus arrlved 
in Ha Noi at about 7 p.m. 

4. Hãy đợc nhật ký cùa Ba. _ 

Ngày 12 thắng 7 

Hõm nay minh nói chuyện với Li 2 Robinson vè kì nghỉ của cò ấy ở Nha Trang. 
ì Lừ là một người bạn tốt của minh. Cô ấy người Mỹ. Lừ và bổ m$ cô ấy mới từ Mỹ 
đến Hà Nội năm nay. Ồng Robinson làm việc ở một trường học ở Hà Nội. ồng là 
giàovién day tiếng Anh. Gia dinh ông thuê một căn hỗ cạnh nhà mình. 

Tuần vừa rồi, gia đinh Robinson chuyển đến căn hộ mới. Nó ở phía bén kia Ha 
Nội. Mình rắt nhớ Liz nhưng cô áy sẽ đến thăm minh tuần tới. Liên lạc với cô ấy 
cũng chẳng khó khăn gi. 

Liz trạc tuồi mình Chúng mình thích chơi đùa và trò chuyện cùng nhau. Mình 
Ị tíay cho cô ấy một ít tiếng Việt. Lúc thì bọn minh nói chuyện với nhau bằng tiếng 
I Anh. lúc thi băng tiếng Việt. Nhờ thế mà tiếng Anh của mình khắ lên rắt nhiều. 

Liz giúp minh sữu tập tem. Cô ẳy tặng minh những con tem mà cô ấy nhận 
ơuợc từ thu người khắc gùi cho cò. Di của cớ ấy ờ New York cũng cho minh vài 
con tem. 

Tuẳn t&i cô ấy sẽ mang đến cho minh một vài con tem nữa và bọn mình sẽ ăn 
Ị tối củng nhau. _ 


(Gia đĩnh Robinson có một kì nghỉ 
tuyệt vời ở Nha Trang. Đáng tiếc là kì 
nghi lại kết thúc quả sớm và đến lúc họ 
phài về nhà. Họ di xe buýt trở lại Hà 
Nội Liz rắt háo hức khi xe buýt chạy 
xuyên qua miền quê. Lần đầu tiên cô 
được nhìn thấy những cánh đồng lúa. 
Cành vật trông thật êm đèm và thanh 
bình. 4 giờ chiều, xe buýt dừng lại ờ 
mồt quán ăn ven đường trong 10 phút 
Ồng Robinson vẫn còn ngủ vi thế bà 
Robinscn mua cho Liz một it lạc và 
kẹm Xe buýt đến Hà Nội khoảng 7 giở 
tối.) 


UNIT9 81 





Bây giờ hãy viết lại câu cho đúng. 

VI dụ: ông Robinson đến Việt Nam để nghi ngơi. 

-4 ỏng Robinson đén Việt Nam để làm việc. 

a) Liz đả sống xa Ba. -4 Liz lived next door to Ba. (Ljz đã sống cạnh nhà Ba.) 

b) Liz học tiếng Việt ờ Mỹ. 

-* Liz learned Vietnamese in Viet Nam. ( Liz đã học tiếng Việt ở Việt Nam.) 

c) Liz sưu tập tem. -> Ba collects stamps. Ba sưu tập tem. 

d) Di của Liz sống ờ Việt Nam. 

-> Liz’s aunt lives In New York. (Dì của Liz sống ở New York.) 

e) Gla đinh Robinson đã chuyển vâo Thầnh phố HÒ Chí Minh. 

-4 The Robinsons moved to Ha Noi. ( Gia đình Robinson đã chuyển vào Hà Nội ) 

f) Gia đình Robinson đả chuyển đi. Báy giờ Ba hạnh phúc. 

-4 The Robinsons moved Now Ba is sad. 

(Gia đinh Robinson đă chuyển đi. Bày giờ Ba buồn.) 

g) Ba sẽ không bao giờ gặp lại Liz. 

-4 Ba will see Liz next week. (Ba sẽ gặp lại Liz vào tuấn tới.) 


* 5. Chơi đùa với chữ nghĩa 

Mỗi ngày tôi đi bộ tới trường. T5i đến công viên mỗi ngáy. 
Hôm nay tôi đang đi bộ tới đó. Hôm nay tôi đang đi đến đó. 
Môi ngày tôi đi bộ tởi trường. Tôi đến công viên mỗi ngày. 
Hôm qua tôi đã di bộ tới đó. Hôm qua tôi đã đên đố. 

Mỗi ngày tôi chơi bóng đá 
Hôm nay tôi đang chơi bóng đá. 

Mỗi ngày tôi chơi bóng đá 
Hôm qua tôi đã chơi bóng đá. 


B. NEIGHBORS (Những người lóng giềng) 

I. VOCABULARY 

hairdrcsscr /'headresa/ <n> : thợ căt tóc nữ 

She has been a hairdresser for 6 years. (Có ấy là thợ cấl tóc đã 6 năm rồi.) 
dressmaker /'dresmeika/ <n> : thợ may 

This dress is too long. Bring it to the dressmaker. 

('Cải váy này dài quá. Hãy đem nó đến chỗ thợ may đi.) 
decorator Aiekareita/ <n.> : thợ trang tri 

They are having a decorator decorate their house. 

(Họ sẽ nhờ một người thợ trang trí trang hoàng lợi ngôi nhà.) 
neighbour Aieiba/ <n.> : láng giềng 

They ẹet on very well with their neighbours. 

(Họ sổng rất hòa thuận với làng giềng cùa họ.) 
to sew /sou/ <v.> : khâu vá 

There’s a tear in your shirt. ru sevv it íoryou. 

(Áo bạn có một chỗ rách kìa. Mình sẽ vá nó lại cho bạn.) 
sevving machine : máy may 

I’ve bought this sevring machine for 10 years but it still works very well. 
(Mình đã mua cải máy may này 10 năm ròi nhưng nó vân còn tót lăm.) 
purple /"paipl/ <adj.> : màu tím 

Purple is the typical colour of Hue. (Màu tim là màu đặc trưng cùa Huế.) 


82 HD H& LB TA7 



đangerous /deinc^aras/ <adj> : nguy hiểm 

Don’t play with fire. ỉt's dangerous. (Đừng có chơi với lứa. Nguy hiếm lắm.) 
Sharp /|a:p/ <adj> : sắc, bén 

I’ve just cut myselĩ The knife is so Sharp. 

(Mình vừa hị đút tay. Con dao săc quá.) 
patient /■peiỊnư <adj.> : kiên nhẫn 

Why isn’t there any information about Jim? Be patient, she'll call us soon. 

(Tại sao không có tin lức gì cùa Jim nhi? Hãy kiên nhẫn một chút, cô ấy sẽ gọi 
cho chúng ta ngay thói.) 

clothing store : cứa hàng bán quần áo 

They have just set up a new clothing store at the end of the road. 

(Họ vừa mới mớ một cứa hàng bản quần áo mới ở cuối đườtìg.) 
bookstorc /'buksto:/ <n.> : cửa hàng sách 

After receiving his grant, he went to the bookstore. 

(Sau khi nhận học bông, cậu ấy đến cửa hàng sách.) 
customer /'kAstama/ <n> : khách hàng 

You niust alvvays bc smiling to customers. 

(Cậu phái luôn niềm nở với khách hàng.) 
salesgir! / I seilzga:l/ <n.> : cô gái bán hàng 

to fit /Fit/ <v.t.> : hợp, vừa làm cho hợp, làm cho vừa 

<v.i.> : vừa họp 

These trousers look small. Will they fĩt me? 

(Cải quần này trông có vé chật. Mình cỏ mặc vừa không nhi?) 
to try sth on : thử 

Why don't you try them on? (Sao bạn không mặc thừ đi.) 
wear /vvea/ <v.t> (wore; wom) : mang, đeo; mặc: đề 

1’m going to a party tonight. What do you think I should wear? 

(Mình sẽ đên một bữa tiệc tối nay. Bạn nghĩ mình nên mặc gì?) 
cushion /’kujn/ <n.> : cái đệm, cái nệm cái độn tóc 

<v.t.> : lót nệm 

There're no cushions here. (Chẳng cổ cái nệm nào ờ đáy cà.) 
lĩnally /Tainoli/ <adv> : cuối cũng, sau cùng 

Finaliy, she decided to come. (Cuối cùng, cò ấy quyết định đến.) 

II. TRANSLATION AND SOLƯTION 

Eli. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Lan: Hoa này, toc bạn trông khác quá. Có ngắn hơn đấy. 

Hoa: Bạn thích kiểu tóc này không? 

Lan: Minh thích chứ. Chú ban cắt cho ban à? 

Hoa: Không, chú tôi đã không cắt nó. Di mình đả cắt. Dì là thợ làm tỏc. 

Lan: ồ! Cái áo đàm đẹp quá! Bạn mua nó ờ đâu thế? 

Hoa: Không phải mình mua. Cô Mai láng giềng của mình đã mua vải và may 
cho mình đấy chứ. 

Lan: Cô ẩy mỡi khéo tay làm sao! 

Hoa: Nghề cùa cô ấy mả. Cô ấv là thợ may. 

Lan: Thật là một người láng giếng thật tốt bụng! 


UNIT 9 83 




Trà lời càu hòi. 

a) Di của Lan làm nghề gl? 

(Hoa's aunt) Shes a hairdresser. [Dì ấy là thợ cắt tóc.) 

b) Bà Mai lâm nghè gì? 

(Hoa's neighbor) She's a dressmaker. (Cô ắylà thọ may.) 

2. Trà lời câu hòi Sừ dụna Ves, he/she did và No. he/she didn't. 

a. Phải Hoa mua chiếc áo đám ắy không? - No, she didn't. (- Không, không phải.) 

b. Phải d! Hoa may áo cho cô áy không? - No, she didn't. (- Không, không phài.) 

c. Cổ phậi di Hoa lâm / cắt tốc cho cô áy không? - Yes, she did. (- Vẳng, phải.) 

3. Đọc rẻi trà lời câu hỏi. 

Hoa đã xem bà Mai may chiếc áo đầm cùa cô ấy. Hoa nghĩ may vá là thú tiêu 
khiền có ích vl thế cò quyết định học may. 

Hoa mua về một ít vải. Cô học cách SỪ dụng máy may và đã may gối đệm cho 
chiếc ghế bành của cô. Nó có mèu xanh da trời và màu trăng. 

Ke đó, Hoa may một cải vảy đầm. Nó màu xanh lá cây cố điẻm hoa tràng. 
Trông nỏ thật xinh. Hoa mặc thử nhưng lai không vừa. Cái váy quá rộng. Người 
láng giềng cùa Hoa giúp Hoa chỉnh lại và giờ nó rất vừa vặn. Bày giờ, Hoa có sờ 
thích mới có ich - cô mặc những thứ mà cô tự may 
Trà lòi câu hổi. 

a) Hoa đã học sử dụng câi gl? 

Hoa learned to use a sewing machine. (Bạn ấy đã học sử dụng máy khâu.) 

b) Bạn ấy đả mav cái gì đàu tiên? 

She made a curtain for her armchair tlrst. 

(Đẩu tiên cô ẩy đã may một tấm đệm gối cho cải ghế bành cùa minh.) 

c) Nó màu gi? - It (Its color) was blue and vvhiíe. (Nó màu xanh và trắng) 

d) Tiếp theo ban áy đã may cái gì? 

Next she made a skirt. ( Tiếp theo bạn ấy may môt cải vảy.) 

e) Nó màu gl? 

It (Its color) was green with white Aovvers on it. (Nó màu xanh vớ hoa trắng.) 

f) No trông như thế nào? - It looked very pretty [Nó tròng rất đẹp.) 

g) Có ván dề gi? 

She tried on it but ịt didn’t fit her. [Bạn ấy đã thừ nó nhưng nó không vừa.) 

h) Ai đã giúp bạn ấy? 

Her neighbor (Hoa's neighbor) helped her. ( Lâng giềng (cùa Hoa) đă giúp dỡ.) 

i) Cuối cúng nó vừa vặn như thế nào? 

Finally, it titted her very vvell. (Cuối cùng nó rất vừa vặn.) 

4. Viết. Chia động từ trong ngoặc ờ thì quá khữ đom. 

Hoa xem cô lảng giềng may áo cho cố. (vvatched) 

Trước tiên, cỗ ấy mua một lt vải. (bought) 

Rọi cô cẳt vài thành áo đàm. (cut) 

Kế đó, cò dùng máy may để may áo. (used) 

Hoa cho rằng may vá là thú tiêu khiển bổ ich. (decided) (was) 

Cô may một gối đệm và một chiếc áo đầm. Chiếc gối đệm thl đẹp nhưng chếc 
áo thì không được đẹp lắm. (made) (was) (wasn’t) 

Sau đó cỏ láng gièng đá giúp Hoa vì thế cuỏi cùng chiếc áo đàm cũng vừa khít 
với có (helped) (tĩtted) 


84 HD H& LB TA7 


k. 


Ịl ãnguãgẽ focus 3| 


1. Nó giá bao nhiêu? 

a) Đọc hội thoại sau với bạn em. 

Lan: Chiếc đầm xanh này giã bao nhiêu vậy cô? 

Người bán hàng: 30.000 đồng cháu á 
Lan: Thế chiếc áo đầm màu tim này bao nhiêu ạ? 

Người bán hàng: 35.000 đồng 

b) Bây giờ hãy lập các hội thoại tưong tự 

bi. Mai: How much is the blue ha*" 7 

Assistant: lt's 15,000 dong 

And what about the yel!ow hat' 7 
lfs 12,000 dong. 

How much is the red shirt? 

It's 22,000 dong. 

And what about the green shirt? 

It's 20,000 dong. 


Mai: 

Assistant: 
b2 Nga: 
Assistant: 
Nga: 

Assistant: 


2. Giới từ. 

a) Hăy nhìn bàn dồ rồi viết ra vị tri của mỗi cửa hiệu. 

The clothing store is on Hai Ba Trung Street. 

(Cửa hàng bán áo quần ở đường Hai Bà Trưng.) 

It's near the shoe store to the right. (Nó ờ gần tiệm giày ở bên phài.) 

Trả lời: 

• The shoe store IS on Hai Ba Trung Street. It’s next to / near the clothing store 
to the left. (Cửa hàng giày ở đường Hai Bà Trưng. Nó nằm kế bẽn / gằn 
cửa hàng bán quần áo vẻ phía tay trái.) 

• The bookstore is on Hue Street. It's betvveen the restaurant and the minimart. 
(Cừa hàng sách ở phố Huế. Nó nằm giữa nhà hàng và siêu thị mi-ni.) 

• The restaurant is on Hue Street. It's next to / besỉde the bookstore to the left. 
(Nhà hàng ở phố Huế. Nó nằm kế bên cửa hàng sách về phía tay trái.) 

• The minimart is on Hue Street. It's next to / beside the bookstore to the right. 
Siêu thị mi-ni ở phố Huế. Nó nằm bén canh cửa hàng sàch vẻ phía tay phải.) 

• The hairdresser s is on Tay Ho Street. It’s in the park on the right. 

(Cửa hàng hớt tóc ở phố Tây Hồ. Nó ờ trong công vién về phía tay phải.) 

• The library is on Tay Ho Street. It's opposite the hairdresser's. 

( Thư viện ở phố Tây Hồ. Nó nằm đối diện với cửa hàng hớt tóc.) 

b) Nhìn bảng dưới đây. HÒI và trà lòi với bạn em. 

Ví dụ: How far is it from the shoe store to the minimart?- It s 500 meters. 
bi. A How far is it from the clothing store to the bookstore? 

B: lt's 450 meters. 

b2. A: How far is it from the restaurant to the hairdresser's? 

B: lt's 400 meters. 

b3. A: How far is it from the minimart to the library? 

B: lt's 300 meters. 

b4. A: How far is it from the library to the shoe store? 

B: lt's 800 meters. 


ƯN1T9 85 



3. Thi quá khứ đơn. 

a) Viết dạng quả khử của động từ. 


Động từ 

Dạng quá khứ 

buy 

bouqht 

heíp 

helped 

reniember 

remembered 

take 

took 


Động từ 

Dạng quá khứ 

send 

sent 

think 

thought 

talk 

talkèd 


b) Hoàn thành câu. dùng từ cho trong khung. 

Tuần trước tôi chơi bóng chuyển. 

Hồm qua tôi nói chuyện với bà tôi. (talked) 

Tháng mười hai vừa rồi, mẹ mua cho tôi một chiếc xe đap mới (bought) 

Bố tôi làm việc ở Huế cách đày vài năm. (worked) 

Tháng vừa rồi tôi gởi thư cho người bạn viết thư cửa tôi (sent) 

4. Hãy nhìn nhật kỷ của Nga và hoàn thảnh hội thoại sau. 

Nga: Every day I clean my room, help my mom and study English 
(Hàng ngày mình dọn dẹp phòng, giúp ơỡ mẹ và học tiếng Anh.) 
Minh: What did you do yesterday? Hôm qua ban làm gì? 

Nga: I cleaned my room, helped my Mom, studied English, vvatched TV, 
played volléyball, and stayed at Hoa’s house. 

(Mình dọn dẹp phòng, giúp đỡ mẹ, học tiếng Anh, xem ti-vi, chơi bóng 
chuyền và ở lại nhà Hoa.) 

Minh: How about tomorrovv? (Còn ngày mai thi sao?) 

Nga: I will study English, clean my room, help my Mom. see a movie, 
visit my grandmother and buy new shoes. (Mình sẽ học tiếng Anh, 
dọn dẹp phòng, giúp đỡ mẹ, xem phim, thăm bà và mua giày mới ) 

5. More, less and fewer 

• Beíore there were four bananas, Now there are fewer bananas. 

(Trước có 4 quả chuối. Giờ có ít chuối hon.) 

• Beíore there was less orange juice. Now there is more orange juice. 

(Trước có It nước cam hơn. Giở có nhiều nước cam hơn.) 

• Before there was a small piece of butter. Now there is more butter. 

(Trước chỉ có một It bơ. Giờ có nhiều bơ hơn.) 

• Beíore there were no cabbages. Now there is one cạbbage. 

(Trước không có cải bắp cải nào. Giờ có một cái bắp cải.) 

• Betore there was a lot of milk. Now there is less milk. 

(Trước có nhiều sữa. Giờ có ít hơn.) 

• Before there were two tomatoes. Now there are more potatoes. 

(Trước có hai quà cà chua. Giờ có nhiều cà chua hơn.) 

• Before there were two onions. Now there are not any onions. 

(Trước có hai củ hành. Giờ không có củ hành nào.) 

• Beíore there were no chickens. Novv there ís one chicken. 

(Trước không có con gà nào. Giờ có một con.) 

• Beíore there were two eggs / not many eggs. Now there are more eggs. 

(Trước có 2 quả trứng/không có nhiều trứng. Giờ có nhiều trứng hơn.) 

• Beíore there was a lot of meat. Now there is less meat. 

(Trước có nhiều thịt. Giờ có ít thịt hơn.) 


86 HD H& LB TA7 



ƯNIT10 


HEALTH AND HYGIENE (Sứckhoẻvà vệ sinh) 

A. PERSONAL HYGIENE (Vệsinh cá nhân) 

I . VOCABULARY 

hygienc /'haid 3 Ì:n/ <n.> : vệ sinh 

In the interest of hygienc, pleasc do not smoke in this shop. 

(Vì vệ sinh, xin đìmg hút thuốc trong cứa hàng này.) 
personal hygiene : vệ sinh cá nhân 

You must alvvays pay attention to yourpersonal hygiene. 

(Bạn pliái luôn lưu ỷ đến vấn đề vệ sinh cà nhân.) 
nearly /'niali/ <adv> : gần, sắp, suýt, sát 

What a terrible sight! The car nearly hit me. 

(Thật là một cành tượng kinh khùng. Chiêc xe gan như tông vào tôi.) 
harvest time /'ha.visư <n.> : mùa gặt 

Everybody is eager for the harvest time. (Mọi người rât hảo hức cho mùa gặt.) 
all the time : luôn luôn 

ru be beside you all the time. (Mìnhsẽ luôn luôn ờ hên bạn.) 
to receive a lettcr from somcone : nhặn một bức thư từ ai 

Have you received the letter from John? (Bạn đã nhận được thư của John chua?) 
tokecponeselíclean and healthv : giữ cho bản thân mình được sạch sẽ và 
khoé mạnh. 

To wash clothes /klouõz/ : giặt áo quần 

It’s tircsome to wash clothes. (Thật là mệt khi phái giặt áo quằn.) 
to Iron ciothes « : ùi (là) áo quần 

Iron your clothes beíore going to school. 

(ủi quân áo cùa con trước khi đến trường.) 
to stay up late . thức khuya 

Don’t stay up late. You have to go to school tomorrow. 

(Đừng thức khuya. Sáng mai con còn phải đen trường.) 
to briish one's teeth : đánh răng 

Remember to brush your teeíh beíòrc geip.g to bcd 

(Nhủ đánh răng trước khi đi ngủ.) 
tootbrush /’tu:0’brAf/ <n.> : bàn chải đánh răng 

Is this your tootbrush? It’s the same color as mine. (Đây có phái là bàn chải 
đánh răng cùa bạn không? Nó cũng cùng màu với cái cùa mình.) 
to have a sho\ver : tam 

Jean ran 2 km this moming. He’s having a shower now. 

(Jean đã chạy 2 cây số sáng nay. Bây giờ cậu ấy đang tắm.) 
to wash one's hands : rủa tay 

Wash your hands before eating. (Hãy rừa tay trước khi ăn.) 
to take care of oneselĩ : tụ chăm sóc, tự lo lấy bản thân 

I won't be hcre until Friday so take care of yourselí. 

(Mẹ sẽ không ở đáy cho đến tận thứ sáù nên con phài tự chăm sóc bản thán.) 


UNIT10 87 




Please do your own \vashing and ironing: Con hãy tự giặt giũ và là áo quẩn, 
to touch : sờ, chạm dên 

Don’t touch the electricity. It’s very dangerous. 

- (Đùng cỏ chạm vào điện. Nó rất nguy hiếm.) 

to boil drinking water : nấu nước uống 

1’m thirsty. Have you boiled drinkỉng water? 

(Mình khát quá. Bạn đã nấu nước uống chưa?) 
to comb hair : chải đầu 

to take cxercise : tập thể dục 

You should take exercise regularly in the moming. 

(Bạn nên tập thê dục thường xuyên vào buối sáng.) 
to worry /Vatĩ 1 <v.> : lo lắng 

Don’t vvorry. You’ll pass the exam easily. 

(Đừng lo. Bạn sẽ vượt qua kì thi một cách dễ dàng thôi mà.) 

Don't worry about me : Đừng lo lắng gì cho con 

to polish one's shoes • đánh bóng giày 

II. GRAMMAR 

1. The simple present and the simple past tense 

(Thì hiện tại đơn và thi quã khử đơn.) 

a. Thi hiện tại đom. 

Hảy nhớ lại cấu tạo và cách dùng cùa thi hiện tại đơn. 

* Cấ u tạo: _ _ 

Subject + V(vvithoutTo) 

Subịect + V+S/ES 

* Cách dùng: 

Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ờ giai đoạn hiện 

tai. 

VI dụ: - 1 come to class on time every day. (Ngày nào tôi cũng đến lớp đúng giờ.) 

- He yoes jogging every morning. ( Sáng nào anh ắy cũng chạy bộ.) 

* Lưu ý: 

Subject: Chủ ngữ; V : động từ; vvithout To : Không có To 

- Đối với các chù ngữ lâ ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhièu, ngôi thử hai số lt 
hoặc số nhiêu và ngôi thứ ba số nhiều thl động tù’ theo sau nó ờ dạng nguyên mâu 
không cỏ “to'. 

Đối với các chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thl đỏng từ theo sau nó được thêm s 
hoặc es nêu những động từ đó kết thúc bằng các chữ cái -ch, -s, -sh, -ss, -tch, - 
X, -z, -zz. Đặc biệt động từ DO và GO ta phải thêm -ES khi hai động tử này theo 
sau các chủ ngữ là ngôi thứ ba số it. 

b. Thì quá khứ đơn. 

* cấu tạo: 

* Đối với động từ có quy tắc (re gular verb), thi quá khứ đơn có dạng: 

ỊSubịect + V- EP] 

* Đối với động từ bát quy tẳc (irregular verb), thl quá khử đợ n có dạng 

Ịsubịect 4 past form (2 n °^ĩolumn)Ị 

* Càch dùng: 

Thì quá khứ đơn diễn tà một hành động đã xày ra và chắm dứt hẳn trong một 
điềm hoặc khoảng thời gian xác định trong quá khứ. 


88 


HD H& LB TA7 






Ví dụ: 

Hẹ vvorked ỉn the factory from 1999 to 2000. 

(Ong ẩy làm việc ở nhà máy này từ 1999 đến 2000.) 

They bought this house two years ago. (Họ mua ngôi nhà này cách đây 2 năm.) 
* Lưu ý: 

+ Các trạng ngữ chỉ thời gian thưởng gặp à thì quả khứ đơn last night / month 
/ vear, two weeks / months / years ago from + (điẻm thời gian xác định trong 
quá khứ) to + (điểm thời gian xác định trong quá khử), in + (điểm thời gian 
xâc định trong quá khứ)... 

+ Cách đọc cùa -ed 

—ed được đọc lả /t/ khi những động từ nguyên mẫu có àm tện cùng là /f/, /k/, 
/p/, lt‘l, /7, /s I. 

Vi dụ: laughed, asked. helped, watched, pushed, dressed. 

--ed được đọc là / Id / khi nhũng động từ nguyên mẫu có ãm tặn cùng là I d / 
và/t/. 

Vi dự needed vvanted, waited, added... 

—ed được đọc là /d / khi những động từ nguyên mẫu có tận cùng là các âm 
còn lại 

Ví dụ: enjoyed, saved, arrived, filled .... 

III. TRANSLATION AND SOLimON 

1. Đọc và trà lời câu hỏi. 

Thu 1 me gửi _ 

Ngày 10 tháng 10 

Hoa thương! 

Bố con và mẹ hi vọng con vẫn khoé. Cả bố và mẹ đều khoẻ. Mùa gặt lại sắp đến 
rở. vậy là bó mẹ sẽ làm việc vất và ở nông trại. õng con vẫn thường hay làm cùng bổ 
me órg giúp ich rất nhiêu con ạ. ồng nói nhiêu vể con và hi vọnẹ con khoẻ mạnh 
Tuân vừa rồi, mẹ đã nhận được thư di con. Di đă viết rẫt nhiều về con. Con 
vẫn thuớng xuyên tàp thể dục buổi sáng chứ Hoa? Hồi ở Huế cọn đã không hé 
thích dằy sớm. Me rắt vui khi nghe dì nói bầy giờ con đã dây sớm rồi. 

IMẹ cũng mong con sẽ tự chăm sóc dược minh Di con rất bận, bời thế con nhớ 
giặt giũ vả là áo quằn cùa con nhé Con cũng đừng ăn nhiều kẹo và thức quá 
khuy-a đấy nhé. Như thế sẽ không tốt cho con đâu. 

Mẹ nhớ con nhiều lắm. BÓ con vá mẹ hi vọng sẽ ra Hà Nội thăm con sớm hơn. 
có lẽ ssu vụ thu hoạch vậy. Đừng quên viết thư cho mẹ nhé Hoa. 

Thương con nhiều, 

ị____ Mẹ 

Trà hời càu hỏi. 

a) Tai §ao cha me của Hoa lại bân rộn? 

- Tley (Hoa's parents) are busy because it is almost the harvest time. 

(Hc (cha me của Hoa) bận rộn vi đến mùa thu hoạch.) 

b) Ai giúp họ ờ nông trại? - Hoa’s grandtather helps them on the farm 

(Óng cùa Hoa giúp họ việc nông trại) 

c) ' Kh nâo họ sẽ đến Hả Nội? 

- Ttiey vvill go to Ha Noi soon, probably after the harvest 
(iHí sẽ đến Hà Nội sớm, có lẽ sau vụ thu hoạch.) 

d) ỈBểy giờ Hoa khác trước như thế nào? 

- hba is different now. She gets up eariy and does morning exercise(s) every 
■da/. (Hoa bây giờ khàc trước Bạn ấy dậy sớm và tập thể dục sáng mỗi ngày.) 


UNIT 10 89 



e) Mẹ cùa Hoa muốn bạn ấy làm gi? Bà áy không muốn bạn áy làm gì? Viết 2 
danh sách. 

- Hoa's mother wants her to do her own washing and ironing. 

- Hoa's mother doesn't want her to eat too much candy and stay up late. 

[Mẹ của Hoa muốn bạn ấy tự giặt và ủi quàn áo của minh. 

Mẹ cùa Hoa không muốn bạn ấy ăn quá nhiều kẹo và thức khuya.) 


BI 2. Nghe. 

Nghe rồi xếp tranh theo trật tự mà em nghe được. 

a.1 e - 2 f - 3 d-4 g-5 c-6 h-7 b-8 


Lòi trong bảng: 

Yesterday, Hoa got up and took a shovver. 
She put on clean clothes. She polished 
her shoes and put them on. She had her 
breakíast and then she brushed her teeth. 
She put a sandvvich in her lunch box and 
a bottle of vvater in her bag She went to 
shool. 

At recess, she ate her sandvvich. Then 
she drank some water and talked with her 
ữiends. 

At home, she changed into red pants and 
a shirt, and put on her sandals. 

After dinner, she vvashed and ironed her 
clothes. Then she did her homework. 

She brushed her teeth and had a bath. 
Then she went to bed at 11 o'clock. 


(Hôm qua Hoa thúc dậy, tắm vòi 
sen. Cô ấy mặc quần áo sạch vào. 
Cô đánh bóng giày rồi đi vào. Cô àn 
điểm tâm xong thì đánh răng. Cô 
cho bánh xăng-uýt vào hộp đựng 
thức ăn trưa và cho vào xách một 
chai nước. Cô ấy đi đến trường. 

Vào giở ra choi, cô ăn xàng-uýt 
xong rồi uống it nước và trò chuyên 
cùng bạn bè. 

về nhà, cô thay quần dài đỏ, áo sơ 
mi và mang dép vào. 

Sau khi ăn tối xong, cô giặt rửa và 
ủi quần áo rồi làm bài tằp ở nhà. 

Cỏ ấy đánh răng và tắm. Rồi thì cô 
ắy dí ngủ vào lúc 11 giờ.) 


3. Hãy đọc nhật kí cùa Nam. 

Viết vế bản thản em. Hãy viết một trang nhật ki tương tự nhu nhật kí của Nam 
rồi luyện tập với bạn em. Hòi những cảu hòi này. 

What time do you do every day? 

What time do you get up / eat breaktast / do homevvork / go to bed? 


5.00 

get up 

thức dậy 

5.10 

do morning exercise(s) 

tập thể duc 

5.40 

have a bath 

tấm 

6.00 

brush teeth 

đấnh răng 

6.15 

eat breakíast 

ăn sáng 

6.30 

go to school 

đi học 

7.00 

have classed at school 

học ờ trường 

11.20 

go back home 

vế nhà 

12.00 

ẽat lunch 

ăn trưa 

12.30 

take a nap (atter lunch) 

chợp mắt một lát 

2.00 

go to extra class 

đi học thèm 

4.00 

do homevvork 

làm bài tập ở nhà 

5.00 

relax 

nghỉ ngơi 

7.15 

eat dinner 

ăn tối 

7.45 

do homevvork 

làm bàl tập ờ nhà 

9.00 

vvatch TV 

xem ti-vi 

10.00 

brush teeth and have a bath 

đánh răng và tắm 

10.30 

go to bed 

đi ngủ 


90 HD H& LB TA7 




A: What do you do every day? - B: I do daily routines. 

A: What time do you get up? - B: I get up at 5 0 'clock. 

A: What do you do first? - B: I do morning exercise(s) at 5.10. 

A: What time do you have breakíast? - B I eat breakíast at 6.15. 

A: What do you do next? - B: I go to school at 6.30 and have classes at 7.00. 

4. Viết. Hãy hoàn thành thư trả lời cùa Hoa gừi mẹ cố với động từ thích 

hợp. 

Thư gời mẹ 

Ngày 20 tháng 10 

Mẹ thương yêu! 

Cám ơn mẹ đã viết thư cho con. Con rát vui khi biét bố mẹ đều khoè. Con học tốt 
ờ ừường. Thời gian đầu mọi thứ đối với con quà mới mẻ vả khó khăn. Giờ thi con 
vui lắm. Con hy vọng bô mẹ sẽ ra Hà Nội sau mùa gặt. Chúng con sẽ đưa bố mẹ 
đi khắp thành phố. (vvas) (having) (show) 

Mẹ đừng quả lo lắng cho con. Con biết cách chăm sóc minh mà. Ngày ngày con 
đều dậy sởm tập the dục và con cũng không bao giò' đi ngủ quá muộn. Con vẫn 
thường xuyên giặt và là quần áo cẩn thận. Giờ thí con không còn ăn nhiều keo 
nữa mẹ a (take) (get) (go) (eating) 

Con đả cho bạn bè con biét bố mẹ sẽ ra đày thãm. Các bạn con đều mong gặp 
đươc bố mẹ ờ Hà Nội. Đã 9 giờ 30 rồi, con đi ngủ mẹ nhé. (told) (see) (go) 

Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ nhé. Con sẽ viết thư thăm mẹ sớm. 

Thương me nhiều, 

Hoa 

B. A BAD TOOTHACHE (Đau răng) 

I. VOCABULARY 

to have an appointment : có hẹn 

I want to see Mr. Brovvn. - Do you have an appointment? 

(Tôi muốn gặp ông Brown. - Bạn có hẹn truởc chưa?) 
scared /‘skead/ <ađj .> : sợ hãi 

Don’t bc scared of that little dog. It won’t bite you. " 

(Đìmg sợ chú cún đó. Nó sẽ không cắn đâu.) 
the sound of the drill : tiếng khoan 

The sound of the drill is so noisy that ỉ can’t study. 

(Tiếng khoan ổn đến noi mình không thẻ học bài đirợc.) 
a paintul tooth : răng đau 

What’s the matter with you? - 1 have a painful tooth. 

(Có chuyện gì vậy?- Aftnh có một cái răng đau.) 
hcalthỵ tooth : răng khỏe 

If you want to have healthy teeth, you shouldn’t eat too much candy. 

(Nêu hạn muôn răng khóe thì bạn không nên ăn quá nhiêu kẹo.) 
cavity /'kasviti/ <n.> : lỗ sâu răng 

to fill the cavity : trám răng sâu 

111 have to fill this cavity. (Tôi sẽ phái trám cái răng sáu này.) 
to hurt /ha:t/ <v> : đau, tổn thương 

Don’t worry. It \von’t hurt. (Đừng lo. Nó sẽ không đau đâu.) 


UNIT10 91 




surgcry /'sa:d39ri/ <n.> : phòng khám bệnh, phòng mạch 

You look pale. You should go lo the surgcry. 

(Trỏng bạn nhợt nhạt quá. Ban nên đến phòng khám bệnh đi.) 
to check /tjck/ <v.> : kiểm tra 

Give me your homevvo'k. ril check it íòryou. 


(Dua mình xem bài lập vê nhà cua bạn. Mình sẽ kiếm tra lại giùm bạn.) 
nervous /’n3:vas/ <adj.> : căng thẳng 

You look nervous. What happencd? 

(Trông bạn có vẻ lo lắng Có chuyện gì xây ra vây?) 
to explain /iks'plein/ <v.> : giải thích 

Don't be angry. ĩ can explain this. 

(Đừng có Itiv giận. Mình có thế giải thích chuyện này. I 
to neglect one's teeth /ni'glekt/ : không chủ ý giữ gìn răng 

Why diđ you neglect yonr teeth? (Tại sao bọn lai khàng chú ỳ ;; ữ gìn ràng?) 
It's best to clean your teeth tivice a day: Tổt nhất là dánh răng mọt ngày hai lần. 
I miss you a lot : mẹ rất nhơ con. 

l)on't forget to write, Hoa : nhớ viêt thư cho me. Hoa nhé. 

l'm glad to hear you are wcll : con rất mừng khi nghe bó mẹ déu khoè. 

Take care, Mom : mẹ hãy giừ gìn sức khoè 

Write again soon : mẹ hãy viết thư cho con nhanh nhé 


II. GRAMMAR 
1. Question types 

* YES/NO QŨESTIONS. 

* Động từ TO BE. _ 

WERẼ + SUBJECT (WÉ / Ỷou / THEY) + ■■■? ___ 

[ WÃS * SUBJEC T (HE / S HE / IT) + ■■■? _ 

Vi dụ: - Were you late for class again yesterdáy? {Hôm ọua con lai trễ hóc à?) 

- Was she tired last night? (Có phài đêm qua cô ấy mệt không?) 

* Động từ th ưởng (cỏ quy tắc vá bá t quy tắc). _ 

[DIP + SUBJECT + BARE-INFINITIVE?| 

Vi dụ - Did you go to the party last mght? (Đém qua bạn có đi dự tiệc không?) 

- Did they move to Ha Noi 2 years ago? 

(Họ đà chuyển nhà ra Hà Nội cách đảy 2 nắm à?) 

* VVH-QUESTIONS. 

* Động từ TO BE_ 

ỈQUESTION WORD + WAS / WERE '+ SUBJECT?| 

VI dụ: - Whe/Ê were you last night? (Đêm qua bạn ở đẳu thể?) 

- Why was shẽ absent from the class ỵesterday? 

(Tại sao hóm qua cộ ấy nghỉ học thế?) 

* Đ ộng từ thưởng (có quy tãc vã bết quy tẳc). _ 

IqUESTÌÒN VVORD + DID + s + BARE-INFrnVE?| 

VI dụ: 

How did you go to school yesterday? 

(Hôm qua bận đi học bằng phương tiện gi?) 

What did you 8o last night? (Hôm qua bạn làm gì?) 

* Lưu ý: When, Where, Why, Who, Whom, What, How ... là các đại từ để hỏi 
(question words) 


92 HD H& LB TA7 


2. WHY & BECAUSE 

• Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi lả từ để hỏi (questíon 
word) đươc dùng để hòi vè li do. Why có nghĩa lã tại sao. vi sao. vi li do 
gi,với mục đích gi. 

• Because lá liên tư (conjunction) cố nghĩa lầ vt, bờl vl. 

Because được dùng đẻ trà lời cho câu hòi về li do bát đâu băng Why 

• Dạng câu hói lý do Why ...?" với thì hiện tại đơn và quả khừ đơn và câu trả 
lời VỚI Because. 


Question: Why + am / is / are + s ...? 

was / vvere 

j Ansvver: (S + V) + because + s + V. 

Vi dụ: -Why are you late all the tlme? ( Tại sao lúc nào bạn cũng đến muộn thế?) 

I'm late because I otten stay up late. 

(Tòi đèn muộn do tôi thường hay thức khuya ) 

Because I otten stay up late. (807 vì tôi hay thức khuya ) 

- Why were you so vvorried? ( Vì sao / Vì cớ gì anh lo lắng đến vậy?) 

I were vvorried because my son was seriously ill. 

(Tôi lo lắng bởi vì con trai tôi đang ốm nặng.) 

Because m ỵ son was seriously ỊỊỊ. (Bởi con trai tôi đang ốm nặng.) 

* Question: |why + do / does / dỉd + s + bare-infimtive?I 

Ansvver |(S + V) + because + s + V.Ị 

Vi dụ: 

VVhy did you do it? (Vi sao anh lại làm việc đó?) 

I did it bécause he told me to. (TÔI làm điểu đô hởi vì ông ta bảo tôi làm.) 
Because he told me to do it. (BỜI vì ông ta bảo tôi làm ) 

Why did you buy these shoes? (Tạisao bạn mua đòi giày ấy?) 

Because I liked them. (BỜI vì tói thích.) 

Why does she look so sad? ( Tại sao trông cô ta buồn thế?) 

Because she has got bad nevvs ( Bởi vì cô ấy vừa nhận được tin buồn.) 

Hỉ. TRANSLATĨON AND SOLUTĨON 

Isấì 1. Nghe rồi luyện tập vỡí bạn em. 

Minh: Ổi! 

Hoa: Chuyện gì thế Minh? / Minh, bạn làm sao thé? 

Minh: Mình bị đau răng. 

Hoa: Bạn sé đi nha sĩ chứ? 

Minh: ứ. Mình cỏ hẹn lúc 10 giờ 30 sáng nay, nhưng mình sợ lắm. 

Hoa: Sao lại sợ? 

Minh: Minh sợ tiếng khoan lảm. Nó kêu kinh khùng quá. 

Hoa: Minh hiẻu mâ, nhưng bạn dừng quá lo Tuần vừa rồi minh cũng đi nha sĩ 
trám răng. 

Minh: Thế bạn có sợ không? 

Hoa: Minh cúng hơi sợ một chút, nhựng cô nha sĩ áy thát tử tế. Cò xem răng 
minh vả bào mình không nên lo lắng. Rồi có trảm ráng cho minh. Sau đó thi 
răng minh không thấy đáu nửa. Sau khi cỏ trám răng cho minh xong, minh 
cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 

Minh Ban đúng đấy. Giờ thi minh cảm thấy ít sợ hơn. Cảm on Hoa nhè. 

Hoa: Có gi đâu Minh. Chúc mọi sự tốt lành! 


UN1T10 93 





Trả lòi câu hòi. 

á) Minh bị gl vậy? - Minh has a toothache. (Minh bị đau răng.) 

b) Minh có thích đi đến nha sĩ không? Làm sao em biết? 

- No, he doesnt. He is cared of the loud sound of drill. / The loudness of the 
drill scares him. (Không, ban áy không thích. Bạn ấy sơ tiếng động của máy 
khoan / Tiếng ồn cùa máy khoan làm bạn ấy sợ.) 

c) Tại sao Hoa đả đi nha sĩ tuần trưởc? 

- Hoa went to the dentist last week because she had to have a cavity filled. / 
because she had a toothache. (Tuần trước Hoa đi nha sĩ vl bạn ấy cần trám 
răng/ vì bạn ấy bị đau răng.) 

d) Người nha sĩ đã lảm gì? 

- She tilled the cavity in Hoa's teeth. (Cô ta đã trám răng cho Hoa.) 

Trả lời vè chính bàn thân em. 

e) Bạn* làm gì khi lần cuối cùng bạn đau răng? 

-1 went to the dentist. ( Mình đ nha sĩ.) I Ss’ answers. (HS tự trả lời) 

f) Bạn có sợ gặp nha sì không? 

- Yes, I am. / Yes, I am, but a little. / No, l'm not. 

Ẽ3 2. Nghe và trá lò>i câu hòi. 

a) Bác sĩ Lai lâm nghề gl? - Dr. Lai is a dentist. 

b) Bác sĩ Lai mặc quần áo C|i khi làm việc? - She wears a unitorm to work. 

c) Phần lớn trẻ con câm thấy thế nào? 

- Most chlldren feel scared when they come to see Dr. Lai. 

d) Bác sĩ Lài giúp những đứa trẻ như thế nào? 

- She explains what will happen. She gives them advice. She tells them how to 
look atter their teeth and she reminds them to clean their teeth regularly and 
eat sensibly. 

Lời trong băng: 

Dr. Lai is a dentist at Quang Trung 
School. She looks atter all the 
students’ teeth. Dr. Lai’s office is 
clean and so is her uniform. She 
alvvays vvashes her hands after each 
child leaves. Many children are 
scared when they come to see Dr 
Lai, but she is a kind woman. She 
explains what will happen so they are 
not aíraid. 

Dr. Lai gives the children advice. She 
tells them how to look after their 
teeth. She reminds them to clean 
theỉr teeth regularly and eat sensibly. 

Sã 3. Nghe và đọc. 

Minh đang ngồi ờ phòng khám chữa răng cùa nha sĩ Lài Bả Lài đang khám 

răng cậu ấy. 

Nha si Lài rất tốt bụng. Bà mỉm cười với Minh và nói, "Minh, chấu đừng lo lâng 

như thế. Ràng cháu có một chỗ sâu ãn nhỏ nhưng không nghiêm trọng lắm. 

Những chiếc răng còn lại rất tốt. 1 ’ 

Minh rất vui. Bà Lài trám chỗ sảu ăn trong răncj Minh. Chưa đầy 10 phút bà đă 

làm xong. Minh rất hải lòng. Sau dỏ bả Lài ngoi xuống và lại trò chuyện với Minh. 


(Bà Lài là nha sĩ ở trường Qụang 
Trung. Bà chăm sóc răng cho tấl cà 
học sinh cùa trường. Văn phòng cùa bà 
Lài luôn sạch sẽ. cả bô đồng phục bà 
mặc cũng vậy. Bà luôn rửa tay sau khi 
khám cho mỗi học sinh xong. Nhiều 
học sinh thấy sợ hãi khi gặp bà nhưng 
bà là một phụ nữ tốt bụng. Bà giải thích 

cho Chúng biết nhũng gi sẽ xày ra, VI 
thế chúng không cảm thay sợ nữa. 

Bà Lài thường hay khuyên nhủ và chì 
cho học sinh biết cách chăm sóc răng. 
Bà nhắc học sinh thường xuyên đảnh 
răng và ăn hợp II.) 


94 HD H& LB TA7 



Bà hỏi “Minh, cháu có thường đánh răng không? 1 '. Nghe thể Minh lại lo lắng. 

"Ồ, Minh ngàp ngửng ... Thỉnh thoảng cháu cũng có quên đánh răng,' 

Bà Lái nói “Chàu đừng quèn nữa nhé. Viẹc đánh răng rát là quan trọng. Răng sạch 
lả rãng chắc khoẻ.” 

Hoàn thành cãu chuyện sau. 

Minh rắt căng thẳng (nervous) và nha sĩ Lài biết ơược như thế. Bà mìm cười 
(smiles) và bào Minh không nên quá lo lắng (worry) Bà giải thích cho Minh biết 
rằng một trong nhũng cái răng của Minh có một lỗ răng sâu (cavity). Cậu ấy phải 
thường xuyên đành răng (brush) Sau khi bà Lài trám răng cho Minh xong, Minh ra 
về và rất hài lòng (pleased) 


4. 

Hỏi và trà lời câu hỏi với bạn em, 

sử dụng những từ được cho. 

a. 

Minh’s tooth hurts. 

(Răng của Minh bị đau.) 


Why? 

( Tạlsaothé?) 


Because he has a cavity. 

{Bởi vì có một lỗ răng sâu.) 

b. 

Minh feels nervous 

(Minh cảm thấy lo sợ.) 


Why? 

(Tại sao thế?) 


Because he is seeing the dentist. 

(Bởi vì cậu ấy sắp gặp nha sĩ.) 

c. 

The cavity is not serious. 

[Chỗ sâu răng không nặng lắm.) 


Why? 

(Tại sao thế?) 


Because it's small. 

(Bởi nó nhỏ.) 

d. 

Minh is very happy. 

(Minh rắt vui.) 


Why? 

(Tạisao thế?) 


Because his teeth is OK. 

(Bởi vì răng của cậu ấy vẫn tốt.) 

5. 

Viết. Hoàn thảnh bàng sau với bạn 

em. 


Hỗy chăm sóc răng của bạn 

Do 

(hãy) 

Don’t do (đừng) 

• 

brush teeth aíter meal. 

• use an old toothbrush 

• 

use a tu be of toothpaste 

• eat sweets 

• 

see a dentist 


6. 

Choi đùa với chữ nghĩa 



Sue sáng suốt đánh răng 
Vài lần một ngày. 

Bạn ấy không báo giờ dụng đến thức án khỏng tốt 
Vâ khỏi phải di nha sĩ. 

Simon ngớ ngẩn không chủ ý đến răng mình, 

Àn quá nhiều bảnh ngọt. 

Giờ cậu ấy rất đau 
VI cậu ấy bị đau răng. 


UNIT 10 95 



UNỈT11 


KEEP FIT, STAY HEALTHY 

_ (Duy trì sức khoé, giũ-cho khoẻ mạnh) 

A. CHECK - UP (Kiếm tra sức khỏe) 

I. VOCABULARY 

to ha ve a mcdical check-up : kiêm tra sức khỏe 

You should have a medical check-up every month. 

(Bụn nên kiêm tra súc khoe hàng tháng.) 
to lĩll /fil/ <v.i.>: điên vào 

to nil a forni : điền vào một tờ đơn 

Fill in the form and give it to vour teacher. 

(Hãy điên vào tờ đơn và đưa nỏ cho thầy giảo cùa hạn.) 
medical recordAmedikal/ /Teko:d/: hồ sơy khoa 
to follow /Tolou/ <v.> : đi theo sau 

Why do you always follow me wherever I go? 

(T'ại sao tôi đi đâu bạn cũng đi theo sau vậy?) 
to take temperature : đo nhiệt dộ, cặp nhiệt 

Are you sick? Have you taken temperature? 

(Bạn bị đau à? Bạn đã cặp nhiệt độ chưa?) 
normal /'noimsl/ <adj>: bình thường 

Everything has become normal. (Mọi chuyện đã trớ lại bình thướng.) 
to measure /’me33/ <v.> : đo 

Energy is mcasurcd in jou!es. (Nâng lượng được đo bằng đơn vị Jun.) 
scale /skeil/ <n. - : cái cán 

He put it on the scale to knovv hovv much it wetghed. 

(Ánh ta đặt nó lén cái cân đẽ xem nỏ nặng bao nhiêu.) 
to get on the scale : đủng iên bàn cân 

to tveigh /wei/ <v.> : cân 

Hovv much do you \veigh? (Bạn cân nặng bao nhiêu?) 
woight <n.> : cân nặng 

His weight is twice as much as mine. (Cân nặng anh ẩy gấp hai lần tôi.) 
high /hai/ <adj>: cao 

The shelf is too high for me to reach. 

(Cải kệ sách cao quả. tói không thẻ với tới đượi > 

'vaiting room <n.> : phòng dợi 

Cindy hasn ! t gone home yet. You can wait for her in the waiting room. 

(Cindy vẫn chưa về. Bạn có thé chờ cô ấy ơ trong phòng đợi. ) 

II. GRAMMAR 
1. VVOULD YOU ? 

Trong tiếng Anh, đé yê u cầu ai làm một điều gi một cách lịch sự, ta dùng cao tfúc 
sau: ỈVVould you ...?Ị 

VI dụ: Would you open your mouth, please? (Em hãy mở/há miệng ra mo) 


96 HD H& LB TA7 



VVould you get on the scale for me, please? (Em hãy đúng lên bàn càn nào.) 
Would you stand here, please? (Em hãy đứng đây nào.) 

Lưu ỷ, đây đơn thuần chi là câu yẽu cầu, đề nghị chứ không phải là cảu hỏi 
mặc dù hinh thức cùa nỏ là câu hòi, nèn các em không phải trả lời" Yes, I vvoulơ' 
trong trường hợp này. Trong giao tiếp hàng ngày các em chỉ cần làm theo yêu cầu 
cùa người nói với loai câu tren. 

2. ^õw + ADJ + s + BE? 

Đẻ hỏi về tuổi tác, chièu cao, trọng lượng của người, ... 

• Hỏi vầ trả l ời vè tuổi cùa ngưởỉ: __ 

Hovv old + [be] + Subject ? 

Subject + [be] + number + (years old). _ 

Ví dụ. 

+ How old are you? - l’m 13 (years old). (Ban bao nhiêu tuổi? - Mình 13 tuổi.) 

+ How old is she? - She's 13 (years old), too. 

(Cô ẩy bao nhiêu tuổi? - Cỗ ày cũng 13 tuồi.) 

• Hỏi và trà l ời về chiều cao của ngươi: _ 

Hovv tall + [be] + subject ? 

Subject + [be] + (chiều cao) + tall. 

Vi du: + How taỉĩ is he? (Anh âỵ cao bao nhiêu?) 

- He is 1.60 metres tall. (Anh ẩy cao 1 mét 6.) 

+ How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?) 

- I'm 1,65 m.etres. (Mình cao 1 mét 65.) 

• Hỏi và trả lời về trọng lượng của người: _ 

|How heavy + [be] + subject?| 

Ịsubiect » [be] + trọng lượngl 
VI dụ: + How heavy are you? - l'm 40 kilos. 

(Bạn cân nặng bao nhiêu? - Mình nặng 40 ki-lô.) 

+ How heavy were you last month? - l’m 45 kilos. 

(Tháng trước bạn cân nặng bao nhiêu? - Minh nặng 45 ki-lô.) 

3. HAD BETTẸR 

Had better, viết tắt là " 'd better được dùng như một trợ động từ đẻ diễn tả lời 
khuyên. Đỏng tử theo sau nó được dùng ờ dang nguyên mẵu không "to" như 
những động từ can, may, must... 

VI dụ: 

You had better come home early to study. (8ạn nên vế nhà sớm để học 
hành.) 

You don't look very vvell. You'd better stay in bed. 

(Bạn trông không được khoẻ lắm. Bạn nên nằm nghi đi.) 

ở dạng phủ định, ta thêm NOT vào sau HAD BETTER. 

VI dụ You don't look very well. You had better not vvork too hard. 

(Bạn trồng không được khoè lắm. Bạn đừng làm việc quà sức.) 

It is too late now. You had better not study any more. 

(Đã quở muộn rỏi. Bạn không nên học nữa.) 

ở dạng câu hòi nghi vấn, người ta có xu hướng dùng SHOULD thay cho HAD 
BETTẼR. 

VI dụ: Should I go with him? (Tôi có nên dí với hắn ta không?) 


ƯNITll 97 



Should we stay up late to study our lessons? 

(Chúng ta có nên thức khuya để học bài không?) 

4. HAVE 

HAVE ngoài nghĩa CỐ thông thường, nó được dùng trong một số cụm cảu để 
diễn tả một số hành động khảc không mang nghĩa là CÓ. 

Ví du: 

To have breaktast: ăn sáng To have a headache: bị đau đầu 

To have a bath. tắm To have a pain: bị đau nhức 

To have a swim: bơi To have toothache: bị đau răng 

III. TRANSLATION AND SOLUTION 

Eli. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Học sinh trường Quàng Trung đang khám sức khoẻ. Hoa, Lan và Nga đã đíẻn 
xong phiếu khám sức khoè và nộp cho cô y tả. Bây giở họ đang đợi gặp bác sĩ. 

Y tá: Em nào lả Phạm Thị Hoa? 

Hoa: Em đây ạ. 

Y tá: Theo cô nào. Trước tiên cô cần đo nhiệt độ cùa em. 

Hoa: Dạ. 

Y tá: Em há miệng ra nào? Cám ơn em. 37°c, nhiệt đỏ cũng binh thường. 

Bây giở cô muốn đo chiều cao cùa em. Em đứng vào đây để cô đo nào? 

Hoa: Đứng như thé nây ạ? 

Y tá: Đủng rồi. Em cao 1,45 mét. 

Hoa: Chà! Năm ngoái em cao chì có 1,30 mét. 

Y tá: Giờ cô cằn biết em nặng bao nhiêu ký. Em đứng lên cái cán nầy nào? 

Hoa. ồ! Em nặng 40 ki-lô. 

Y tá. Tốt quá. Giở em có thẻ trờ lại phòng đợi. Bác sĩ sẽ gọi em trong vài phút 

nữa. 

Hoa: Cám ơn cô. 

Bây giờ hãy trà lời câu hỏi. Đánh số những câu sau. 

6 - a) The nurse vveighed Hoa. 1 - f) Hoa íilled in her medical record. 

8 - b) Hoa returned to the vvaiting room 4 - g) The nurse took Hoa‘s 

3 - c) Hoa left the vvaiting room. temperature. 

2 - d) The nurse called Hoa's name 7 - h) The nurse told Hoa to go back to 
5 - e) The nurse measured Hoa. the vvaiting room. 

ss 2. Nghe ròi viết từ còn sót vào chỗ trổng. 

Doctor Hoa này, Bác muốn hỏi chảu một vài câu hỏi trước khi khảm nhé. Cháu 
bao nhiêu tuổi rồi? (ask) (How) 

Hoa: 14 tuổi ạ. 

Doctor: Cháu cao 1 mét 50 à? (your) (50) 

Hoa: Cháu khòng nghĩ như thế. Cháu thắp hơn chứ. Cõ y tà đà đo cho cháu 

đấy. (shorter) (me) 

Doctor: Vậy thi chàu cao bao nhiêu? (tall) 

Hoa: 1 mét 45 ạ (meter) (cẹntimeters) 

Doctor: Bác sẽ nhờ cô y tá kiểm tra lại chiều cao cùa cháu. Cháu nặng bao 
nhiêu ki-lô? (will) (nurse) (height) 


98 HD H& LB TA7 



Hoa Chấu nghĩ là 42 ki-lô ạ (think) 

Doctor Không, trong phiếu của cháu là 40 ki-lô. (No) (form) 

3. Hỏi và trà lời cảu hỏl với bạn em. 

Một e/7? sẽ đóng vai A và bạn em đóng vai B. Hãy nhìn bàn sao phiếu khám sức 
khoẻ của em và che phần sao kia lại rồi điển thêm thông tin vào. 

A: What's his íorename? (Tên của anh ấy là gì?) 

B ItsTran. ( TỗnTrằn.) 

A: What class is he in? (Anh ấy học lớp mấy?) 

B He’s in class 7A. Which school does he go to? 

(Anh ắy học lớp 7A. Anh ấy học trường nào?) 

A He goes to Nguyên Du School. {Anh ấy học trường Nguyễn Du.) 

Where does he iive? {Anh ay sống ờ đàu?) 

B He lives at 66 Ham Long Street, Ha Noi. 

How old is he? 

(Anh ẩy sống ở 66 Hàm Long , Hà Nội. Anh ta bao nhiêu tuổi?) 

A. He's 12. What’s his vveight? ( Anh ta 12 tuổi. Anh ấy nặng bao nhiêu? 

B He’s 41 kilos. How tall is he? (Anh ấy nặng 41 kg Anh ẩy cao bao nhiêu?) 
A: He’s 1 meter 40 centimeters. (Anh ấy cao 1m40.) 

B. WHAT WAS WRONG WITH YOU? 

(Có chuyện gì xây ra với em vậy?) 

I. VOCABULARY 

disease /di'zi:z/ <n.> : bệnh 

A fter the flood there come a lot of diseases. (Sau trận lụt, có rắt nhiều bệnh tật) 
to have a hcadache : đau dầu 

I rn having a headache. I have been thinking about this math problem for 2 
hours. (Mình đang đau đâu đây. Mình đõ suy nghĩ bài toán này 2 giờ rồi.) 
to have a bad coid : cảm lạnh 

Put on your coat or you’ll have a bad cold. 

(Hã) mang áo âm vào không bạn sẽ cám lạnh đó.) 
sick /sik/ <adj.> : ốm, đau, bệnh; ốm yếu 

Jill, you aren’t going to school today. Are you sick? 

(•Mỉ, hôm nay bạn không đến trường. Bạn ốm à?) 
to tcel /tì:l/ <v> : cám thay, có cảm giác, có cảm tuờng 

Hg\y do you feel? Is it beautiful? (Bạn thấy sao? Nó có đẹp không?) 


to stay inside 


: ờ trong nhả 

It’ s cold there. Yọu should stay inside. 

(Ngoài đó lợnh lăm. Bạn nên ở 

cỗ 

1 

at recess 

/ri'ses/ 

: vào giờ ra chơi 

awful 

/*3:ful/ 

<adj.> : đáng kinh sợ; uy nghi, oai nghiêm 



: dễ sợ, khủng khiếp 

to havca virus 

/'vaiaras/ 

: nhiễm vi-rút 

absemt 

/'íebsanư 

<adj.> : vắng mặt, đi vắng, nghi 


Wĩhy was Ann absent ycstcrday? (Tại sao hôm qua Ann lại vắng mặt?) 
to catch a cold : bị cảm lạnh 

He caught a cold and had to stay at home. 


UNIT 11 99 




(Cô ấy bị cảm lạnh vò phải nghi ớ nhà.) 
symptom /'simptani/ <n.> : triệu chứng 

What is the symptom of flu? (Triệu chứng cùa bệnh cám là gì?) 
to have a running nosc : bị sổ mũi 

Why is your nose so red? I have a running nose. 

(Sao mũi bạn ứng đó lẽn vậy? Mình bị sổ mũi.) 
to have a slight fever : bj sốt nhẹ 

He has a slight fever. You should bring him a glass of orange juice. 

(Cậu ấy chì bị sốt nhẹ thôi. Bạn nên pha cho bạn ây một ly nước cam.) 
coughing /kofự|/ <n.> : ho 

He got sick. I heard him coughing all night. 

(Cậu ấy bị ốm rồi. Mình hghe cậu ấy ho cà đêm.) 
sneezing /sni:zirj/ <n.> : sự hắt hơi 

Pepper usually causes sneezing. (Tiêu thường gây hăt hơi.) 
unpleasant /Wpleznt/ <adj.> : không dễ chịu, khó chịu 

What unpleasant \veather! We can't go anywhere. 

(Thời tiết thật là khó chịu! Chúng ta không thế đi đâu cà.) 
cu re /kjua/ <n> : cách chữa trị 

What is the cure of this disease? (Cách chữa trị cùa bệnh này /à gì?) 
drugstore /'drAgsta:/ <n> : hiệu thuốc 

She took the prescription and went to the drugstore. 

(Cô ấy cầm đơn thuốc và đến hiệu thuốc.) 
shelí /felf/ <n.> : cái giá, cái kệ 

shclves (số nhiều) 

to relieve /ri'Ii:v/ <v.> : làm giảm 

This medecine can relieve your pain. 

(Thuốc này có thế làm giám ccm đau cũa bạn.) 
to disappcar /,disa'pia/ <v i> : biên mất 
The plane disappeared behind acloud. 

(Chiếc máy bay biến mất đằng sau đám mây.) 
to prevent /priVent/ <v.t> : tránh, ngăn chặn 

The police prevented the criminal from escaping. 

(Cành sát đã ngán chặn tên tội phạm trốn thoát.) 
to hold /hould/ <v.> : cầm, năm, giữ, năm giữ 

The girl is holding her father’s hand. (Cô bé nắm chặt tay bổ.) 

hold yoũr nose : giữ lấy mũi bạn 

to blow /b!ou/ <v.> : thôi (gió) 

The storm blew up everything. (Cơn bào đã thổi bay tất cả.) 

II. GRAMMAR 

REVISION OF THE SIMPLE PAST 

Negativ ẹ form (Dạng cảu phủ đjnh) _ 

SUBJECT + WAS / WERE + NOT .... 

SUBJECT + DID + NOT + BARE-INFINITIVE 

Vi dụ: - They didn't go to the party last night because they were too busy. 

100 HDH&LBTA7 



ỊĐẽm qua họ không đi dự tiệc bởi vì họ quá bặn.) 

- She wasn't happy when she was a child. 

(Hồi nhỏ cô áy chẳng mấy sung sướng.) 

Lưu ý: weren't = were not; wasn't = was; not didn't = did not 
• Question forms. (Dạng cảu hỏi) _ 

WERE + SUBJECT +...? 

DID + SUBJECT + BARE-INFINITIVE? 

QUESTION WORD + DID «■ s + BARE-INFINITIVE? 

VI dụ: - Were you in Ha Noi last summer? (Hè trưóc bạn ờ Hà Nội à?) 

- Did you go to the concert with Mai last night? 

(Có phải ơẽm qua con đi nghe hoà nhạc với Mai không?) 

- Where was she when yoũ came to see her last Sundaý? 

(Cô ấy ở đâu khi bạn đến thăm chủ nhật rồi?) 

- What did your tather do in Hue? cở Huế bố bạn đỗ làm việc gi thé?) 

Lưu ý: 

+ Đẻ trả lởi cho câu hỏi “Có hay không" (Yes / No questions), ta nói: 

Yes, I / she / he / it was. Yes, we / you / they were. 

No, I / he / she I it wasn't. No, we I you / they weren’t. 

với động từ TO BE. 
và 

Yes, s + did. (S = Subject: Chủ ngữ) 

No, s + didn’t. 

vó'i động từ thường. 

+ Đại từ / Từ để hỏi đóng chức năng của chù ngữ thl luôn đi trước động từ dù ờ 
bất kỳ thi nào. 

VI dụ: - What is wrong with you? (Bạn có chuyện gì vậy?) 

- What happened to you yesterday morning? 

Why didn't you go to the class? 

(Chuyện gì xảy ra với bạn sáng qua thế? Tại sao bạn không đi học?) 
-Who will come to see you next month? 

(Ai sẽ đến thăm bạn thảng tới vậy?) 


III. TRANSLATION AND SOLUTION 

sa 1. Nghe ròi luyện tập với bạn em. 

Thầy Tân: Hòm qua em ơ đâu vậy Lan? Em đã không đi học. 

Lan: Em bị cảm lạnh ạ. Em còn bị nhức đầu nữa. 

Thầy Tân: Chao ôi, em bị ốm à. Giờ em khoẻ chưa? 

Lan: Em đ& hơn rồi, chỉ còn mệt một chút thôi ạ. 

Thầy Tân: Vậy thl em nên ờ trong lớp váo giờ ra chơi. Thời tiết hôm nay khó 
chịu quá. Me em có vièt đơn xin phép nghi ốm cho em không? 
Lan: Dạ không ạ. Nhưng em có giấy của bác sĩ đây ạ. 

Thầy Tân: Sẽ 6n thôi mà. Đẻ thầy xem nào... em bị dịch cúm. Thầy hy vọng 
em sẽ sớm lánh bệnh. 

Lan: Cám ơn thầy. 

Trà lời câu hòi. 

a. Tại sao sao Lan hôm qua đâ không đi tới trường? 

- Lan didn't go to school yesterday because she had a bad cold. 

(Lân hôm qua không đi học vì cỏ ấy bị cảm nặng.) 


UNIT11 101 



b. Có chuyện gi với cô ầy? - She had a headache. (Cô ấy bị nhúc đầu.) 

c. ông Tân bảo Lan làm gì? - Mr. Tan told Lan to stay inside at recess. 

(ỗng Tản bào Lan ở trong lớp vảo giờ nghi) 

d. Bâc sĩ đã nói gi vè sức khoẻ cùa Lan? 

- The doctor săid that Lan had a virus (Bác sĩ bảo rằng Lan đã nhiễm vi-rút.) 

e. Ai đã viết giấy xin phép nghi bệnh cùa Lan? 

- The doctor vvrote Lan's sick note. 

(Bác sĩ dã viết giấy xin phép nghỉ ốm của Lan) 

2. Lặp điều tra. Hãy vẽ bảng sau vào vờ bài tập. 


Name 

MđttM 

■mu 

MSĩĩmm 


1 

ĩ 

1 

Nam 

✓ 

wm 

mÊầm 

✓ 




un 





Hãy hỏi 3 người bạn của em các càu hòi sau roi điên vào bảng. 


a. Were you ever absent from school last semester? 

(Học kì vừa rồi bạn có nghi học không?) 

b. Were you sick? (Bạn có bị ốm không?) 

c. Did you have a cold / a stomachache / a headache / a flu / a toothache? 

(Bạn có bị cảm lạnh / đau bụng/đau đằu /cảm cúm /đau răng không?) 

Bây giở hãy két họp két quả của toàn lóp và trà lời câu hỏi sau: 

What was the most common illness? (Căn bệnh nào bị mẳc phải nhiểu nhắt?) 


«3 3. Nghe và hoàn thánh bàng. 

Days lost through sickness in class 7A last semester 

(Những lượt vắng do ốm ở lớp 7A học kỳ vừa ròi) 



KLTH 



Toothache 

mỂÈmm 

KUH 


1_5 _1 

17 


Total days lost: 112 (Tổng số lượt vẳng) 


Lòi trong băng: 

Last semester in class 7A, there was a 
total of T12 days' absence due to 
sickness. The total breaks down as 
follows: rnost absences - 43 - were dưe to 
1ÌU. Then came stomachache problems 
with 37. Toothache came next with 17. 
Colds accounted for 10 absences. Finally, 
headaches caused 5 days' absence. 


(Học ki vừa rồi ở lớp 7A cô tồng cộng 
112 lượt vắng ơo đau ốm. Cọn số này 
được chia như sau: Lượt vắng nhiều 
nhất do bệnh cúm gây ra là 43 lượt, 
tiếp đến là 37 lượt vắng ơo các chững 
đau dạ dày, vắng do đau răng 17 
lượt, vắng do càm lạnh 10 lượt. Cuối 
cùng là 5 lượt vắng do đau đàu.) 


4. Đọc. Rồi thi trả lời câu hòi. 

Bệnh cảm thông thường 

Chì có một cãn bệnh duy nhất được gọi là nhẹ, đó là bênh cậm thông thướng. 
Chúng ta gọi căn bènh này là bệnh cảm thóng thường bời vì hằng nam có hàng 
triệu người mắc phải nó. 

Mọi người đeu biét các triệu chứng cùa bệnh nây: chảy mũi nước, sốt nhẹ, ho 
và hắt hơi. Bệnh này không gày khó chịu lắm nhưng chư-a ai biết được cách trị 
bệnh. 


102 HDH&LBTA7 











ỏ' tiệm thuốc thường hay có các giá đế “các loại thuốc trị cảm". Các loại thuốc 
này không trị dứt bệnh nhưng nó có khả năng làm giảm các triệu chứng trên. 
Nhưng chọ dù ban có làm gi đi nữa thi bệnh cảm của ban cũng kéo dài một vài 
ngày và biến mất sau đó. 

Vậy làm thế nào đẻ ngừa bệnh cảm lạnh? Hãy ăn đầy đủ, vận động cơ thẻ và 
ban sẽ thấy mạnh khoẻ va sảng khoái cho mà xem. 

Trà lới câu hòi. 

a. Tại sao chúng ta gọi “bệnh càm thông thường”? 

We call the “common" cold because every year millions of people catch it. 
(Chúng ta goi'bệnh càm thông thường" vì mõi năm hàng triệu người mắc phải nó.) 
b Triệu chứng của bệnh câm thông thường là gl? 

They are: a runny nose, a slight íever, coughing and sneezing. 

(Chúng là sồ mũi. sốt nhẹ, ho và hắt hơi.) 

c. Có cách nào chữa bệnh cảm thông thường không? 

No, there ísn't. Khỗng, không có 

d. Các phương thuốc trị bệnh cảm lanh có tác dụng không? Chủng làm gl? 

No, they aren't. These medecines don't cure a cold, but they relieve the 
symptoms. (Không, không có. Nhũng loại thuốc này khồng trị bệnh cảm, 
nhung chúng làm giảm các triệu chứng.) 

e. Làm thế nào bạn có thề ngăn ngừa bệnh cảm? 

We can prevent a cold by eating vvell, doing exercise, keeping fìt and staying 
healthy. ( Chúng ta có thể ngăn ngừa bệnh cảm bằng cấch ăn nhiều, tập thì 
dục, duy trì sức khoẻ và giữ sức khoẻ.) 


Chơi dũa với chữ nghĩa 

Giữ múi bạn và đọc bài thơ này. 
Tôi bi cảm, cảm năng khủng khiếp. 
Tôi ho, tôi hắt hơi và tôi hỉ mũi. 

Lại một cãi hắt hơi nữa - ôi không! 


Tôi bị cảm, cảm nặng khủng khiếp. 
Mặt tòi trắng bệt, mũi tôi đỏ chót. 
Và tổi bj đau đầu. 

Hắt xi! 


UNIT12 


_ LET'S EAT! (Chúng ta hãy ăn nào!) 

A. WHAT SHALL WE EAT? (Chúng ta ăn gì nhỉ?) 

I. VOCABULARY 

chicken Ajikin/ <n.> : thịt gà 

Don’t eat chickcn. You may gct SARS. 

(Đ/rttg có ân thịt gà. Bạn cỏ thế /nắc phái dịch cúm gia cầm đó.) 
meat stall /mi: ty /str.l/ : quầy bán thịt 

rm going to the meat stall. Do you want to eat chicken or pork? 
(Mẹ đen quầy hán thịt đáy. Con muôn ân thịt gà hay thịt heo?) 
selection /si'lekjn/ <n.> : sự lựa chọn 

a good selcction of mcat : nhiều thịt để lựa chọn 

a widc selection of vegetables : nhiều rau đê lựa chọn 


UNIT 12 


103 





Which house is the most beautiíul? - I can’t say exactly, there are too many 
selections. (Cậu thấy ngôi nhà nào đẹp hơn? - Mình không thế nói chính xác 
được, cỏ nhiều sự lựa chọn quá.) 
pork /po:k/ <n.> : thịt lợn 


beef /bi:ử <n.> : thịt bò 

This beef is tough! (Miếng thịt bò này dai quá!) 


vegetable stall 

/Ved 3 tabl/ 

<n> 

: quầy bán rau 

pea 

/pi:/ 

<n> 

: đậu Hà Lan 

carrot 

/'kaỉrst/ 

<n.> 

: cà rốt 


Carrots are good for your eyes. (Cà rốt rất tốt cho mắt của bạn.) 
potato /pa'teitou/ <n> : khoai tây 

They plant a lot of potatoẹs in their backyard. 

(Họ trổng rất nhiều khoai táy sau vườn.) 
sweet potato /swi:t/ <n.> : khoai lang 

Svveet potato is very popular to Vietnamese. 

(Khoai lang rất quen thuộc với người dân Việt Nam.) 
spinach /'spinid 3 / <n> : <thực> rau bina (trồng trong vườn có lá 

rộng màu xanh sẫm có thề luộc và ãn như 
rau) 

cucumber /'kju:kAmb3/ <h-> : <thực> cây dưa chuột, quà dưa chuột 

Rememberto buy some cucumbers. We need them for the dessert. 

(Nhớ mua một vài quà dưa chuột. Chúng ta cần nó cho đồ tráng miệng.) 
corn /ko:n/ <r.> : bẳp, ngô 

We can grow com on this farm. 

(Chúng ta cỏ thể trắng ngô trên cánh đồng này.) 
on display /dis'plei/ : bày bán 

Therc arc a lot of bcautifui souvenirs on display. Let’s go there and choose One 
ofthem. 

(Có rất nhiều hàng lưu niệm đẹp được bày bán. Hãy đến đó và chọn một cải đi.) 
fruit stall <n> : quầy bán trái cây 

You should eat much fruit. ru go to the fruit stall and buy you some. 

(Bọn nên ăn nhiều trái cây. Mình sẽ đến quầy trái cây và mua cho bạn một ít.) 


papaya 

/pa'paia/ 

<n> : quả đu đù 

pineapple 

/■painaspl/ 

<n> : quả dứa 

durian 

/"duarian/ 

<n.> : quả sầu riêng 

ripe 

/raip/ 

<adj.> : chín 


Can I eat this papaya? - No, it isn’t ripe yet. 

(Con có thể ăn quả đu âũ này không? - Không, nó chưa chín đàu.) 
pepper (pepa/ <n.> : hột tiêu, tiêu cay 

Ảdd some pepper. It’ll make your food taste better. 

(Hãy rắc thêm một ít tiêu. Nó sẽ làm cho món ăn của bạn ngon hơn.) 
onion /'/vnian/ <n.> : cù hành 

Peeling onion often makes my eyes pungent. 

(Lột vỏ hành thiỉờng làm mình cay mắt.) 
to slice into thin strips : cắt, thải thành miếng mòng 


104 HDH&LBTA7 



Slice the meat into small pieces. (Hãy thái miềng thịt nà}' thành mìẻng nhó.) 
heat /hi:t/ <v.> : đun nóng 

1'liheat the roilk foryou. It’s rathercoid. 

(Mình sẽ đun nóng sữa lại cho hạn. No hơi nguội rỏi.) 
stir-fry /'sto:'frai/ <v.t> : xào 

T smell something. Are you stir-frying the vegetables? 
tMinh ngùi thay mùi thơm. Bọn đang xào rau à?) 
slice /slais/ <n.> : miếng mòng, lát mòng 

<v> : cất ra từng miếng 

How many slices do you want? - Just one, I’m fùll. 

(Bạn muốn ăn mấy lát? - Một thôi, mình no rồi.) 
boil /boil/ <n.> : sự sôi; điểm sôi 

<v.t> : đun sôi, nấu sôi, luộc 

<v.i.> : sôi 

Ha ve you boiled the eggs yet? (Bạn đã luộc trứng chưa?) 
add /asd/ <v.> : thêm vào, làm tăng thêm 

Have you added the seasoning? (Bạn đã thêm gia vị chưa?) 
vegetable oil <n.> : dầu thực vật 

Vegetable oil isn’t harmíùl for our health. 

(Dầu thịtc vật không có hại chư sức khỏe cùa chitng ra.) 
soy sauce /’soi'so:s/ <n.> : nước xì dầu, nước tương 

Doyou want some soy sauce? It’s a bit vvashy. 

(Nó hơi nhạt đẩy. Bạn có muốn một ít nước xì dầu không?) 
dish /di|/ <n.> : món ăn 

Thíre were five dishes at the party and all of them were delicious. 

(Có năm món trong bữa tiệc và tắt cà đều rất ngon.) 
to have breaktv.st : dùng điểm tâm 

I’rn hungry. I haven t had breakĩast yet. 

(Mnh đói quá. Mình vân chưa ân sáng.) 
to have lunch : dùng bữa trưa 

Dc you want to have lunch with us tomorrovv? 

(Ban có muốn dùng bữa trưa với bọn mình ngày mai không?) 
to ha'e dinner : dùng bữa toi 

juice /d 3 u:s/ <n.> : nước ép (của quả, thịt, rau) 

to deep fry /di:p/ /frai/ <v> : chiên rán ngập mỡ 

to steim /sti;m/ <v.i.> : bốc hơi, lên hơi, hấp 

s«am the fish for 10 minutes. (Hấp món cá trong vòng 10 phút.) 
to set the table : chuẩn bị bàn ăn 

Jo^n, set the table. It’s time for dinner. 

(Jt'kn, clĩuđn bị bàn ăn đi con. Đen giờ ăn tối rồi.) 
plate /pleit/ <n.> : đĩa 

Sbỉ didn’t pay attention and broke a plate. 

(Cở ấy đã không chú ý và làm vỡ một cúi đĩa) 
bowl /boul/ <n.> : bát 

This bowl is made of pottery. (Cái bát này được làm từ gom.) 


ƯNỈT12 105 



chopstick rtÍDpstik/ <n> : đũa 

I’m not uscd to cating with chopsticks. (Mình không quen dùng đũa.) 
spoon /spu:n/ <n.> : thìa, muỗng 

Takea full spoon evcryday! (Hãy uong một muỗng đầy mỗi ngày.) 
glass /gla:s/ <n> : ly uống nước 

It’s hot hcrc. Could you give me a glass of water? 

(Ờ đây nóng quá. Bạn có thề cho mình một ly nước không?) 

II. GRAMMAR 

1. INDEFINITE QUANTIFIERS: FEW - A FEW - LITTLE - A LITTLE 

(Các tính từ chỉ lượng bất định few - a few - little - a little ) 

a. little và a little được dùng với danh từ không đém được 

little (một it) mang nghĩa phủ định (có một ít nhưng không đủ) 

Ví dụ: 

There's little water in the bottle. We can't make coffee. 

(Có một ít nước trong chai. Chúng ta không thể pha cà phê được.) 

He has little mọney. He can't buy a cake. 

(Anh ấy có ít tiên. Anh ấy không mua được cái bánh.) 
a little (một it) mang nghĩa khẳng định (có một it đủ để làm gi.) 

VI dụ: 

There‘s a little water in the bottle. We can make a cup of cotíee. 

(Có một ít nước trong chai. Chúng ta có thể pha một tách cá phê.) 

He has a little monẹy. He can buy a cake. 

(Anh ấy có một ít tiến. Anh ấy có thể mua được cài bánh.) 

b. few và a few được dùng với danh từ đếm được ờ số nhiều. 

few (một ít) mang nghía phủ định (cố một It nhưng không đủ) 

Ví dụ: 

There are few students in the class. We can't start the game. 

(Có một it sinh viên trong lớp Chúng ta không thể bắt đầu trò choi được.) 

He has few triends. He doesn't have anyone to turn to in difficulties. 

(Anh ẩy có ít bạn bè. Anh ấy Không có ai dè nhờ cậy lúc gặp khó khăn.) 
a few (một ít) mang nghĩa khẳng định (có một ít đủ để làm gì.) 

Ví dụ: There are a few students in class. We can start the game now. 

(Có một ít học sinh trong lớp. Chúng ta có thể bắt đằu trò chơi.) 

2. LET us + BARE-INFINITIVE! 

What about + noun? 

Chủng ta đưa ra một đề nghị, một lời rù rê bằng cách sau: 

a) Let’s + bare-infinitive! 

Vi dụ: Let’s buy a book! (Chúng mình mua một quyển sách nhé!) 

* Let s = Let us 

b) What about + noun? 

Ví dụ: What about this film? (Còn bộ phim này thì sao?) 

3. s + vvould like + noun / to-infinitive. 

Đẻ diẽn tà ý muốn, ta dùng cách nói would like + noun hoăc would lỉke + to- 
iníinitive. * 'd = vvould like 

VI dụ: - l’d like some orange ịuice. (Tôi muốn một ít nước cam.) 

We'd like to book two tickets for the concert. 

(Chúng tôi muốn đật trước hai vé xem hoà nhạc.) 


106 HD H& LB TA7 



4. RESPONSES to so, TOO, EITHER, NEITHER 

(Đáp lai lời ai dùng “SO”. TOO", “EITNER", “NEITHER”) 

a) Nhắc lại cách dũng cùa “so” và “too”. 

Chúng ta dùng so, too khi đồng ý với mỏt ý kiến khẳng định. So và too cỏ 
nghĩa là "cũng thế, cũng vậy". Chúng ta hãy xem cách dùng của so và too. 

* Đối với độ ng tử TO BE: _ 

So ♦ BE + subject. 

_ Subject + BE, too . __I 

VI dụ. - He is tired. - So am I . /1 am, too. (Anh a/ mệt. Tôi cũng thế.) 

- Her mother is very beautitul and so is she I she is. too. 

(Mẹ cô ấy rất đẹp và cô ấy cũng vậy.) 

-They are intelligent and so are their sons / their sons are, too. 

(Họ thông minh và các con trai của họ cũng vậy ) 

* Đối VỚI động từ thường (ordinary verbs) chúng ta dùng trợ động từ (auxiliary 
verbs) L ựu V các động từ tinh thái (modal verbs) cũng là trợ động từ. 

So + auxiliary verbs ♦ subject. 

Subịect + auxiliary verbs, too. 

VI dụ: 

They love their mother very much. So do we. / We do, too. 

(Họ rắt yêu mẹ mình. Chúng tôi cũng vậy.) 

- She can speak English well So can her sister / Her sister can, too. 

(Cô ấy có thể nói tiếng Anh giỏi. Em cô ấy cũng vậy.) 

b) Neither / Either. 

Chúng ta dùng either và neither khi đồng ý vói một ý kiến phù định. Neither 
= not... either có nghĩa là “cũng không, cũng vậy". 

* Đối với đò ng từ TO BE: _ 

Neither +■ BE + subject. 

Subject + BE + NOT. either. 

Vi dụ: 

The pineapples aren't ripe. Neither are the bananas. / The bananas aren t, 
eithier. (Những quà dứa này chưa chín. Những quà chuối cũng vậy.) 

He isn'twell. Neitheram I. I'm not, either. 

(Anh ấy không được khoè Tôi cũng vậy.) 

* ĐỐI với động từ thường chủng ta cũng dùng trọ động từ giống như dùng với 

so và too._.__ | 

Neither + auxiliary verbs + subject. 

Subject + auxiliary verbs + NOT, either. 


I dorYt like durians. Neither does Hoa. / Hoa doesnì, either. 

(Tời không thích sầu riêng. Hoa cũng không thích) 

We won’t come to the party. Neither will Tom. / Tom won't, either. 
(Chúng tôi sẽ không đi dự tiệc. Cà Tom cũng không.) 

I can't remember his name. - Neither can I. /1 can’t, either. 

(Tõii không thé nhớ nổi tên cậu ấy. - Tõi cũng vậy.) 


UNIT12 107 







III. TRANSLATION AND SOLUTION 

Eli. Nghe và đọc rồi luyện tập vớ’i bạn em. 

Hôm qua, Hoa và dì cùa cô đi chợ. Trước tiên, họ đến hàng bán thịt Có rất nhiều 
loại thịt ngon ở hàng này: thịt gà, thịt lợn và thịt bò. 

Dì cùa Hoa: Châu muốn ãn món thịt gì cho buổi tối vậy Hoa? ở đây cố thịt gà. 
thịt bò và cả thịt lợn. 

Hoa: Cháu không thích thịt lợn lắm. 

Di của Hoa: DI cũng không thích. Vây con thích thịt bò hay thịt gà? 

Hoa: Dì cháu mình ăn thịt bò nhé di. 

Di của Hoa: Cũng được. 

Tiếp đó, họ đến hàng bán rau quà. Có rất nhiều loại rau quả đang được bày bán. 
Hoa: Chúng ta cũng cằn một ít rau quà cho bữa tối. 

Dì cùa Hoa: Cháu muốn loại gì nào? 

Hoa: Cháu muốn mua ít đậu và vài củ cà rốt. 

Di của Hoa: Nhưng mà Hoa này, dì ghét cả rốt. Vả lại dl cũng không thích đậu. 
Hoa: Rau chân vịt / mâm xôi và dưa chuột vậy nhé? Cháu rất thích. 

DI của Hoa: DI cũng thế. Chúng lằ những loại rau quả mà dì ưa thích. Được rồi. 
Chúng ta mua nhé! 

Cuối cùng, Hoa và dì của cô dùng lại ở hàng bán trái cây. 

Hoa: Chúng ta cần một vài thứ trái cây d) ạ. 

DI của Hoa: Chúng ta sẽ mua gì nào? 

Hoa: Chúng ta mua một quả đu đủ và một quả dứa nhé. 

DI cùa Hoa: Chúng chưa chin, ca chuối cũng thế. 

Hoa: Vậy thi chúng ta mua cam đi dl. 

Di của Hoa: Cũng được. Cháu có ngửi thấy mùi sầu riêng không? DI chẳng thich 
chúng mọt chút nảo. 

Hoa: Cả cháu cũng thế. Cháu rất ghét sầu riêng. 

Bây giờ hãy trà lời xem Hoa và dì của cô đă mua gì ở chợ. Hãy viết vào vở bài tập 
Trả lời: 

Hoa and her aunt bought beef, spinach, cucumbers and oranges 
2. Hỏi và trà lời câu hỏi vói bạn em, nói về những thứ mà em thích hay 
không thích. 

a. A: I lĩke pineapples. Do you like them? 

(Mình thích dứa. Bạn có thlch dúa không?) 

B: Yes, I like pineapples, too. 

I do, too / So do I. ( Mình cũng thích.) 

b. A: I don't like mangoes. Do you like them? 

{Minh không thích xoài. Bạn có thích xoài không?) 

B: No, I don’t like mangoes, either. 

I don't, either / Neither do I. {Mình cũng không?) 

c. A: I like papayas. Do youlike them? 

{Mình thlch đu đù. Bạn có thích đu đù không?) 

B: Yes, I like papayas, too. 

I do, too / So, do I. (Minh cũng thích.) 

d. A: I don't like durians. Do you like them? 

{Mình không thích sầu riêng. Bạn có thích sầu riêng không?) 

B: No, I don't lĩke durians, either. 

I don’t, either / Neither do I. (Minh cũng không.) 


108 HDH&LBTA7 



e A: I don't like beef. Do you like it? 

(Mình không thích thịt bó. Bạn có thích thịt bò không?) 

B: No, I dorít lĩke beef, either. 

I dorVt either I Neither do I (Minh cũng không.) 

3. Đọc và trâ lời câu hỏi. 

Toi hôm ắy dì của Hoa nấu cơm tối Trước tiên, dl thái thịt bò thành lát mỏng. 
Tiếp đến, dì thái một vài trái ởt xanh và hành. 

Rồi dì náu cơm và luộc rau mâm xối. Dì cho vầo rau mâm xôi một ít muối cho 
vị thơm ngon. 

Sau đó, di đun nóng chảo vả xào thịt bò với rau quả bằng một ít dầu thực vật. 
DI cho thêm vào món xâo nãy một ít xi dầu. 

Cuối cùng, dì cắt dưa chuột thành lát và làm xà lách trộn dấm dưa chuột vói ít 
hành. 

Hoa sẳp dọn bát đĩa. đũa. thìa và ly ra bàn. Rồi cả nhà ngồi xuống ăn. 

a) Trà lòi câu hòi. 

Hoa và di chú của cô dùng món gì cho bữa tối? Hăy viết ra thực đơn 
Menu: - cucumber salad with onions (Sa/aí dưa leo với hành tây ) 

- stir-fried beef with green peppers and onions 
(Thịt bò xào với ớt xanh và hành tày.) 

- Boiled spinach ( Rau chàn vịt (mâm xôi) luộc.) 

- Rice (Com,) 

b) Đây là công thức nấu ăn mà dì cùa Hoa đã dùng. Em hãy thêm động từ 
vào rồi ghép các chi dẫn sau với ừanh. 

1- c) Slice the beef. 

2 - f) Slice the green peppers and onions. 

3 - á) Heatthepan. 

4 - d) stir-fry the beef. 

5 - b) Add some soy sauce to the dish. 

6 - e) Boll / Cook rice. 

7 - g) Add salt to the spinach. 

4. Viết. Hôm qua bạn ăn và uống gi? 

VI ơụ: 

• For breaktast, I ate a loaf of bread and drank a glass of milk. 

(Bữa sáng, tôi đã ăn một ổ bành mì và uống một ly sữa.) 

• For lunch, I ate rice with some salad, trled fish. boiled pork. beef Soup and 
some truit. ( Bữa trưa, tôi đỗ ăn com với xà-làch, cá chiên, thịt heo luộc, canh 
thịt bò và một It rau quả.) 

• For dinner, I aslo ate rỉce with some boiled vegetables, tried eggs and shrimps. 
(Bữa tối, tôi cũng đã ăn cơm với một It rau luộc, trứng chiên và tôm.) 

B. OUR FOOD (Thức ăn chúng ta.) 

I. VOCABULARY 

iitTect /o'fekt/ <v.t.> : làm ảnh hường đến, làm tác động đến; chạm 

đến làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh) 

The change in‘climate may affect yourhealth. 

(Khi hậu thay đổi có thể làm ánh hướng tới SÍỈC khóe cùa bạn.) 

For cxamplc /ig'za:mpl/ : thí dụ, ví dụ 


(Thài mỏng thịt bò.) 

(Thắi mỏng ớt xanh và hành tày) 
(Làm nóng chảo.) 

(Xào thịt bỏ.) 

(Thêm một ít xi dầu vào món ăn ) 
(Nấu cơm.) 

(Cho muối vào rau chân vịt.) 


UNIT 12 109 



There are many things to do \vhen you have free time. For example: listening to 
music, reading books, shopping... (Cỏ rất nhiêu việc đê làm khi bạn có thời 
gian rỗi. Vi dụ như nghe nhọc, đọc sách, đi mua sắm.. .) 

Taste /teist/ <n.> : sụ nếm (thức ăn..) 

<v> : nếm, thử nghiệm vị 

This Soup tastcs terrible! (Món súp này có vị kinh quá.) 

Moderate /modsrit/ <adj-> : vừa phải; phải chăng, có mức độ; điều độ 

<v.> : làm cho ôn hoà, làm dịu, làm giảm nhẹ, làm 

bớt đi, tiết chề 

You should moderate your work or you’11 be sick. 

(Bạn phái điêu tiêt cóng việc cùa hạn nếu không bạn sẽ ôm đây.) 
moderation /,moda'rei|n/ <n.> : sự điều độ 

Energy / , en3d3t/ <n> : nghị lực, sinh lực 

I don’t have enough energy to catch up with them. 

(Tói không có đù nghị lực đê theo kịp họ.) 

Sensible /'senssbl/ <adj.> : có óc xét đoán, biều lộ óc xét đoán 

: hiểu, nhận biết được 

We can rely on him. He’s a sensible person. 

(Chúng ta có thể tin tướng cậu ấy. Cậu ấy là một con người có óc xét đoán.) 
Sensibly /sensabli/ <adv.> : một cách, họp lí 

We’ll solve this problem sensibly. 

(Chúng ta sẽ giãi quyêt van đê này một cách hợp li.) 
to pass /pa:s/ <v.> : chuyển 

Pass the salt please, Lan. (Lan, làm ơn chuyên giùm lọ muối cho tói) 
dessert /di'z3:t/ <n> : món tráng miệng 

What do you usually have for dessert? (Bạn thường dùng món tráng miệng gì?) 
refrigerator /ri'frid33reit3/ <n> : tủ lạnh 

fridge lĩúởịl <n.> : tủ lạnh 

recipe /'resapi/ <n> : công thức (lảm bánh..) 

This cakc is tasty. Can you show me its recipe? (Món bánh này ngon quá. Bạn 
có the chì cho mình công thức cùa nó được không?) 
to have a stomachache /'stAinak'eik/ : đau bụng 

lf you run fast afìer eating, you’ll have a stomachache. 

(Nếu bọn chạy nhanh sau khi ân, bạn sẽ đau bao tử.) 
spinach /spinid 3 / <n> : cải xanh 

a balanccd diet : một chế độ ăn uống thích hợp 

You’11 be sick if you have a meal like this. You should have a balanced diet. 
(Bạn sẽ đau nếu bạn cứ ăn uống thế này. Bạn nén có một ché độ c~m uồng thích hợp.) 
healthy food : thức ăn có lợi cho sức khoè 

You should cat much fish. It’s healthy food. 


(Bạn nèn ăn nhiều cả. Đó là thức ăn có lợi cho sức khỏe.) 
unhealthy food : thức ăn không có lợi cho súc khoè 

fatty food . thức ăn có chất béo 

You are fat now. Don’t eat fatty food any more. 

(Bạn đã mập quá rồi. Đừng ăn nhũng thức ăn có chất béo nữa.) 


110 HDH&LBTA7 



body-bu ilding íood : thức ãn giúp cho cơ thể phát triển 

dairy product : sản phàm làm tù sữa 

Butter, milk... are dairy Products. (Bơ, sữa... là những sán phàm làm lừ sữa.) 
cereal /'siarial/ <n> : bột ngũ cốc 

guiddine rgaidlain/ <n.> : nguyên tác chi đạo, dưỡng lối chi dạo 

(để vạch ra chính sách...) 

The governnient has issued guidelines on the new tax legislation. 

(Chinh phũ đã cho ban bô đirờng lôi chi đạo vê luật thuê mới.) 

Iife-style riaĩfstail/ <n.> : lối sống, cách sống 

Jine drank a lot of beer last night. - Did he? That’s not his life-style. (Jine đỡ 
uống rắt nhiều bia rối qua. - Thật không? Đó không phái là loi sống cũa anh ấy.) 
II. GRAMMAR 

1, Imperative sentence (Câu mệnh lệnh) 

Câu mệnh lệnh là loai càu yêu cầu hay sai khiến ai làm điều gi đó. Mệnh lệnh 
thường nhắm đến người nói chuyện trực tiếp với người nói tức là ngôi thứ hai số ít 
hoặc số nhiều (you). Tuy nhiên trong câu mệnh lệnh chủ ngữ you được hiểu 
ngầm, do đó ta chi dùng động từ ở đàu câu. Càu mệnh lệnh chia lảm 2 loại: 

a. Affĩrmative Imperative (Cảu mệnh lệnh khẳng định) 

Câu mệnh lệnh khảng định đươc thành lập bằng cách láy động từ nguyên mẫu bỏ 
TO. Người ta có thể thêm please cho lịch sự. 

VI dụ: - "Close the door, Tam. It's cold outsiđe.'' 

(Hãy đóng cửa lại Tâm. Bên ngoài trời lạnh lắm.) 

- Slt down, please! (Hăy ngồi xuống.) 

- Be careíưl! (Hãy cẩn thận.) 

b. Negative Imperative (Câu mệnh lệnh phủ định) 

Câu mệnh lệnh phủ định được thành lập bằng cách thêm Don’t trước động từ 
nguyên mẫu. 

VI dụ: - Oon’t talk in class! (Đừng nói chuyện trong lớp) 

- Don’t be late. (Đừng muộn nhè.) 

Câu mệnh lệnh được dùng đẻ đưa ra mệnh lệnh (orders), chỉ ra phương hướng 
(directions) hay đưa ra lời khuyên (advice) cho người trực tiếp được cằu khiến. 

VI du: - stop, thief! (order) (Hãy dừng lại tên trộm kia!) 

- Open your book to page 24. (direction) (Hăy mở sách xem trang 24.) 

- Don’t vvorry. (advice) (Đừng lo lẳng.) 

Câu rrtènh lệnh được dùng đé đưa ra mót yêu cầu, thỉnh cằu lịch sự khi chúng ta 
thêm please vào trước hoặc sau nó. 

VI dụ: - Please close the door. (Làm ơn đóng cửa lại giúp tôi.) 

- Keep silent, p/ease. (Làm ơn giữ im lặng cho.) 

2. The use of Make (Cách dùng dộng từ MAKE) 
a. Mak e sb + adjective: làm cho ai như thế nào 

VI dụ: - The news made her sad. (Tin đó làm cho bà buồn.) 

- Smoking can make you sỉck. (Hũtthuóc có thể làm cho bạn bệnh tật.) 


UNIT12 111 



- The dress makes her charming. (Chiếc vảy làm cho cô quyến rũ.) 
b. Make sb + verb: làm cho ai làm gì/ bắt buộc ai làm gì 

VI dụ: - The news made her feel sad. (Tin đó làm cho bả tháy buồn.) 

- Smoking can make you become sick. 

(Hút thuểc có thể làm cho bạn trở nên đau ốm.) 

- The dress makes her look charming. (Chiếc Vày làm cô trông quyển rũ.) 

- The difficulty of the family made him leave his job. 

(Sự khó khăn của gia đình bắt buộc anh ta phài từ bò công việc đó.) 

ĨII. TRANSLATION AND SOLUTION 

na 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Bác sĩ: Chuyện gì vậỵ Ba? 

Ba: Cháu cảm thấy đau quá. Chảu đau dạ dày ghê lắm. 

Bác sĩ: Chắc cháu ăn phải thứ gl rồi. Bố mẹ cháu có khoẻ không Ba? 

Ba: Bố mẹ cháu đeu khoẻ ạ. 

Bác sĩ: Đèm qua châu ãn món gì vậy? 

Ba: Cháu ăn cá, cơm và canh. Cháu có ăn cà rau mâm xôi nữa nhưng bố mẹ 

cháu không ăn mỏn này. 

Bác sĩ: Chắc là do rau mâm xôi rồi. Mẹ cháụ rửa sạch rau chử? 

Ba: Mẹ cháu không rửa. Cháu rửa ạ. 

Bác sĩ: Rau mồm xôi rất tốt đối vởi cháu, nhưng cháu phải rửa thật sạch. Rau quả 
của nông trại thưởng bần và điều này có thẻ làm cho cháu bệnh đấy. Cô 
sé cho cháu một ít thuốc để cháu đỡ đau hơn. 

Ba: Câm ơn bác sĩ. 

Bảy giờ hãy hoàn thành câu chuyện sau. 

Ba đến bác sĩ (1) doctor vi cậu bị ốm (2) sick. Bác sĩ hòi Ba (3) asked vài câu 
hỏi. Ba nói cậu ấy đã ăn (4) had ít rau mâm xôi (5) spinach tối qua. Bác sĩ nói cậu 
phải rửa (6) wash rau mâm xôi một cách cần thận hơn (7) more careíully Rạu 
quả (8) Vegetables có thể nhiễm bẩn. Chất bẩn có thẻ làm (9) makô người ta măc 
bệnh. Bà ta (10) She cho Ba ít thuốc (11) medicine đẻ làm cho cậu cảm thấy khoẻ 
hơn. 

ss 2. Nghe và đọc rồi trả lời cảu hỏi. 

Chế độ ăn uống cản đối 

Chúng ta đều biết thức ăn mà chúng ta in vào sẽ ảnh hường đến cả cuộc đời 
cùa chúng ta. Ví dụ, có rất nhiều đường trong các loại thực phẩm. Nỏ làm thức àn 
ngon hơn. Đường không phải là thức ăn có lợi cho sức khoẻ. Chúng ta cần đường 
đe sống và nếu dùng một lượng vừa phải thì rất tót cho bạn. Nó cho bạn năng 
lượng và làm cho ban it thảy đói bụng hơn. 

Nhưng chúng ta nhớ án đường có chừng mực. Chủng ta nên có một chế độ 
ăn uống can đối. Chúng ta nên: 

• ăn một lượng thức ăn có đường và chát béo vừa phải. 

• ăn một vài loại thức ăn bồi bổ cơ thể như thịt và các sàn phẩm bơ sữa. 

• ãn nhiều ngũ cốc, trái cây và rau quả. 

J Chế độ ăn uống cân đối” nghĩa la gì? Nghĩa là ăn nhiều logi thức ăn nhưng 
không àn bất kỳ loại nào nhiều quá. Sự điều đọ rất quan trọng. Hây ăn thức èn mà 
bạn thích nhưng đừng ăn quá nhièu. Án như vậy sẽ giúp bạn luôn mạnh khoẻ, cân 
đồi. Cũng đừng quên vận động nhé! Tất cả chúng ta đều cần phải vặn động cơ 


112 HDH&LBTA7 



thể. Hãy theo những chi dẫn này và thưởng thức nhưng thức ăn ban ăn lả bi quyết 
để sống khoẻ mạnh. 


Trà lời cảu hỏi. 

a. Kẻ tên hai điều lợi cùa việc ăn đường. 

Sugar adds taste to the food and gives you energy. 

(Dường thêm hương vị cho thực phàm và cung cấp bạn năng lượng.) 

b. Có phải chỉ mỗi một chế độ ăn cân đối là đủ cho một lối sống khoẻ mạnh 
không? Tại sao có?/ Tại sao không? 

No, it isn't. A balanced diet alone is not enough. All people need exercise to 
keep a healthy life. {Không, không phải.. Chi mỗi chị độ ăn cân đổi thì không 
đủ. Mọi người cẩn lập thể ơục để giữ một cuộc sóng khoẻ mạnh.) 

c. Bạn có nghĩ chế độ ăn cùa bạn lả cân đối không?Tại sao có? / Tại sao không? 

(học sinh tự trả lời) 

* 3. Viết thực đom cho buổi điềm tám, buổi trưa và buổi tối cho em và gia 
đinh em. Hãy làm sao cho mỗi bữa ăn đểu bổ dưỡng và cân đéi. Sừ dụng 
biẻu đồ bánh đẻ giúp em. 


* Breakíast (bữa sâng) 

- Bread; eggs; milk (bánh mì; trứng; sữa) 

* Lunch (bữa trưa) 

■ Fish; vegetables; rice (cá; rau; cơm) 

Fruit juice: Orange with a little sugar I honey or Lemonade I Apple juice 
(nước trải cây: cam với ít đường/mật ong hoặc nước chanh/nước táo) 

’ Dinner (bữa tối) 

Chicken or beef / pork; Rice; Vegetables: tomatos / salads I... Fruít 
(Thịt gà hoặc thịt bò/heo; Com; Rau: cà chua/xà-ìảch/... Trài cày 


H3 4. Nghe và viét ra các chù' cái chi những gl mầ Lan, Ba, Nga và Hoa ăn và 


uống. 

Lan: b, d, f, g Ba c, a, e, h 

ẹ.g 

Lời trong băng: 

For her lunch. Lan had beef with 
noodles and vegetables. She had juice, 
too. Ba chose fish and rice and some 
íruit He drank some water. Nga ate rice 
and vegetables and drank juice. Hoa 
had noodles and some fruit. She had 
juice. too. 


Nga: a, d, g Hoa: b, 


(Buổi trưa Lan ăn thịt bò nấu với mì và 
rau. Có ấy cũng uống nước ép hoa 
quả. Ba chọn ản cơm và cá. Cậu ấy 
uống nước trong. Nga ăn cơm và rau 
và uống nước ép họa quả. Hoa ăn mi 
sợi và trài côy. cô ấy cũng uống nước 
ép hoa quả ) 


5. Ch 0 ’ỉ dũa với chũ> 
Rau tươi thì tốt 
Nhưng mà ban nên 
Rửa chúng thật sạch 
Hoặc bạn sẽ bị ốm. 


nghĩa 

Xà-lách cũng vậy 
Cùng tốt chõ bạn 
Nhưng bạn nẻn 
Rửa chúng kĩ trong 


Mọi người đều hiểu 
Rằng chúng ta cần rửa tay sạch 
Trước khi ngồi xuống 
nước. Vá bắt đảu ăn 


UNIT12 113 



Ịlanguage focus 4| 

1. Thì^uákhử 

Trả lời câu hòi. 

b. Có phải bạn đã ăn tối ờ nhà hôm thử tư không? 

- No. I didn t. I had dinner in a restaurant. (Tôi đã ăn tối ở nhà hàng.) 

c. Hôm qua bạn đi học phải không? 

- No, I didnt. I went to the movie theater yesterday. (Hổm qua tôi đi xem phim.) 

d. Có phải hòm cuối tuần bạn đả xem vi-đi-o? 

- No, I didnt. I read a book on the vveekend. (Cuối tuần tôi đã đọc sách.) 

e. Có phài hôm qua bạn đã chơi bóng rổ không'? 

- No, I didnt. I played tootball yesterday. (Hôm qua tôi chơi đá banh.) 

2^ Từ chi số lưọ-ng không xác định. 

a. Hãy viết từ chỉ ve lượng đúng. 

A) a little coffee B) a lot of tea C) a little su<gar 

D) a lot of salt E) too much coffee/tea 

b. Nhìn tranh rồi hoàn thành câc hội thoại sau. 

Nga: Có chuyện gì vậy hà Hoa? 

Hoa: Mình cảm thấy bệnh. Mình ăn quá nhiều kẹo. 

A Mrs. Quyen: Lan này, châu cho thêm một It muỗi vào rau giúp ơi 
Lan: Cho it hay nhiều ạ? (A little) (a lot) 

Mrs. Quyen: Dì nghĩ là ít thôi, (a little) 

B Dr Le: Hằng ngày cháu phài uống nhiều nước, (a lot of) 

Ba: Vâng, thưa bác sĩ. 

c Mr. Nhat: Dừng lại nào, cà phê nhiều quà rồi kìa. (too mu ch) 

Waitress: Xin lỗi ông. Tôi sẽ lau bàn ngay ạ. 

D Minh: Nam, bạn có thể cho mình ít giấy không? 

Nam: Rắt tiéc minh chỉ còn một It thôi mà minh lại cần nó. (a little) 

3. too và either 

a. Hãy độc các hội thoại sau cùng bạn em 

Ba: Mình thích xoài. Ba: Minh không thích chuối. 

Nam: Minh cũng thế. Nam: Mình cũng không. 

Ba: Mình thich kẹo. Ba: Mình không thích trứntg. 

Nam: Mình cũng thích. Nam: Minh cũng không 

b. Nhìn tranh rồi lập các hội thoại tương tự với bạn em. 

SA: I like mangoes. (Mình thlch xoài.) 

SB: I like mangoes, too. (Mình cũng thịch.) 

SA: llikecorn. (Mình thlch bắp.) 

SB: I like corn, too. (Mình cũng thích.) 

- SA: I like beef. (Mình thlch thịt bò.) 

SB: I like beef, too. (Mình cũng thích.) 

- SA: I don't lỉke bananas. (Minh khồng thích chuối.) 

SB: I don't like bananas, either. (Minh cũng không.) 

SA: I don’t like papayas. (Mình không thích đu đủ.) 

SB: I don’t like papayas, elther. (Minh cũng không.) 

- SA: I don’t like spinach. (Mình không thích rau mâm xôi.) 

SB: I don't like spinach, either. (Mình cũng không.) 


114 HDH&LBTA7 




- SA: 

1 don't like potatoes. 

(Mình không thích khoai tây.) 

SB: 

1 don't like potatoes, either. (Minh cũng không.) 

- SA: 

1 don't like fish. 

(Minh không thich cá.) 

SB: 

1 don tlike fish, either 

(Minh cũng không.) 

- SA: 

1 don't like chicken. 

(Mình không thích gà.) 

SB: 

1 don’t like chicken, either. (Mình cũng không.) 

4. so va 

neither 


Đọc và nhìn tranh ở bài tặp 3 rồi lập các hội thoai tương tự với ban em. 

SA: 

1 like mangoes. 

(Minh thích xoài.) 

SB: 

So do 1. 

(Mình cũng thế.) 

SA: 

1 don't like bananas. 

(Minh không thích chuối.) 

SB: 

Neither do 1. 

(Mình cũng không.) 

SA: 

1 like candy. 

(Minh thích kẹo.) 

SB: 

So do 1. 

(Minh cũng thế.) 

SA: 

1 don’t like eggs. 

(minh không thích trứng.) 

SB. 

Neỉther do 1. 

(Minh cũng không.) 


a SA: I like bananas. (Minh thích 
chuối.) 

SB: So do I. (Mình cũng thế.) 
b SA: I don't like fish. 

(Minh không thích cá.) 

SB: Neitherdol. 

(Mình cũng không ) 

c. SA: I like beef. 

(Minh thích thịt bò) 

SB: So do I. (Mình cũng thlch.) 

d. SA: I don't like spinach. (Minh 

không thích rau bi-na.) 

SB: Neither do I. 

(Minh cũng khõng.) 

5. Mệnh lệnh 

Hoàn thành các chỉ dẫn sau. 

Làm món dưa leo trộn 
r. Hãy lột vò hành. (Peel) 

b. Rựa sạch dưa chuột và hành. (Wash) 

c. Cắt ra dưa chuột và hành thành lát.) (Slice) 

d. Trón dưa chuột và hành lai (Mix) 

e. Cho vào một ít muối, đường và giấm. (Add) 

f. Quấy đèu dưa chuột và hành (Stir) 

g. Đọi 5 phút sau ban sẽ có món xa lách trộn giấm đế dùng. (Wait) 


e. SA:I like potatoes. 

(Mình thích khoai tây.) 

SB:So do I. (Minh cũng the.) 

f. SA: I don't like com. (Mình không 

thích bắp.) 

SB:Neither do I. (Mình cũng không.) 

g. SA: I like papayas. 

(Mình thích đu đủ.) 

SB:So do I. (Mình cũng thế.) 

h. SA: I don't like mangoes. 

(Mình không thích xoài.) 

SB Neither do I. (Mình cũng không.) 


UNIT 12 


115 





UNIT 13 


ACT1VITIES (Các hoạt động) 

A. SPORTS (Thể thao) 

I. VOCABULARY 

survey / , sa:vei/ <n> : bản điều tra 

The inspector is examining the survey. (Thanh tra đang xem xét băn điều tra) 
surprising /s3'praizÌỊ)/ <adj.> : gây kinh ngạc, gây ngạc nhiên 
What suprising news! ỉ don’t expect you to come back so early. 

(Thật là một tin ngạc nhiên. Mình không nghĩ là bạn lại ve sớm như vậy.) 
resalt /ri'zAlt/ <n> : kết quà 

Have you received your cxam rcsult? (Bạn đã nhận đuực kêt quà bài thi chưa?) 


baseball 

/'beisbo:!/ 

<n> 

: bóng chày 

skatcboarding /’skeit,ba:diq/ 

<n> 

: môn trượt ván 

roller-skating 

yskeitĨỊ)/ 

<n.> 

: trượt patanh 

volleyball 

/Volibo:!/ 

<n> 

: bóng chuyền 

badminton 

/■bsdmintan/ 

ù 

V 

: cầu lông 

choice 

/tJois/ 

<n> 

: sự lựa chọn 


It’s a wise choice. (Đó là một sự lựa chọn thông minh.) 
ĩavourite /Teivarìty <adj.> : yêu thích 

What is your íavourite programme? (Chương trình yêu thích cùa bạn là gìỉ) 
skilful /•skiin/ <adj> : lành nghề, điêu luyện 

He’s a skilũil artist. He has made many masterpieces. 

(Ông ẩy là một nghệ sĩ điêu luyện. Ông Áy đã vẽ được rất nhiều kiệt lác.) 
cyclist /'saiklist/ <n.> : người đi xe đạp 

district /'distrikt/ <n> : vùng, tinh 

This district is crowded on holidays. 

(Vùng này thường rất đỏng đúc vào những ngày nghi. ì 
competition /.k3mpi'tijn/ <n> : sự cạnh tranh, sự thi tài 

Many competitions took place at the Oiympic Games. 

(Rát nhiều cuộc thi tài đã diên ra ớ thế vận hội Olymic.) 
to organize /b-.ganaừ 1 <v> : tổ chức 

How was the meeting organized? (Buổi họp được tô chức thế nào?) 
participant /pa:'tisipont/ <n> : nguời tham gia 

A1I the participants in the debate had an opportunity to speak. 

(Tất cà những người tham gia cuộc tranh luận dã có cơ hội đê phát biêu.) 
to increase /’inkri:s/ <v.> : tăng lên 

Priccs havc bcen increased these days. 

(Giá cà đang tăng lên những ngày gần đáy.) 
in stead of /sted/ : thay vì 

You should go out instead of staying at home. 

(Bạn nên đi ra ngoài thay vì ngồi ờ nhà.) 
summer is on its way : mùa hè đang đến gần 

aw*reness <n.> : sụ ý thức 


116 HDH&I.BTÁ7 




aiin /eim/ <n.> : mục đích 

What is the aim of this trip? (Mục đích cùa chuyến đi nà}’ là gì?) 
kid /kid/ <n.> : đứa trò 

Don’ttell him ofĩlike that. He’sjust a kid. 

(Dùvg la nó như vậy. Nó chi là một đứa trẻ thôi mà) 
life-guard /'laifga:d/ <n.> : ngirời bảo vệ 

The life-guard lakes care of the swmimers’s safety. 

(Người cừu hộ hào vệ sự an toàn của những người bơi.) 
to stay away : tránh xa 

Stay avvay from that dog. It’II bite you ifýo« get near. 

(Tránh xa con chó đó ra. Nó sẽ cắn nếu bạn đến gần.) 
dcep cnd <n> : chỗ sâu 

Look out! There’s a deep end there. (Hãy cần thận. Ở đó có một chỗ sâu.) 
edge led^l <n.> : gờ, ria 

He stood on the cdge of the cliíĩ. (Anh ấy đứng ớ rìa vách đá) 
adult Ca:dAlt.3'dAlt/ <n> : người lớn, người trường thành 

Jake, put awav that picture book. You're already an adult. 

(Jakc, cát cuồn truyện tranh đó đi. Bạn đã là một người lớn rồi mà.) 
to obey /3'bei/ <v.> : vâng lời 

You should obey your parents. (Bạn nên vâng lời bồ mẹ hạn.) 
sign /sain/ <n.> : bảng hiệu 

Don'tyou sce the non-smoking sign? 

(Bạn không thấy tấm bàng cẩm hút thuốc lá sao?) 
risk /risk/ <n> : sự liều lĩnh 

It*s not worth the risk. (Cái đó không đáng liều.) 
to do a jump /d 3 Amp/ : nhảy 

He does a jump over the fence. (Nó nháy qua hàng rào.) 
thc speed of sound : tốc độ âm thanh 

The speed of sound is very fast. (Tốc độ ám thanh là rất nhanh ) 
ought to : phải 

You ought to go to school on time. (Ban phái đến trường đúng giở.) 

II. GRAMMAR 
Adjectives and adverbs 

a. Adjective ( Tinh từ) là tiếng dùng đẻ bỏ nghĩa cho danh từ làm chù ngữ hoặc 
danh tư làm túc từ nên tính từ co hai vị trí cơ ban trong càu: 

* Dửng truớc danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. 

Vi dụ: a beautlutul singer : một ca sĩ xinh đẹp 

a skillful player : một cầu thủ lão luyện, lành nghề 

a slow svvimmer : một người bơi chậm 

a bad íootball player : một cầu thủ bóng đá tồi 
a safe cyclist : một người đi xe đạp an toàn 

Đứng sau động tứ TO BE (am, is, are ở thi hiện tại và was, were ở thì quá khứ) và 
cảc động từ nối (linking verbs) như be, become (trờ nén), feel (cảm tháy), get 
(trờ nên), seem (dường như), grovv (trờ nên), look (trông có vẻ), taste (có vị), 
smeel (cố mũi ), sound (nghe cỗ vẻ)... 

Vi dụ: The si nger is beautitul. Ifs getting hotter and hotter. 


UNITI3 117 




She seems happy. 


The player is skillíul. 

The swimmer is slow. 

b. Adverb (Trẹng từ) 

Trạng từ bô nghĩa cho tính từ và động từ. 

ở bài học này chúng ta học 2 loại trạng từ: trạng từ chỉ cảp độ và trạng từ chỉ 
thề cách. 

a) Trạng từ chì cấp độ bổ nghĩa cho tính từ: very (rất), extremely (cục ki), quite 
(hoần toàn / rất, khá), rather (hơi hơi), pretty (khá / tương đối). 

Ví dụ 

That actress is extremely beautitul. (Cỗ diễn viên ẩy cực kì xinh đẹp.) 

- The question IS rather diííicult. (Câu hói khá khó.) 

b) Trạng từ bỗ nghĩa cho động từ: 

Đa số các trạng từ bổ nghĩa cho động từ tận cùng bằng -ly ờ bài này là 
những trạng từ chỉ thẻ cách (adverbs of manner). Trạng tư loại này bổ nghĩa 
cho động từ thường. Để thành lập trạng từ ta thèm -ly vào sau tinh từ. 

Ví dụ: - He drives caretully. (Anh ấy lái xe cẩn thận ) 

- She dances very beautiíully (Cô ấy nhảy rất đẹp.) 

* Lưu ý: 

• Cách thành lặp trạng từ: 

+ Đa số các trạng từ được cáu tạo băng cách thêm hậu tỏ -ly vào tính từ. 

Ví dụ: safe - safely skillíul - skilluíuily 

+ Các tinh từ có tận cùng lá mà trước -y là một phụ ãm khi chuyền sang trạng 
từ ta đổi -y thành -i rồi thêm -ly. 

Ví dụ: easy - easily 

+ Các tính từ có tân cùng bằng -e cảm, ta bỏ -e rồi thêm -ly. 

VI dụ: possible - possibly 

+ Một số tinh từ và trạng từ giống nhau như: late, hard, early, fast. 

Ví dụ: He is a fast driver. He drives fast. 

* Cấu tạo: Thông thường các em có thể dễ dàng nhận ra trạng từ bằng hậu tố 
"ly" bời vi nhieu trạng từ được thành lập bằng cách thêm "ly” vầũ sau tính từ. 
Ví dụ. __ _____ 


Adjective 

Adverb 

quick 

quickly 

slight 

slightly 

bad 

badly 


Adjective 

Adverb 

beautiíul 

skill 

slow 

safe 

beautitully 

skillly 

slowíy 

satelý 


Ngoài ra, có một số trạng từ cô hình thức giống như tinh từ nên các em có thẻ 
nhận ra t rạng từ hay tính từ dựa vảo cách dùng cùa chúng. _ 


Adjective 

Adverb 

fast/ late/ hard 

fast/ late/ hard 


Lưu ý tinh tư "good" khi chuyến sang trạng từ có hình thức lả "vvell". 

* Cách dùng: Trạng từ là tiếng bỏ nghĩa cho dộng từ hoặc tinh từ nên nó thường 
đi kèm với hai loại từ này. 

Vi dụ: - He plays the piano badlv . 

(trang từ "badiỵ' bồ nghĩa cho dộng từ "play". Anh ấy chơỉ đàn piano như 
thế nào? Anh ấy chơi đàn piano không được giỏi lắm). 

- She is extremelv intelligent. 

(trạng từ" extremely" bo nghĩa tính từ "intelligent". 

Cô ấy thông minh như thế nào? cố ấy cực kỳ thông minh). 


118 HDH&LBTA7 



- She sings extremely beautiíully. (Có ấy hát cục kì hay). 

* Vị trí: Thông thưởng trạng từ đứng trước tinh từ, trạng từ Khác vá đửng sau 
động từ như các ví dụ tren. 

III. TRANSLATION AND SOLUTION 

31. Nghe và đọc ròi trá lời câu hỏi. 

Một cuộc điều tra gằn đâỵ về thanh thiếu niên Mỹ có những kết quà đáng ngạc 
nhiên. Cuộc điều tra này rất đơn giản. Người ta hỏi các thanh thiếu niên: Bạn thích 
môn thẻ thao nào? 

Dưới đây l ả 10 mồn thể thao được yêu chuộng nhát xếp theo thừ tự tử 1 đến 10. 


Môn thé thao 

VI trí 

Baseball 

(Bóng chày) 

1 

Skateboarding 

(Trượt ván) 

2 

Roller-skating 

(Trượt patanh) 

3 

Rollerblading 

(Trượt patanh) 

4 

Basketball 

(Bóng rổ) 

5 

Football 

(Bóng ổá) 

6 

Volleyball 

(Bóng chuyển) 

7 

Tennis 

(Quằn voi) 

8 

Badminton 

(Cầu lòng) 

9 

Svvimming 

(Bơi lội) 

10 


Bóng chày là môn thẻ thao được yêu thích nhát mặc dầu nố không phàỉ lâ một 
trong những môn thể thao phổ biến nhất thế giới. Hàng triệu ngưởi trên khắp thế 
giới chơi và xem bỏng chày. Thật đáng ngạc nhiên. Nhiều thanh thiếu niên nói 
rằng họ thich bóng bân. 

Trà lòi cáu hòi. 

a. Có phải bóng chày là môn thể thao em thích nhất không? Nếu không phải thế 
thi em thích chơi mỏn thể thao nào nhất? 

Yes, I do. (Có, em có thích.) 

No, I don't. My íavorite sport is table tennis. 1 1 like badminton best. 

(Không, em không thích. Môn tôi thích là tennỉs. /Em thích cấu lông nhất ) 

b. Em có thích chơi bóng bàn không? 

Yes, I do. / No, I dont fCó, em có thích./Không, em khõng thích.) 

* 2. Làm điều tra. 

Hãy hỏi các bạn em xem thử họ thích môn thể thao nào nhắt. Vỗ bảng này 
vào vở bài tập. Viét sổ học sinh thích choi mỗi môn thể thao nhất rồi xốp theo 
thứ tự. 

a 3. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

• Cậu áy là người chơi bóng đá giòi. Cậu ấy chơi hay. 

• Cặu ắý lã người chơi bóng chuyền điêu luyện. Cậu ấy chơi thành thạo. 

• Cô ấy là người bơi chậm. Cô ấy bơi chậm. 

• Cô áy là người chơi quần vợt dỡ. Cô ấy chơi dở. 

• Cô ấy là người chạy chậm. Cô ấy chạy chậm. 

• Cô ấy là người đạp xe đạp an toàn. Cố áy đi xe đạp an toàn. 

4. Đọc ròi trả lời cãu hòi. 

Đi bộ là niềm vui 

ở trường tôi có nhiều hoạt động thể thao khác nhau nhưng tôi chỉ thích tham 
gia vào câu lạc bộ có tên gọi lâ "Đi Bộ Vì Niềm Vui” hay WFF. Năm ngoái người ta 
đã tỗ chức một cuộc thi đi bộ cấp quận cho học sinh và đội của trường tôi đã đoạt 


ƯNIT13 119 



giải nhắt. Mọi người đều rát vui và mong muốn duy tri hoạt động này, vi thế chúng 
tôi đâ tồ chức ra càu lạc bộ này. số người tham gla tăng lèn hâng tuần. Hoạt dộng 
thường xuyên của câu lạc bộ là đi bộ 5 km đến bờ biển vào sáng Chù nhật. Một 
hoạt động khác nữa là ngày đl bộ đến trường (hay ngày WTS). Các hội vièn sống 
gần trường tinh nguyện đi bỗ thay vì đi xe gắn máy hay đi xe đap vào mỗi thử Tư. 
Đi bộ là một hoạt động thú vị, dễ dàng và ít tổn kém, và người dằn ờ mpi lứa tuổi 
và khả năng cũng có thể thlch nó. 

Trà lời câu hòi. 

a. Hoạt động thể thao nào mà tác giả gia nhập? 

He takes part in VValking For Fun Club / walking. 

(ồng ta gia nhập cảu lạc bộ Đi Bộ Vì Niềm Vui/môn đi bộ.) 

b. Tại sao các học sinh tham gia WFF? 

Because their school team won the tirst prize; they were so happy and vvỉshed / 
vvanted to keep the activity. (Bởi vì trường họ đỗ đoạt giải nhắt; họ rất 

hạnh phúc và mong ước /muốn tiếp tục hoạt động (đibộ).) 

c. Hai hoat động cùa câu lạc bộ là gi? 

One activity is a 5-kilometer waik / vvalking 5 km to the beach on Sunday 
morning; the other is a walk- to-school day on VVeđnesday. 

( Một hoạt động là đi bộ 5 km tới bờ biến vào sáng Chủ Nhật; hoạt động kia là 
ngày đi-bộ-tới-trường vào thứ tư.) 

d. Từ trường đén bờ biên bao xa? 

It's 5 km from school to the beach. (Từ trường đến bờ biển là 5k.m) 

e. Ngày nào trong tuần là ngày WTS 

VVednesday is the WTS day.’ (Thứ tư là ngày WTS.) 

f. Ai thường gia nhập ngáy WTS? 

Memebers livỉng near school ctten take part in the WTS daỵ_ 

(Các thành viên sống gàn trường thường tham gia ngày WTS.) 

5. Viết Chuyển tinh từ trong ngoặc thành trạng từ. 

Mùa hè sắp đến và các trường trong thành phô bắt đàu lên kế hoach náng cao 
nhận thức về việc an toàn dưới nước cho trẻ em. Mục đích cùa chương trinh 
nhàm dạy cho học sinh tiều hoc và trung hoc cơ sở về an toàn dưới nước Sau 
đày là một số lời khuyên mà em nào cũng cần nhớ rỗ. (clearty) 

Các em phải nghe kỹ (caretully) lời chỉ dẫn của nhân vièn cứu hộ ờ hò bơi, 
chơi đùa một cách an toàn (saíely) và tránh vùng nước sâu. Các em cũng không 
khi chạy nhảy hay đi bộ quanh mép hồ một cách bẩt cẩn. (carelessly) 

Các em nên luôn bơi cúng người lớn vâ bơi ở giữa khu vực có cẳm cờ đỏ và 
cờ vàng. Các em cũng nén nghe lời nhãn viẻn cứu hộ và tuyệt đối (strictly) tuân 
thủ tẩt cà các dấu hiệu chỉ dẫn. 

Bơi lội có thẻ rắt vui nhưng tai nạn cũng có thẻ xày ra. Nhặn thức dược 
những hiềm hoạ khi bơi là cách an toàn để chơi đùa dưới nước. 

B. COME AND PLA Y (Hãy đến đây cùng choi nào) 

I. VOCABULARY 

tablc tcnnis padđlc : vợt chơi bóng bàn 

My table tenríis paddie has been lost. (Vợt chơi bóng bàn của minh bị mút ròi.) 
sparc /speo/ <adj>: thừa, dư 

Do you have any spare ones? (Bạn có cái nào dư không?) 
to clcan /kii:n/ <adj.> : lảm sạch, chùi dọn 


120 HDH&L8TA7 



A dustman inakes the Street clean. (Người lao công làm sạch đirờngphó.) 
surTace /’sa:fis/ <n> : bề mặt 

A cube has six suríaces. (Một hình lập phương có sáu mật.) 
ocean /'sịn/ <n.> : đại dưcmg, biển 

Three quarters of the vvorld surface are corvered with oceans. 

(Ba phần tư bể mặt trái đất được bao phù bời đại diromg.) 
ocean Hoor <n.> : đáy biển 

There are many strange fish in the ocean floor. 

(Có rất nhiều loài củ lạ ờ đáy hiên.) 
ti> stay nnđenvater : ờ dưới nước 

Don’t stay undervvater too long. We don’t have enough oxygen. 

(Đùng ở dưới nước quá lâu. Chúng ta không có đủ ỏxi.) 
breathing cquipment <n> : dụng cụ thờ 

Haveyou prepared the breathing equipment carehilly? 

(Bạn đã chuân bị dụng cụ thớ càn thận chưa?) 
scuba diving /'sku ba/ <n.> : lặn có bình khí nén 

invention /in’v$nfn/ <n.> : sự phát minh 

Edison had a lot of inventions. (Edison có rát nhiêu phát minh.) 
vessel /Vesl/ <n> : thùng 

There is nothing in this vessel. (Chằng cỏ gì trong cái thùng này cá.) 
to explore /iks'pta:/ <v.t.> : thám hiềm 

He aspires to explore the ocean. (Anh ấy ước mơ được thám hiếm đợi dương.) 
special / , spc|l/ <adj.>: đặc biệt 

She is a special person. (Cỗ ấy là một người rất độc biệt.) 
subinarine /"SAbmarún/ <n.> : tàu ngẩm 

írontier /TrAntịa/ <n> : biên giới 

What is the trontier between France and Switerland? 

(Biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ là gì?) 

II . GRAMMAR 

1. Giving advice (Cho lời khuyỗn) 

- Đẻ khuyên ai nên làm điều gì, trong tiếng Anh các em có những cách diễn đạt 

sau: You should . 

t lfl were you . 

VI dụ You shoúld go to bed early. (Em nên đĩ ngù sớm.) 

You should help mum with housework. (Em nên giúp mẹ làm việc nhà ) 
lf I vvere you, I would help him. 

• (Nếu tôílà bạn, tôi sẽ giúp anh ây. hay Bạn nên giúp anh ấy.) 

2. M 2 kinfl an invitation (Mời ai) 

- Đế mời ai, các em có những cách diễn đạt như sau: 

Shell we . ? 

Would you liketo .? 

Let‘s .. 

Do you want to .. 

Vi du. Shall we go to the cinema? 

Would ycu like to have a cup of coffee? 


UNITI3 121 








Let's go out for dinner. 

Do you want to go out with me’ 

- Để trà lởi cho những lời mời trên, nếu chấp nhận lởi mời, các em có những 
cách dưới đây: 

Yes, íet's. Sure, thanks. 

Sounds good. I'd like that. 

What a great idea! Sure. Thanks for inviting me. 

- Và nếu các em không thẻ chấp nhặn lời mời, dưới đây là những câu và cụm 
từ các em có thể dùng. 

I'm sorrỵ, but... ưdlike to, but... 

Thanks a lot, but... No, thanks. 

3. CAN / SHOULD / OUGHT TO / MUST 

• Can (do) lá một động từ tinh thái được dùng khi nói đến một việc nào đó có 
thẻ xày ra hoặc một người nào đố cò khả nâng làm một việc gì. 

Ví dụ: 

You can see the sea from our bedroom window. 

(Em có thể nhìn tháy biển từ cửa sồ phóng ngủ của chúng ta.) 

He can speak two languages: English and Spanish. 

(Cậu ấy có thể nói được hai thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Tắy Ban Nha.) 

• Can cũng giống như các đỏng từ tinh thái khác, động từ đi sáu nó lả một đỏng 
từ nguyên mẫu không TO. 

• Đẻ yêu cầu có được một đièu gì, chúng ta có thẻ nói: Can I have...? I Could I 
have...? 

Ví dụ: 

- Can I have these postcards, please? 

(Tôi có thể xin nhũng tấm bưu thiếp này đưọc không?) 

- Could I have more salt, please? (Làm ơn cho tôi thêm chút muối nữa.) 

• Can / Could còn được dùng khi xin phép và cho phép làm một điều gì. 

VI dụ: 

- Can / Could I speak to Mr. Nam, please? 

(Làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Nam.) 

Can / Could I use your pen? - Yes, you can. 

(Mình có thể dùng cài bút của ban được không? - Được, ban dùng đi.) 

• Should (do) là một động từ tinh thái có nghĩa lả “nên làm gi", diễn đạt một lởi 
khuyên. Hãy xem tinh huống dưới đây: 

• Tom saw an interesting film last night. Here is the conversation betvveen Tom 
and Ann. (Tối qua Tom xem một bộ phim hay. Dãy là cuộc nói chuyện giữa % 
Tom và Ànn.) 

Ann: Hello, Tom. Did you enjoy the film last night? 

(Chào Tom. Bạn có thích bộ phim tói qua không?) 

Tom: Yes, It was great. You should go and see it. 

(Có, phim hay tuyệt. Bạn nén xem nó.) 

- Should we invite Jane to the party? 

(Chúng mình có nên mời Jane đến dự tiệc không nhỉ?) 

Yes, I think we should. (Có, theo mình chúng ta nên mời.) 

- You should study harder. (Con nên học hành chăm chỉ hơn.) 

• Ought to (do) có thể được dùng thay cho should với nghĩa là “nên làm gì”. 

VI dụ: - lt's a really good film. You should go and see it. 

(Đó là một bở phim thật sự hay. Ban nên đi xem đi.) 


122 HDH&LBTA7 



He ought not to behave like this. He ought to obey adults. 

(Cậu áy không nên cư xù như vậy. Cậu ấy nên nghe lởi người lớn.) 

• Must (do) lè một động từ tinh thái có nghĩa là “cần thiết phải làm một việc gi", diễn 

đạt tinh chát bắt buộc. Động từ dùng sau must ờ dạng nguyên mẫu không TO. 

VI ơụ: 

We havent got much time. We must hurry. 

(Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên mới được.) 

Ỷou can tell Lan what I said, bũt she must keep ít secret. (Bạn có thề nói cho 
Lan biết điều tôi đã nói với bạn, nhung cô ấy phải giữ bi mật.) 

You must study harder to please yọur parents 
(Em phải học tập chẳm chì hơn để làm cha mẹ vui lòng.) 

IĨI. TRANSLATĨON AND SQLUTIQN 

ia 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Ba: Đi chơi bóng bàn đi Nam? 

Nam: Tó 1 muốn lắm nhưng e rẳng không thể được. 

Ba: Tiếc quá. 

Nam: Tớ cỏ một số bài tệp ờ nhà. Tớ phải làm trước khi chơi bóng bàn với 

cậu. 

Ba: Đúng thé. Cậu phải lãm bài tặp trước đâ, tớ sẽ đợi cậu. 

Nam: Tớ chỉ làm vái phút nữa là xong. 

Ba: Không sao, tớ cũng phải lảm cho xong bài tập này cho môn toán 

ngày mai. 

Nam: Tỏ 1 xong rồi đây. ồ! Tớ không mang theo vợt chơi bóng bàn. Cậu cỏ 

cài nào nữa không? 

Ba: Có chứ. 

Nam: Cho tớ mượn nhé? 

Ba: Dĩ nhièn ròi. Nố đây. 

Nam: Cám ơn. 

Ba: ổn rồi. Chúng ta đi thôi. 

Trả lời cảu hói. 

a Nam phải làm gì trước khi bạn ấy chơi bóng bàn? 

Nam must íinish his homevrork beíore he plays table tennis. 

(Nam phải làm cho xong bài tập trước khi chơi bóng bàn.) 

b. Khi nào Nam sẽ làm xong? - Nam will be ready in a few minutes. 

(Nam sẽ sẵn sàng trong It phút nữa.) 

c. Ba sẽ làm gi? - Ba will tinish a question for Math. 

(Ba sẽ làm xong một bài tập toán.) 

d. Ba cỏ bao nhiêu cây vợt? - Ba has two paddles. (Ba có 2 cày vợt.) 

IỂS 2. Nghe rồi luyện tập với bạn em. Dùng những thông tin cho trong khung 
thay cho những cụm từ dưọ>c gạch dưới. 

Ba: Come and play basketball , Nam? (Đến chơi bóng rổ nào Nam?) 

Nam: l'm sorry. I don't think I can. (Tiếc là tở không đi được.) 

Ba: That’s tóo bad. Why not? 

(Uổng thật. Tại sao lại không đi được vậy?) 

Nam: Well. I should clean mv room . (À, tớ nên dọn dep phòng.) 

Ba: Can you play on Friday ? (Thế thứ sáu cậu chơi được chứ?) 

Nam: Yes, I can. (Được chứ.) 

Ba All right. See you at seven . (Vậy thi gặp cậu lúc 7 giờ nhé.) 


ƯNIT13 123 




Nam: OK. Bye (Vàng, tạm biệt cậu.) 


Ba: Bye. (Tạm biệt.) 

a) A: Come and play vollevball . B? 

B: l’m sorry. I don’t think I can. 

A: That's tóo bad. Why not? 

B: VVeil, I should visit mv 
qrandmother . 

A: Can you play on the weekend ? 
B: Yes, I can. 

A: AI! right. See you on Saturdav 
attemoon . 

B: OK Bye. 

A: Bye. 

b) A. Come and play chess . B? 

B: l'm sorry. I don’t think I can. 

A: Can you play on Sundav ? 

A: Yes, I can. 

B All right. See you at 10 0 'clock . 


A: That's too bad. Why not? 

B: Well, I ouqht to help mv Dad . 

A: Can you play on Wednesdav night ? 
B: Yes, I can. 

A: All rỉght. Seè you atsix 
ờdock . 

B: OK. Bye. 

A Bye. 

c) A: Come and pla/ badminton . B? 
B: l’m sorry. I don’t think I can. 

A: That's tóo bad. Why not? 

B: Well, I must gọ to the dentist . 

B: All right. See you at 10 o’clock . 

A. OK. Bye. 

B: Bye. 


Bây giở tìãy viết ra hội thoại của chính em, mv Mo m.sừ dụng tranh đưọc cho. 


You: Come and play vollevball ? 
Your friend: l’d iike to, but I can‘t. 
You: Thats too bad. VVhy not? 

Your friend: Well, I must practice mv 
music lesson . 

You: Can you play on Sundav ? 

Your íriend: Yes, I can. 

You: All right. See you at 8 o'clock 
Youríriend: OK. Bye. 

You: Bye. 

You: Come and play badminton ? 
Your friend: l'm sorry. I don't think I 
can. 

You: Thats too bad. VVhy not? 

Your íriend: Well, I ouqht to help 


my Mom . 

You: Can you play on Saturdav ? 
Yourtriend: Yes. 1 can. 

You: All right. See you at 4 p.m . 
Your íriend OK. Bye. 

You: Bye. 

You: Come and play tennis ? 

Your ừiend: l'd like to, but I can t. 
You: That's too bad. Why not? 
Youríriend: Well, I should v/ash mv 
clothes . 

You: Can you play on Tuesdav ? 
Your fnend: Yes, I can. 

You: II right. See you at 6 octock 
Yourtriend: OK. Bye. 

You: Bye. 


3. Đọc rồi trà lời cáu hỏi. 

Phần !ó'n bé mặt thế giửi đều là nước. Chúng ta có thể biết rất rõ về đất liền 
nhưng chúng ta lại biết quá ít về đại dương. 

Mải cho đển gần đảy thl con người đà không thể ờ lâu dưới nước. Chẳng han. 
một người thợ lặn tim ngọc trai cũng không thể ờ dưới nước quá 2 phút Nhưng giờ 
đây nhở có trang thiệt bị thở đặc biệt, một người thợ lặn có thẻ ờ dưới nước một thơi 
gian dài. Sau khi thiết bị lặn này được phát minh ra, con người đă có thẻ tự do bơi 
dưới nước và việc lặn có bình dưỡng khi đả trờ thành một môn thẻ thao phổ bién. 

Một người Pháp tên Jaccques Cousteau (1910 -1997), đã phát minh ra tàu lận 
dưới biẻn vào đầu thập nièn 40. Trong con tàu này, ông có thề thảm hiểm đại 
dương và nghiên cứu về sình vật sống dưới nước. 

GĨỜ đỗy chúng ta cố thẻ thám hiẻm dai dương bằng cách sử dụng những mày quay 
phim đặc biệt. Nhờ phát minh này mà chúng ta biết nhiều hơn vè thế giới dưới nước. 

Trả lời câu hỏi. a. F (Most of the vvorlds surtace is water.) b. T c. T 


124 HDH&LBTA7 








d. F (Jacques Cousteau invented a deep-sea diving vessel. e. T 

* 4. Hoàn thành đoạn văn sau bằng động từ tình thái thich hợp. 

Các nhả khoa hpc nhận định rằng sự sống bắt đầu từ đại dương. Tuy nhiên, 
con người không phài lâ những sinh vật biết bơi tự nhiên. Ngay từ khi cỏn bé 
chúng ta đã biết bơi nhưng rồi chúng ta quèn và sau đó chúng ta phải học mới có 
thể bơi lại được. (1)can (2) must 

Chúng ta không đươc phép quên rằng thế giới chúng ta đang ờ đây chủ yéu là 
nước. Vi thế tát cà chúng ta nên học bơi, Chúng ta có khả năng tránh được nước, 
nhưng làm dược đièu này quả là khó. Rồi đến một lúc nào đó chủng ta cũng cần 
phải bơi qua sông nước. (3) must not (4) should (5) can 

Chúng ta nên học bơi khi chúng ta còn trẻ; như thế sẻ dễ học hơn. Bố mẹ 
chúng ta có thể / nên tạo cơ hội cho chủng ta học bơl. 

(6) ought to I should (7) can / should (8) should 

* 5. Choi đùa với chữ nghĩa 

Đến và khám phá 

Đảy đại dương 

Trong một chỉec tâu ngầm dành cho hai người 

Chúng ta có thẻ dânh cà ngây 

Nhìn cá bơi lội 

Bên chiếc táu ngầm cho hai người. 

Chúng ta không được gây tiếng động 

Khi một con cá mâp bơi qua 

Chiếc tàu ngầm cho hai người của chúng ta. 

Nơi đày thật dẹp 

Lả biên giới cuoi cùng 

Trong một chiếc tàu ngầm dành cho hai người. 


[ITCTĩggl 

_ FREETIME FUN (Trò vui lúc rãnh rỗi) 

A. TIME FOR TV (Giờ xem truyền hình) 

I. VOCABULARY 


to preíer /pri'fa:/ <v.t>: thích hon 

Do you prctcr cats or dogs? (Bọn thích mèo hay chó?) 

•ií»c ‘rr! *■* • tthirn nliiẨn 


series /'siari:z/ <n> 

"Little house on the prairic" 
"Home Alone" 

That sounds buring. 

She was bored / She felt hored 
a cowboy movie 

a detective movie 


phim nhiều tập 
"Ngôi nhà nhò trên tháo nguyên" 

"Ở nhà một mình " 

Nghe chán vậy. 
cô ấy cảm thấy chán 

bộ phim về các nhân vật cao bồi ở miền tây 
nuớc Mỹ. 

: phim trinh thám 


UNIT 14 125 





He likes detective movies very much. (Cậu ẩy rất thích nhũng phim trinh 
thám.) 

drama /'dra:ma/ <n.> : kịch 

The drama attracted a lot of audience. (Vờ kịch đã thu hút rất nhiều khán giá.) 
a drama club : câu lạc bộ kịch 

water puppet show : màn biểu diễn múa rối nuớc 

How is the water puppet show? - It’s great. 

(Màn biếu diễn múa rối nước thế nào? - Nó tuyệt lấm.) 
advertisemcnt /3d'v3:tismant„aedva'taizmant/ <n.>: việc quảng cáo 
Advertisement is very important in selling a product. 

(Cóng việc quàng cảo rat quan trọng trong việc bán một sàn phẩm.) 
reply /ri'plai/ <v.i.>: trà lời 

They haven’t replied my letter. (Họ van chưa trà lời thư cùa mình.) 
to look for : tìm kiếm 

What are you looking for? - My pen. ỉt has just been here. 

(Bạn đang tìm gì vậy? - Cái bút cùa mình, nó vừa mới ở đáy mà.) 

Look for it yourseir : Bạn tự tìm lấy đi. 

to sMĨtch on /switj/ <v.> : bật (ti vi, radio...) 

Svvitch on the radio. There’s a music programme. 

(Hãy bật TV lên đi. đang có một chương trình ca nhọc.) 
to switch off : tắt (ti vi, radio... ) 

search /so:t|/ <v.t.>: tim 

The explorers have been searching for many months but they haven’t found 
anything. 

(Những nhà thám hiêm đã tìm kiểm trong nhiều thảng tìhimg chưa tìm được gì.) 
complete /k3m'pli:t/ <v.t.>: làm xong, hoàn thành 

Have you completed your work? (Bạn đã hoàn thành công việc chưa?) 
miss /mis/ <v> : bỏ lỡ, trễ 

a littie confusing : hoi khó hiếu một chút 

This math problem is a little conĩusing. (Bài toán này hơi khó hiéu một chút.) 
the most interesting program : chưcmg trình thú vị nhất 
For me, the most interesting program is the Science one. 

(Dôi với tói, chưong trình thú vị nhát là chương trình khoa học.) 
the most boring program : chương trình nhàm chán nhất 

And the most boring program is the cooking one. 

(Còn chương trình nhàm chán nhất là chương trình dạy náu ăn.) 

II. GRAMMAR 

1. Revision of "Would yo u llke..,?" _ 

Ịvvould you like + noun?ị 

Cấu trúc này được dùng khi em muon mời ai đó cái gì. 

VI dụ: Would you like some tea? Would you like a piece of cake? 

Nếu đồng ý, câu trả lời là: Yes, please. 

Ngược lại, nếu không dò ng ỷ, câu trả lời lả: No, thanks. (T hafs kind of you.) 

Ịỹỹọuld you like +• to-ỉnfinltive7| 

Cấu trúc nảy được dùng khi em muổn mời bạn em đi đâu hoăc làm gl. 


126 HDH&LBTA7 



Ví du: VVould you like to go to thè circus with me? 

(Bạn đi xem xiếc với gia đinh minh nhé.) 

What would you lỉke to watch? (Ban muốn xem chương trinh gì?) 

I’d like to vvatch the English news. (Minh muốn xem tin tiếng Anh.) 

2. LIKE 

a. LIKE + V-ING. 

cáu trúc này được dùng đẻ diễn tả sờ thích cùa em hoăc cùa một người nào 

đó. 

VI dụ: - She likes playing badminton. fCô ấy thích chơi cảu lông.) 

■ Do you like listening to classical music? 

(Bạn có thích nghe nhạc cổ điển không?) 

b. LIKE + to-infinitivẹ. 

Chúng ta dũng cấu trúc này để diễn tả một việc làm như là thói quen. 

Ví dự I like to get up early so that I can do a lot of work betore lunch. 

( TÔI thích dạy sớm đé có thề làm Ơươc nhiều việc trước bữa ãn trưa.) 
Chúng ta dùng cẩu trúc này để diễn tả một việc làm như là một sự lựa chọn. 

VI dụ: I like to watch programs about teenagers in other countries. 

(Tỏi thích xem chương trình về lứa tuổi thiếu niên ở những nước khác.) 

3. PREFER 

a. PREFER something TO something: thích.hơn 

Khi chúng ta muốn diễn tả ý thích câi gi hơn cãi gi, chúng ta dũng cấu trúc trên. 

VI dụ He preters orange juice to lemon juice. 

(Anh ta thích nước cam hơn nước chanh.) 

b. PREFER + v-ing + to + v-ing. 

Chúng ta dùng cấu trúc này dể diễn tà việc thích làm chuyên này hơn làm 
chuyện kia. 

Vi dụ: He preíers playing tootball to playing badminton. 

(Cậu ấy thích chơi bóng đá hơn là chơi cằu lóng.) 

Cấu trúc này được dùng đẻ nói vé việc thlch lâm gl hơn vào một tinh huống cụ thẻ 
nào đỏ. 

VI dụ: - Can I give you a lift? (Tôi chở bạn vẻ nhé.) 

- No, thanks. I preter to walk.(7ỬJỎng càm ơn bạn. Tôi thích ơi bộ hơn.) 


IĨI TRANSLATĨON AND SOLUTĨQN 

I 1. Ng he rồi luyện tập vó'i bạn em. _ 

6.00 tối: Bàn tin tiếng Anh 

6.15 tối: Phim truyền hình nhiều tặp: "Dế mèn phiêu lưu ký” 

7.00 tối: Bản tin trong ngày 

Lan: Toi nay ban dùng cơm tồi ở nhâ minh nhé? 

Hoa: Mình rất thích. Mấy giờ thế? 

Lan: Chúng tôi thường ăn tối lúc 7 giờ, nhưng bạn có thẻ đến trước 6.15 vi thế 
chúng minh có the cùng xem “Dế mèn phiêu lưu kí.* 

Hoa: Tuyệt lẳm. Minh sẽ đến xem phim, ở chỗ minh chẳng có cái ti-vi nào cả. 

Lan: Tại sao lại không có? 

Hoa: Di và chú minh không thich. Họ thích làm việc khác hơn. 

Lan: ồ, thế thl bạn thường làm gl vào buổi tối? 

Hoa: Lúc ân tối chúng tôi nól chuyện trong ngây. Sau đố, chúng tôi thưởng hay 
đọc sách và đôi khi thì chơi cờ. 


UNIT 14 127 






Lan: Thế thi chán thật. 

Hoa: Không đâu, minh thật sự thỉch thế. 

Lan: Tối nào nhà mình cũng xem phim. 

Hoa: Giờ lại đến lượt minh thấy chán đấy. 

Lan: Mình nghĩ lả chúng ta thích làm nhiều thứ khác nhau. 

Chọn câu trả lời đúnp. 

a) - c Lan mời Hoa đen đế ăn tối với gia đình của cô ấy. 

b) - A Lan muốn Hoa xem ti-vi trước bữa cơm tối. 

C)-B Gia đinh Hoa không có ti-vi vi chù thím cô ắy không thích ti-vi. 

d) - c Hoa thlch dành thời gian buổi tối cho chú thím. 

e) - D Gia ơỉnh của Lan luôn xem ti-vi vào buổi tối. 

@1 2. Nghe và dọc ròi luyện tâp với bạn em. 

Hoa: Tuần này ban có muôn đi xem phim không? 

Lan: Nghe hấp dẫn đấy chứ. Bạn muốn xem phim gi? 

Hoa: Rạp Thời Đại MỚI đang chiếu phim cao bòi 

Lan: Cũng được. Bạn có the đĩ xem váo tối thứ hai không? 

Hoa: Tiếc thật, tối đỏ mình phải đi đến cáu lạc bộ kịch nghệ. Thử ba vậy nhé? 
Lan: Rất tiếc ngày ấy minh lại đi xem phim trinh thâm với bố mẹ minh. Ngày thứ 
tư minh cung bạn. Thế thứ năm bạn có rành không? 

Hoa: Mình cũng không rãnh. Thứ sáu được không? 

Lan: Cũng được. 

Hoa: Tốt roi. Thử Sáu chúng ta đi nhé. 

Bây giờ hãy xem quảng cáo và quyết đinh xem thừ em muốn làm gi rồi lập ra hội 
thoại tương tự cùng với bạn em. 

A: VVould you like to go to the theater this week? 

B: That sounds great. What wou!d you like to see? 

A: There is a play on aí the Youth Theater. 

B: OK. Can you make it on Monday nighl? 

A: Sony. The theater doesn't open on Monday nights. How about VVednesday? 

B: l’m sorry I think I can't. I'm going to learn for my English test. 

What about Saturday? Are yoư free that day? 

A: Yes, I am. Lets go on Saturday. 


3. Đọc. 


Truyên hình ờ Việt Nam 

Cách đây 30 năm, ờ Việt Nam hầu như rát ít ộhã có vô tuyến truyền hình. Những 
người có vó tuyến truyền hình rất được nhiều người biêt đén. Saụ giờ ăn tối, 
nhữngỊ người hang xóm của họ tụ tập cà trong nhà lẫn ngoài nhà (đễ xem phim). 
Mót so người cỏn phải xem qua của sồ. 


Họ ngồi xem các chương trinh truyền hình đen trắng suốt buổi tối. Những người 
già có thể ngủ chút ít (lim dim) còn bọn trẻ thl chơi đùa với nhau, cho đến khi 
chương trinh truyền hĩnh két thúc họ mới về nhà. 

Ngáy nay thi khác rồi. Nhiều qia đinh có vô tuyén truyền hĩnh trong nhà. Người ta 
ngồi ở phòng khách xem truyến hình. Giỏ' đây đời sống thoái mâi hon nhu ng hàng 
xom láng giêng không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa 
Bảy giờ hãy hoàn thành đoạn tóm tắt sau 

Vảo những năm 1960 phần lớn người dán Việt Nam không có ti-vi. Những 
người cỏ ti-vi thì được nhiều người biét. Vào buổi tối, làng giềng sẽ tụ tập quanh ti- 


128 HDH&LBTA7 



vi. Họ sẽ o lai cho đến khi chương trinh ti-vi kết thúc. Việt Nam ngày nay đâ khác. 
Nhiêu gia đinh có ti-vi hơn và cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng những người hàng 
xóm không quen biết nhau như xưa nữa. (1) people (2) not (3) TV (4) 

popular (5) evening (6) gather (7) They (8) today (9) have (10) liíe (11) 
ioiovv 

* 4. Chơi đùa với chữ nghĩa 

Cái radio cùa tồi rất nhò 

Nhưng nhớ có nó mà tôi có thể nghe tất cả 

Những chương trinh mà muôn nghe 

Tử nhưng nưổó xa gần 

Tỏi thích cải radio nhò cùa tôi 

Đó chinh là cách tôi biết được 

Về nhũng thứ tôi quan tâm._ 

Và tôi nghe tất cả chúng miễn phí. 

B. WHAT'S ON? (Truyền hình cỏ chương trình gì nhỉ?) 

I. VOCABULARY 

cartuon /ka:'tu:n/ <n> : phim hoạt hình 

Which carteon do you like best? - It’s “Tom and Jerry.” 

(Bạn thích phim hoạt hình nào nhất? - Đó là phim "Tom và Jerry "■) 
soapopera /'souựopara/ <n.> : vờ nhạc kịch sướt mướt 
What a soap opera! Everyone was moved to tears. 

(Thật lò một vở nhạc kịch strớt mướt! Tát cà mọi người đêu khóc cá.) 
characỉer /'kan ikta/ <n.> : nhân vật 

How manỵ inain characters are there in the story? 

(Có bao nhiêu nhăn vật chinh trong truyện?) 
viewer /'vju:3/ <n.> : người xem tmyén hình 

This TV program attracts many viewers. 

(Chương trình này thu hút đirợc rất nhiều người xem truyền hình.) 
the latest pop music : nhạc pop mới nhất 

períbrm <n.> : biểu diễn, trình diễn 

The school theatre is going to perform a new drama Ihis vveek. 

(Đoàn kịch cùa trir&ng sẽ hiéu điên một vớ kịch mới tuân này.) 
mi* tu re /'mikstịa/ <n.> : sự pha trộn 

He doesn’t play án instrument only. His music is a mixture of a lot of 
instruments. (Anh ấy không chi chơi một loại nhạc cụ. Am nhạc cùa anh ây là 
một sự pha trộn nhiêu nhạtc cụ.) 
intervievv Ámtovịu:/ <n.> : cuộc phỏng vấn 
Hurry up! Don't you have an intervievv at 9:00? 

(Nhanh lên nào! Không phái bạn có một cuộc phỏng vấn vào lúc 9 giờ à?) 
discussion /dis'kAjn/ <n> : sự thảo luận 

After careful discussion tliey decided to accept our offer. (Sau những sự thào 
luận kĩ càng, họ quyết định chấp nhận lời đẻ nghị cùa chúng ta.) 
important issues : những vấn đê quan trọng 

Many important issuses haven’t been dealt \vith since you went. 

(Nhiều vàn đe quan trọng van chưa được giúi quyết kê từ khi bạn đi.) 


UNIT 14 129 



comedy /'komidi/ <n.> : kịch hài hước 

Do you like comedies or tragedies? (Bạn thích hài kịch hay bi kịch?) 

TV station : Đài truyền hinh 

gather (gxòN <v> : tụ tập 

In the first day of the school year, the pupils gather in groups and tell One 
another what they did in their summer vacation. 

(Trong ngày đầu tiên cùa năm học mới, những học sinh tụ tập thành từng 
nhóm và kê cho nhau nghe mình đã làm những gì trong kì nghi hè.) 
change /tjeind3/ <v.> : thay đổi 

The village has changed a lot since I left. 

(Ngôi làng đã thay đổi rát nhiều ké từ khi tôi đi.) 
household /'haushould/ <n> : hộ gia đình 

How many households are there in this province? 

(Có bao nhiêu hộ gia đình trong tinh này?) 
to spend time : dành thời gian 

not... any more : không còn ... nữa 

I don’t want to talk to him any more. 

(Mình không còn muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.) 
satellite and cable TV : truyền hình qua vệ tinh và truyền hình cáp 

Satellite and cable TV enable eveỵbody to see programs all over the world. 

(Truyền hình qua vệ tinh và truyền hình cáp giúp mại ngtrời có thê xem những 
chương trình trên toàn thế giới.) 

variety of programs : sự đa dạng cùa chương trình 

contest /kan'test/ <n> : cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi 

<thể> cuộc thi; trận đấu 
<v> tranh cãi, tranh luận tranh, tranh giành 
The election was so one-sided that it was really no contest. 

(Cuộc hầu cừ quá nghiêng vế một phía đén nói không có sự tranh cài Itào.) 
contestant /karVtestanư <n> : đối thũ, người dự thi, người tranh luận (cãi) 
Each contestant has his trend. 

(Mỗi người tranh cãi lợi có một chiều hướng riêng.) 
import /Umpott/ <n> : sự nhập, sự nhập khâu 

<v.t.>: nhập, nhập khẩu 

This country has to import most of its raw materials. 

(Quốc gia này phái nhập khấu phan lớn nguyên liệu.) 

II. GRAMMAR 

1. Each other and One another 

a. Each other (với nhau, lẫn nhau) dùng cho hai ngưởi hoặc hai vặt. 

Ví dụ: - They often vvrite to each other. (Họ vẫn thường viết thư cho nhau ) 

- The children love each other. (Những đứa trè yêu thương nhau.) 

b. One another (vớinhau. lẫn nhau) dùng cho ba người trở lèn. 

VI dụ: - They help one another when the ẽxam comẽs. 

(Khi kì thi đến họ giúp đỡ lẫn nhau.) 

■ Sibblings should love and respect one another. 

(Anh chị em cằn tôn trọng và thương yểu lẫn nhau ) 


130 HDH&LBTA7 



2. REQUESTS (Càu yêu cầu)_ 

Ịcăn I + verb + (obịect) + adveitl 
Ví dụ: - Can I use your mobile? 

(Tôi có thể dùng điện thoại di động của bạn được không?) 

- Can I read your novel? (Mình đọc quyển truyện của ban được chứ?) 

Nêu đong ý với yêu cầu trên, các em có thể nói: Yes, of course. Sure. 

Ví dụ: A: Can I use your mobile phone? B: Sure. Here you are. 

Nếu không đồng ý, các em có thể nói: l'm sorry but... 

Ví dụ: A: Can I read your novel? B: Sorry but I am reading it. 

Hỉ. TRANSLATION AND SOLUTĨON 

ẽẵl 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Ba: Nga này, bạn có xem truyền hình không? 

Nga: Không thường lắm. Không có chương trình nào hay dành cho thanh thiếu 
nièn. 

Ba: Bạn thích xem chương trình nâo? 

Nga: Mình thích xem chương trình dành cho thanh thiếu niên ờ những nước khác. 

Minh muốn biết họ lảm gỉ, họ ăn mặc ra sao và họ thích loại nhạc nào ... 

Ba: Cũng có vài chương trinh dành cho giới trê. 

Nga: Nhưng những chương trình này do người lớn thực hiện. Họ không biết 
chúng minh thích gi. 

Ba: Mình thích các buoi trình diễn thẻ thao, phim hoạt hinh và phim truyện. 

Nga: Mình thực sự không thlch xem thể thao - Minh thích chơi thể thao hơn. Hơn 
nữa đa số phim chiểu trên truyền hlnh cũ rồi. 

Ba: Có nhiều chương trình ảm nhạc. 

Nga: Đúng thế. Nhưng họ không chơi loại nhạc mà mình thích. 

Ba: Tối nay bạn định làm gl? 

Nga: À, mình sé không xem truyền hlnh. Mình sẽ nghe đài và có thể đọc 1 cuốn sách. 
Trà lời câu hòi. 

3. Nga có xem ti-vi nhiều không? Tại sao có/ Tại sao không? 

- No, she doesn’t. Because there aren’t any good programs for teenaaers. 
(Không, không có. Vì không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.) 

b. Ba thích xem gi trên ti-vi? - Ba watches sports shows, cartoons and movies. 

(Ba xem câc chương trình thè thao , hoạt hình và phim truyện.) 

c. Nga thích xem gi trên ti-vi? 

- She lìkes to watch programs about teenagers in other countries. 

(Bạn ấy thích xem các chương trình vẻ thanh thiếu niên ờ các nước khác.) 

d. Tại sao Nga không thích xem các chương trình âm nhạc trên ti-vi? 

- Nga doesn't like the music program because they don’t play the kind of music 
she likes. (Nga không thích các chương trinh àm nhac vì chúng không chơi 
loại nhạc mà bạn ắỵ thích.) 

e. Nga sẽ lảm gi vào toi nay? 

- This evening Nga is going to listen to the radio and maybe read a book. 

(Tối nay Nga sẽ nghe nhạc ở radio và có lẽ là dọc một quyển sắch.) 

SU 2. Nghe rồi viết thời gian cho các chương trình sau. 

a) Children’s programs start at five. d) The VVorld Today is at quarter 

b) The Early News Is at six. past sỉx. 

c) The Weather Forecast ỉs at ten past six e) The Movie: “A íistíul of Dollars.’ 


UNIT14 131 




Lời trong băng: 

Ba: What is on TV at six tonight, Lan? 

(6 giờ tối nay chiếu chưong trình gi vậy Lan?) 

Lan: Let me see. It's the early news. Vou want to vvatch it, don't you? 

(Để mình xem. Ả, bản tin đâu ngày. Bạn muốn xem nó à?) 

Ba: Come on, Lan! I want to watch the movie "A tisttul of đollars". 

When does it start^ (Nhanh lên Lan. Minh muốn xem phim “Một nắm đô- 
la". Phim bắt đầu chiéu lúc nào?) 

Lan: It starts at seven o'clock, atter the program "The Wor!d Today" at quarter 
past six. (Phim bắt đẩu lúc 7 giờ sau chương trình "Thế Giới Ngày Nay” 
lúcõ giờ 30.) 

Ba: And what about the vveathẹr tọrecast? What time is it on? 

(Còn dự báo thời tiết thì bắt đầu lúc mấy giờ?) 

Lan: lt's on at ten past six. But we should vvatch our children’s program. It starts at 
five. (Lúc 6 giờ 10. Nhưng chúng ta nên xem chương trình dành cho thiếu 
nhi lúc 5 giờ.) 

Ba: OK. That sounds great. (Được rồi. Nghe tuyểt quá.) 

ĨS 3. Nghe và đọc rồi trà lời câu hỏi. 

Các chưomg trinh truyền hình được yêu chuộng 

Nhạc Pop 

Nhạc Pop, hay pop lả hình thức viết viết tắt của từ "popular music”. Nhạc Pop 
dành cho đông đảo khán thính giả. Thanh thiếu niên thích nghe loai nhạc pop mởi 
nhất và thich xem những nghệ sĩ họ mến mộ nhất biểu diễn. Thưởng thường thi 
các ban nhạc vâ ca si trinh diễn những ca khúc mới nhất của họ trên sóng truyền 
hình. 

Các cuộc thi 

Cặc cuộc thi là chương trinh truyền hinh phổ biến. Cố những cuộc thi trắc nghiệm 
kiến thức, những cuộc thi tim hiểu về nhạc dàn gian, cảc cuộc thi tranh giải trong 
trò chơi, các cuộc thi thẻ thao, vàn vân. Thí sinh tham dự-có thẻ là học sinh - sinh 
viên, công nhàn hay các thành viẽn của gia đình. Trong một vài cuộc thi, khán glả 
xem truyền hlnh có thể tham gia trà lời các câu hỏi qua điện thoại hay qua thư tử. 

* Phim ngoại nhập 

Phim ngoai nhập thường là những bộ phim truyền hình nhiều tập như Sherlock 
Holmes. Đa số những bộ phim như thế là các phim về chủ đề cảnh sát và bệnh 
viện. Các đâi truyền hlnh trên khắp thế giới chiếu những bộ phim như thế bời vì họ 
có thể mua chúng với giá rẻ. 

Trà lời câu hòi. 

a. Thanh thiếu niên thích nghe và xem gì? 

They like to hear the latest pop music and see the shovvs of their tavorlte 
artists. (Họ thĩch nghe pop mới nhất và xem các buổi trình diễn của càc 
nghệ sĩ yêu thích nhất của họ.) 

b. Những người dư thi trong các cuộc thi là ai? 

In contest programs, the contestants are students, vvorkers or family 
members. (Trong các cuộc thi, những người dự thi là sinh viên, cồng nhân, 
những thành viên trong gia đình 
* c. Phim nhập khẩu thường gồm những gì? 

Imports usually ỉnclude pollce and hospita! series. 

(Phim nhập khẳu thường gồm những phim dài tập về cảnh sát và bệnh viện.) 


132 HDH&LBTA7 



vẻ bản thân em 

d Em muốn xem chương trình truyền hình nào? 


Môt sổ chương trình gợi ý; 

Nevvsreel I News ( Thời sự/ Tin tức) 
Cartoon (film) ( Phim hoạt hình) 
Documentary (fĩlm) ( Phim tài liệu) 
Sports events( Các sự kiện thề thao) 
The World of Anímals ( Thế giới động 


The World Around Us ( Thế giới 
xung quanh ta) 

Music (Ảm nhạc) 
story film (Phim truyện) 

Englísh News (Bàn tin tiếng Anh) 
French News (Bản tin tiếng Pháp) 


4. Viết. Hoàn thành đoạn văn sau, sứ dụng những từ cho trong khung. 

Phân lớn thanh thiếu mèn trên thế giới đèu thích xem truyền hình. Nhiều em lại 
thich nghe đài. ơ nhiều nước, những buổi trình chiếu phó biến nhắt trên truyèn 
hlnh lả phim truyên dài tập. Những phim này cho ta tháy những nhân vật bình 
thường và cách họ sinh sống. (I)around (2)watch (3)listen (4)series (5)show 

Nhiều thanh thiéu niên thlch nhạc pọp. Có nhiều chương trinh âm nhạc được 
chiếu trên truyền hình và có một đài truyền hình vệ tinh chuyên chiếu băng hình về 
nhạc pop. (6) like (7) station 

ở nhỉèu nước, người ta xem truyền hình qua vặ tinh. Các thành phố lớn 
thường cỏ hệ thống truyền hình cáp. Nhờ có hệ thống truyền hình cáp và truyền 
hình vệ tinh mà ta có thế chọn nhiều chương trình khác nhau. 

(8) receive (9) cities (lũ)possible 


UNIT15 


_ GOING OUT (Đi chơi) _ t 

A. VIDEO GAMES (Trò chơi vi - đi - ô) 

I. VOCABULARY 

aniusemcnt ccnter /3'mju:zmant/ <n.> : trung tâm vui chơi giái trì 

VVe don’t have to go to schcol tomorrow. Let’s go to the amusement centcr. 
(Chúng ta không phái (lẻn tricờng ngày mcti. Hãy đến trung tâm vui chơi di.) 
addictive <ndj.>: gây nghiện 

Don’t use it to much. It’s addictive. 

(Đùng dùng nủ quá nhiêu. Nó gáy nghiện đó.) 
arcađe /a:'keid/ <n.> : đường có mái vòm 

<ktrúc> dãy cuốn 

fnn /f,MƯ <n.> : sự vui đũa. sự vui thích; ữò vui đùa 

We had a iot of fun last summer vacation. 

(Chúng tôi đã có nhiều niềm vui mùa hè năm ngoái.) 
di/.zy Pả\z\! <adj.>: chóng mặt 

What's the matter with you? -1 feel dizzy. • 

(Bạn làm sao vậy? Minh chóng mặt quả.) 
outdoors /aut'd3:z/ <adv.>: ngoài trời 

We’ll have our dinner outdoors. (Bạn mình sẽ ăn tòi ngoài trời.) 


UNIT15 133 




to devclop /diVelap/ <v.t.>: phát triển 

You should practise more to develop your skill. 

(Bạn nên thực hành nhiều hơn đế phát triển kĩ năng của mình.) 
social skiU <n.> : kĩ năng giao tiếp ngoài đời sông xă hội 

Social skills are very important in life. 

(Kỹ nàng giao tiêp ngoài xã hội rât quan trọng trong xã hội.) 
toíorget /fa'geư <v.> :quên 

Don’t forget to tum off the light before you go out. 

(Đừng quên tắt đèn trước khi bạn đi ra ngoài.) 
identity /ai'dentiti/ <!J.> : tính đông nhát; đặc tính, nét đê nhặn 

dạng, nét để nhận diện 

store /st3.7 <n> : cừa hàng 

toprotect /pra’tekt/ <v.t.>:bảovệ 

This medicine can protect your health. 

(Thuốc này có thể bào vệ sức khỏe cùa bạn.) 
premise /'preisi:/ <n> : tòa nhà 

His premises cost a big fortune. (Nhà cứa của cậu ấy đáng giá cà một gia tài.) 
robbery /Yobori/ <n> : sự ăn cướp 

The robbery was stopped in time. (Vụ cướp đõ được ngăn chặn kịp thời.) 
robber hobs/ <n> : kè cuớp 

The robber was taken to the police station. 

(Tên trộm đã bị đưa đến đôn cành sát.) 
police /p3’li:s/ <n.> : cánh sát 

teaching aid <n> : phưcmg tiện dạy học 

Nowadays, there are many modern teaching aids. 

(Ngày nay, có rất nhiều phương tiện dạy học hiện đại.) 
worldwide /\v3:ld’waid/ <adv.>: khắp thế giới 

He is famous wor!dwide. (Õng ta nôi tiêng khap thê giới.) 
image /’imid 3 / : hình ảnh 

His image still remains in my mind. 

(Hình ành cùa cậu ấy vẫn còn đọng trong tâm trí tôi.) 

II. GRAMKAR 

1 MILLION (triệu) và MILLIỌNS (hàng triệu) 

Ta dũng "million" vơi danh từ đếm đừợc đẻ diễn tả ý bao nhiều triệu người/ vật. 

Ví dụ: Three million people suffered from the disease. 

(Ba triệu người phải chịu căn bệnh đó.) 

À million dollars has been spent on the hospital. 

(Một triệu đỏ la đã được dùng vào bệnh viện đỏ.) 

Ta dùng "millions" với ’'of' đẻ diễn tà ỹ hâng triệu người/ vật. 

Ví dụ Millions of cars have been made this year. 

(Năm nay hàng triệu xe hơi đã đuực sàn xuất.) 

2. Ta dùng động từ "to s pend" với hai cách dùng dưới d ây: 

Ịto spenp sth + GERUNDỊ 
Ví dụ: They spent their time heiping old people. 

(Họ dùng thời gian của mình giúp đỡ người già.) 

She spends a lot of money buying clothes. (Cô ấy xài nhiều tiền mua quần áo.) 


134 HDH&LBTA7 





[TO spend sth on + NOUNÌ 

ví ơiụ: Children often spend their free time on Computer games. 

Trè em thường dùng thời gian rỗi của minh chơi trò chơi trên máy tính.) 

She spends a lot of money on clothes. (Cô ấy xài nhiều tiền vào quằn áo.) 

II. TRANSLATION AND SOLUTION 

im 1. Nghe rồi luyện tập vói bạn em. 

Lan: Bạn đi đàu vậy Nam? 

Nam: Mình đang đi đến trung tâm giải trí. Minh định chơi trò chơi điện tử ờ đố. 

Lan: 3an có thường xuyên đến đo chơi không? 

Nam: <hôncj thường lăm. Một tuần mình đến đố một lần. 

Lan: đẩt lắm khống? 

Nam <hòng đẳt lắm. Mình thường chơi khoảng 1 tiếng. Minh không chơi nhiều. 
Lan.: Bạn phải cẳn thận đáy. Trò chơi điện tử cỏ thể gáy nghiện. Bạn đừng phí 
quá nhièu thời gian ỡ khu vui chơi đó. 

Nam: Đừng lo, mình sẽ không như thé. Minh còn có bài tập ờ nhà phải làm tối nay 
y| the minh chí chơi một lát thôi. 

Trà ì|ờ câu hói. 

a. INsm đang đi đâu? 

He s going to the amusement center. ( Cậu ấy đang đi tới trung tâm giải trí.) 

b. <c«u ay dữ định làm gi? 

IHe s going to play video games. ( Cậu ấy định chơi trò chơi điện từ.) 

c. <CỄU ta có thường đi không? 

He goes to the amusement center about once a week. 

{(Ciu ta thường đến trung tâm giải tri khoảng một lằn một tuần.) 

d. <Cju ta có tiêu tốn nhiều tiền không? 

INc. he doesn’t. He doesn '1 spend much money. 

({Kiông, không có. Cậu ta không tiêu nhiều tiền lắm.) 

e. Cếu áy ở lai đó bao làu? 

He usually stays there for about an hour. (Cậu ta thirờng ở lại đó khoáng 1 giờ.) 

f. Tạ sao Nam nên cẩn trọng? 

Nan must be caretul because vldeo games can be addictive. 

((Nim nên cẩn trọng vì trò chơi điện tư có thể gây nghiện.) 
g Nan sẽ làm gl sau đó? 

Hell do his hõmevvork later. ( Sau đó Nam sẽ làm bài tập ở nhà.) 
ỉâ 2. Nftie vả đọc. Trò choi điện tử 

Hàig triệu thanh thiếu riiẻn chơi trò chơi điện tử. Một vải người chơi ờ nhà, số 
khâc. lỉi chơi ờ các khu vực giải trí. Nhũ ng ngưòi phát minh ra trò chơi điện tử trờ 
nên irágiãu có. Một vải nhà phát minh còn rắt trẻ chi mởi 14, 15 tuổi. 

Mhrng trò chơi điện tử thì vui nhưng người chơi phải thật cẩn thận. Họ không 
nèn ichyi quá nhiều bời vì họ có thẻ trờ nên mệt mòi và hoa mắt. VI quá thích ma 
thìnhi ttoảng nhiều người dành quẳ nhiều thời gian để chơi. Một bác sĩ nói, "Trò 
chơi n«ỵ có hẸi cho tré em. Trẻ em phải tham gia vào các noạt động khác. Tắt cả 
trẻ eimphài chơi ờ ngoái trời 5ẻ phát triển ki năng giao tiếp. Trẻ em cùng lứa tuổi 
nên cchyi với nhau. Trẻ em chỉ nên dành một phần nhỏ thời gian rảnh đễ chơi trò 
chơi đèn tử mà thôi. Chúng khóng được phép quên ràng chúng còn nhiều thứ 
khác: đỉ làm. 

Câu tri lời. a) - D; Người trè tuồi chơi điện tử: 

b) - A: /ài người phát minh trò chơi điện tử trờ nên rát giàu: 


UNITI5 135 



c) - D: Bác sĩ nghĩ mọi trẻ em nẽn tham gia các hoạt động ngoài trời với bạn bè. 

d) - B: Bác sĩ nói ban nên tiêu it thời gian váo trò chơi điện từ thôi. 

* 3. Hoàn thành đoạn văn sau bằng từ cho trong khung. 

Vi-đẽ-ô có thẻ rất có ích. Phần lớn các ngân hàng và các cửa hiệu lớn đều co 
máy quay vi-đê-ỏ giúp bảo vệ công sờ. Khi có cướp, cảnh sát có thể xem băng vi- 
đê-ô và bằng cách nầy họ có thẻ nhặn dạng được bọn cướp. 

(1) be (2) have (3) is (4) identity 

Trong giáo dục, vi-đẻ-ò cũng rất hữu dụng. Nhiều trường học sử dụng chúng 
làm đồ dung dạy học. Bạn có the theo học các khoá học đại học ở nhả nhờ có máy 
thu bằng hình (VCR). Trong tương iai, vi-đè-ô thậm chí còn quan trọng cho giảo 
dục hơn nhiều. (5) are (6) use (7) can (8) will 

Vi-đê-ô cũng rắt quan trọng trong công nghệ âm nhac. Giờ đây ban có thẻ 
mua dĩa hình (VCD) ờ nhiều nước trên thế giới. Chúng vừa chơi nhạc vừa chiếu 
hinh cùng một lúc. (9) buy (10)show 

B. IN THE CITY (Ỏ thành phố) 

I. VOCABULARY 

tostayhome :ờnhà 

Yoừrc having flu. You’d better stay home. 

(Bạn đang bị cúm. Bạn nên ớ nhà thì hơn.) 
to move /mu:v/ <v.> : dời nhà 

When are you moving? (Khi nào thì bọn dời nhà?) 

village /Vilid 3 / <n> : làng, xã (ờ nông thôn) 

ls the village far írom here? (Ngôi làng có xa đây không?) 
quiet /Tcívaiat/ <adj.> : yên lặng, cm ả, yên lặng 

<n.> : sự yên lặng, sự êm à 

It’s quiet in the countryside. (Miến quê thật yên ả.) 
traffic /trastĩk/ <n.> : xẹ cộ 

There is a lot of traffic in rush hour. (Có rất nhiều xe cộ vào giờ cao điếm.) 
noise /noiz/ <n.> : tiếng; tiếng ồn ào 

awakc /aVeik/ <adj> : tinh giâc 

Are you awake? It’s time for school. 

(Con đã tinh giấc chua? Đen giờ đi học rói đó.) 
to cross thc road : băng qua đường 

You have to cross the road at the zcbra Crossing. 

(Bạn phải băng qua đường ở vạch ké đường.) 
direction /đi'rekfn/ <n.> : hướng 

He asked me the direction to go the post office. 

(Anh ấy hòi tôi đường đen bưu điện.) 
cars Corning from every direction : xe đến từ mọi hướng 
to scare /skea/ <v.> : làm lo sợ 

Ghost stories scare me a lot. (Những cáu chuyện nia làm tôi rất sợ.) 
to get used to something : quen với cái gì 

Have you got used to vvorking here? (Bạn đã quen làm việc ở đây chưa?) 
to guess /ges/ <v> : đoán, cho rằng 

I guess you passed your exam. You look happy. 


136 HDH&LBTA7 



(\linh đoản /à bạn đủ qua được kì thỉ. Trông bạn có vè vui lắm.) 
to play chess : chơi cờ 

Do you want to play chess with me? (Bạn có muốn chơi cờ với mình không?) 
to eat out : ăn ớ nhà hàng 

Do you want to eat in or eat out? (Con muốn ăn ở nhà hay ân ờ nhà hàng?) 
public library : thư viện công cộng 

Where did you borrovv this book? - From the public Iibrary. 

(Bạn muợn quyên sách này ớ đâu vậy? - Ớ thu viện cóng cộng.) 
tcrrible evcning : đêm kinh hoàng 

in addition to : thêm vào 

tirc /’tai/ <n.> : lốp xe 

Ílaí /flart ! <n> : dày 

<adj.> : bang phang, bẹt, tẹt 
!t’s a house vvith a flal roof. (Đó là một ngôi nhà mái dẹt.) 
pain /pein/ <n.> : sự đau đớn, sự đau khố 

This medicine can deaden your pain. 

(Thuốc nà)' có the làm giâm cơn đau cùa bạn.) 
in a hurry / I hAri/ : vội 

Sorry, ĩ’m in a hurry. (Xin lỗi, mình đang vội.) 
rarely /Yeali/ <adv> : hiếm khi 

í rarely go to the cinema. Fd rather vvatch TV at home. 

(Tói hiém khi đến rạp chiếu phun, rỏi thích coi phim ớ nhà hơn ) 
to socialize /’soufalaiz/ <v.t.> : hòa nhập xã hội 

after all : dù sao 

After all, we had a lovely day. (Dù sao chúng tói cũng đã có. một ngày vui vẻ.) 

II. GRAMMAR 

1. TO GET/BE USED TO 

Ta dùng "to get/ be used to + gerund/ noun để chì sự quen thuộc với cái gi hoặc 
với việc làm gì. 

Ví dụ: -1 am ũsed to getting up early in the morning. (Bưổi sáng tôi quen dậy sớm ) 
- She is not used to driving on the left. (Cô ẩy không quen với việc lái xe bên trái.) 
Xét về mặt ý nghĩa, "to be useơ to +gerund/ noun' chì tinh trạng cùa sự quen 
thuộc, còn "to get used to + gerund/ nõun" chỉ sự tiến triển cùa việc quen với cái 

ặ); . 

Ví dụ: I am getting used to the noise from my next door neighbor. 

(Tôi đang dẩn quen với tiếng ồn của nhà hàng xóm bên cạnh.) 

Nhưng "I am used to the noise from my next door neighbor." Thì cỏ nghĩa là tôi đă 
thật sư quen với tiếng ồn của nhà hàng xóm bèn canh chứ không phải là đang 
quen dàn. 

2. LITTLE and A LITTLE 

Littĩe được dùng trước một danh tứ khống đếm được, hám ý phù định, có nghĩa là 
It, ít đến mức không đáng kể. không đủ để làm cái gl hoặc gây ra cái gì. 

Vi dụ. - There is little traffic in the villaqe. (Có rất it xe cộ ở làng quê.) 

(ở đây hãm ý xe cở ỡ đày rat ít, không đủ đẻ gây nên sự òn âo hoặc 
sự giao thông.) 

- He has little money. (Anh ấy có ít tiền.) 


ƯNIT 15 137 




(ờ đây hàm ý anh ấy không có đủ tiền để mua cái gì hay làm cái gi đó.) 

A little 

Ngược Igi, đẻ diễn tả ý khẳng đinh, có một It nhưng dù đẻ làm cái gì, ta đjng "a 
littíe . 

VI dụ - There’s a little water in the pot so you can make some coffee. 

(Có một ít nước trong binh vỉ vậy bận có thể pha cà phê.) 

(Một ít nước ở đây hàm ý đủ để pha cà phé.) 

- We have a little milk for the cottẹe, too. 

(Chúng ta cũng có một ít sữa để pha cà phê.) 

(Một ít ờ đây hàm ý đủ để pha cà phê.) 

3. 70 KEEP SB/ STH + ADJECTIVE 

Ta dùng cụm động từ "to keep sb/ sth + adjective" đế chi ý làm cho ai/ cái gi như 
thế nào đó. 

Ví dự. - The noise keeps me avvake at night. 

(Tiếng ổn làm tờ không ngủ được vào ban đém.) 

- He kept his house cleăn. (Cậu ấy giữ cho nhà cừa sạch sẽ.) 

IỈI. TRANSLATION AND SOLUTION 

iẩ 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Lan: Bạn thường làm gì vào buổi tối vậy Hoa? 

Hoa: Minh đến câu lạc bộ kịch nghệ cùa trường một tuần một làn Nhữnc ngày 
còn lại mình thưởng ờ nhà. Mình không thích thành phố lăm. 

Lán: Tại sao bạn không thích thành phố? 

Hoa: Trước khi dọn đén đây, minh sống ờ một ngôi làng gần Huế. Minh bết hết 
những người hàng xóm của minh. 

Lan: Ờ thành phố cuộc sống khác hẳn. Bạn khổng tài nào biết hết hàng xóm 

cùa minh bời vi có quá nhiều. 

Hoa: Minh biết chứ. Làng quê rất yên tĩnh vả có ít xe cộ. Minh ghét sự ồnào và 
những con đựởng nhộn nhịp ờ đây 

Lan: Mình cũng thế. Mình cũng sóng gằn môt con đường nhộn nhịp. Tiếng ồn 
thỉnh thoảng làm cho mình tình giác giữa đém. 

Hoa: Minh ghét băng ngang qua những con đường ẳy nhất. Xe đạp, xe ĩiô-tồ 
và xe o-tỏ đổ rã từ mọĩ phía. Chúng thât sự làm mình sợ hãi. 

Lan: Chẳng mấy chốc nữa bạn sẽ quen dần. 

Hoa: ừ. Mình đoán là bạn đúng. 

Trả lời cáu hỏi. 

a. Hoa làm gì vào buổi tối? 

- She goes to the school theater Club once a week. The rest of the wee< she 
usually stays at home. (Bạn ấy thường đến câu lạc bộ sân khấu của tường 
mỗi tuần một lần. Những ngày con lại trong tuần cô ấy ò nhà) 

b. Ban ấy cỏ thích thành phố không? 

- No, she doesn't. (Không, cô ấy khổng thích.) 

c. Trước dây bạn ấy sống ở đâu? - She lived in a village near Hue beíore. 

(Trước đây bạn ấy sống ở một ngôi làng gằn Tuế.) 

d. Tại sao bạn ấy thích sổng ờ dó? 

- She likes living there because she knew all the people in her neighbonood, 
the village was quiet and there was only a little traffic. (Bạn ấy thích s:ng ở 
đó vì bạn ấy biết mọi người xung quanh, ngô! làng yên tĩnh và có ít xe CỘI 


138 HDH&LBTA7 




e. Tại sao Hoa không thích thành phố? 

- She doesn't like the City because it is noisy and the roads are busy. 

( Bạn ấy không thích thành phó vì nó ồn ào và đường xà đông đúc.) 

f. Hoa không thích nhất điều gi ờ thành phố? Tại sao? 

- She hates Crossing the road most because bikes, motorbikes and cars come 
from every direction, and they scare her. 

(Bạn ấy ghét phải băng qua những con đường vì xe đạp, xe máy và xe hoi đén 
từ mọi phía và chúng làm bạn ấy sợ.) 

2. Hãy hói và trả lời các cảu hỏi sau củng bạn em. 

a. Bạn làm gi vào buổi tối? 

I do my homevvork / watch TV / listen to music / read books... 

(Tôi làm bài tập ở nhà /xem ti-vi/nghe nhạc /đọc sách...) 

b. Bạn có thích thành phố không? Tại sao có? Tại sao không? 

Yes, I do. Because there are many Stores / libraries / bookshop... 

(Vàng, có. Vì có nhiều cửa hàng / thư viện /hiệu sách..) 

No, I dpn’t. Because ifs noisy and crovvded traffic... 

(Không, không có. Vì nó ồn ào, xe cộ đòng đúc...) 

c. Ban có thích thôn quê không? Tại sao thích? Tại sao không? 

Yes, I do. Because it is quiet and there is a little traffic. 

(Vàng, có. Vì nó yén tĩnh và có it xe cộ.) 

No, I don't. Because therere few places of entertainment / Stores / schools... 
(Không, tôi không thích. Vi có ít nơi giải trí / cừa hàng / trường học..) 

3. Đọc. 

Lan đã đúng - Hoa chẳng mấy chốc là quen với lưu thông xe cộ ồn ào ờ thành 
phố. Cô có thề băng qua đường mà không còn thắy sợ hãi nữa. Sau đó chú cùa 
cố mua cho cô một chiéc xe đạp. Cô đã bắt đầu đi ra ngoái nhièu hơn vào buồl 
chiều. Cò thường hay đi thăm ban bè. Họ chuyện trò và nghe nhạc hay giúp nhau 
làm bải tập ờ nhả. 

Thinh thoảng họ cũng nhau chơi bóng bàn. Lan còn chi cho Hoa chơi cờ. Cô 
rắt thích chơi cờ. 

Hiếm khi Hoa đi xem phim hay án tối bèn ngoài. Moi thứ quá đảt đỏ. Cô thích 
giao lưu với ban bè. Cô thích như thế mà như the cũng chẳng ton kém gi. 

Rồi một ngáy nọ, Lan vá Hoa đến thư viện công cộng. Hoa rất thích đọc sách. 
Không cố thư viện nào ờ lâng của Hoa vì thế cò chăng đọc được nhiều sách. Thư 
viện cóng cộng ở thành phố có hàng ngàn quyển sách vá Hoa bắt đầu mượn sách 
thường xuyên. Rốt cuộc cô thấy rằng thành phố cũng không tệ như cô đã nghĩ, 

Hãy viết ra những điều mà Hoa làm vào buổi tói, dùng thì hiện tại đơn. 

Vi ơụ • She visits triends. (Cô ấy thăm bạn bè.) 

• They listen to music and talk with her íriends. 

(Họ nghe nhạc và nói chuyện với bạn bè.) 

• They helps with each orther with their housevvork. (Họ giúp nhau làm bài tập.) 

• She plays table tennis and plays chess with her triends 
(Cô ấy choi tennìs vá choi cờ với bạn bể.) 

• She socializes vvith her triends. (Cô ấy giao tiếp VỚI bạn bè.) 

• She goes to the library and borrovvs books 
(Cổ áy đến thư viện và mượn sách.) 

§«! 4. Nghe rối ghép tẻn nhàn vặt với hành động. 

a) Hoa b) Ba c) Nam d) Nga e) An f) Laiì 


UNITIS 139 



Lời trong băng: 

Yesterday evening, 

Ba played table tennis. 

Nga saw a movie. 

Lan went to a restaurant. 

Hoa played chess. 

Nam listened to CDs. 

An vvatched a soccer match. 

5. Chơi đùa với chữ nghĩa 

Tôi cỏ một buổi tối khùng khiếp 
Tôi dén rạp chiếu phim, 

Nhưng bộ phim thật chán 
Tôi ăn một cái bảnh mì kẹp thịt. 
Nỗ rắt ngon. 

Nhưng tôi khỏng thích giá tiên 


(Tối qua. 

Ba chơi bóng bàn. 

Nga xem phim 
Lan đi nhà hàng 
Hoa chơi cờ. 

Nam nghe CD. 

An xem bóng đá ) 

Thèm vào đỏ 
Xe đạp tôi bị xẹp lốp 
Và them vảo nỗi đau của tôi 
Trời bắt đầu mưa 
Nhưng dửng lo 

Tỏi sẽ không vội vã đi chơi nữa. 


UNIT16 


PEOPLE AND PLACES 

_ (Con người và nơi chốn) _ 

A. FAMOƯS PLACES IN ASIA (Những nơi nổi tiếng ở Á châu) 

I. VOCABULARY 

Grectings rgiv.i\ĩflj <n.> : lời chảo hói ai. lời chúc mùng 

Send my greetings to your parents. 

(Hãy gởi lởi chào hòi cùa mình đến hổ me cùa hạn.) 
postcard /'poustka:d/ <n.> : bưu thiếp 

They had gone to many places and sent us a lot ọf postcards. 

(Họ đã đến rất Ithiều nơi và gởi cho chúng tôi rát nhicu bưu thiêp.) 
pilot /'paitat/ <n.> : <không> người lái (máy bay), phi công 

He's a pilot of Viet Nam Airlinc. (Anh áy là một phi công cùa hãng hàng không VN.ị 
fly /tlai/ <v.> : bay 

When will you fly to New York? (Khi nào thì bạn sẽ bay qua Ncw York?) 
region /'ri:d33n/ <n.> : khu vực 

This region has a lot of beautitưl sights. 

(Khu vực này có rất nhiều thẳng cảnh đẹp.) 

South-East Asia : Dóng Nam Ả 

Viet Nam is in South-East Asia. (Việt Nam nằm ớ Đông Nam Ả.) 
as well as : cũng như 

He can speak English as weỉl as French. 

(Anh ấy có thế nói cả tiếng Anh cùng như tiêng Pháp.) 
occasionally /3'keÍ3nali/ <adv.> : thinh thoảng 
Do you know him? - Yes, I talk to him occasionally. 

(Bạn có biết cậu ấy không? - Có, mình thinh thoáng nói chuyện với cậu ẩy.) 


140 HDH&LBTA7 



íilbuin /slbom/ <n> : lập ánh, quyến anbom 

We put all of our pictures in the aibum. 

(Chúng tôi đè tát cà những tàm ánh vào trong lập ánh.) 
attract /3'trarkư <v.> : thu hút, lòi cuốn 

Hal-Ong Bay attracts a lot of tourists from Vict Nam as well as other countries. 
(Vịnh Hạ Long thu hút rát nhiều khách Việt Ham cũng như tù các nước khác.) 
attruction /o'tnekJn/ <n.> : sự thu hủt, lôi cuốn 

ancient /'einísnt/ <adj.> : cò xua, xa xưa 

Hue was an ancient City. (Huế lô một thành pho cô.) 
monument /"monịumanư <n.> : công trinh 

When was this tnonument built? (Cóng trình này được xây dintg tù khi nào?) 
to range /reinds/ <v.t.> : sắp hàng, sắp xếp cố thứ tự, xếp 

<v.i.> : cùng một dây, năm dọc theo 

She ranges the letters into two types. (Cô ấy xếp những hức thư tlĩànli hai loại.) 
tcmple /templ/ <n> : đền, miếu 

Temples are sacred places. (Đền miếu là những nơi linh thiêng.) 
huge /hju:d 3 / <adj> : to lớn 

The territory of Russia is very huge. (Lãnh thố cùa mrớc Nga rắt rộng lớn.) 

The huge Buddist : tượng Phật to lớn 

trudition /tra'dijn7 <n.> : truyền thống 

Every country has its traditions. (Mỏi quôc gia có một truyèn thong cùa mình.) 
tniditional music : nhạc truyền thống 

My parents like listening to traditional music very much. 

(BÓ mẹ mình rất thích nghe nhạc truyền thống.) 
cu I tu re /kxltịa/ <n.> : nền văn hoá 

India has a long - iasting culture. (Ẩn Độ có một nền ván hóa lâu đài.) 
cultural activity : hoạt động văn hoá 

colouríul dances : những diệu múa đầy màu sắc 

shovv ' /Jou/ <n> : sự trưng bày, sự bày tó, cuộc triền lãm 

<v.t.> : cho xem, cho thây, trưng bày, tó ra 
puppet show : buổi trình diễn múa rối 

lion dance : múa lân 

People see lion dance at Mid-Autumn. 

(Mọi ngiỉời thường /hay múa lân vào dịp Trung Thu.) 
rcsort /ri:'so:t/ <n> : nơi nghi mát 

Many tourists come to this \vonderfui resort every year. (Rất nhiều khách du 
lịch đến khu nghi mát tuyệt vời này hàng năm.) 
bcach /bi:tj/ <n.> : bãi biến 

Many people want to lie on the beach and sunbathe 
(Nhiều ngưìri muốn nằm trẽn bãi biến và lắm năng.) 
dive /daiv/ <v> : lặn 

Don’t dive too deeply, it's dangerous. (Đừng lận qucisâu sê rất nguy hiềm.) 
eoral /'koral/ <n> : san hô 

There arc a lot of corals at the sea ground. (Có rất nhiều san hò dưới đáy biến.) 
ađmire /3d'mab/ <v.> : chiêm ngưỡng, khâm phục 


UNIT16 141 




She is a versatilc person. Many people admire her. 

(Cô ấy là một con ngirời đa tài. Rât nhiêu ngirời khám phục cô ấy.) 
to enjoy a healthv outdoor life : thuờng thức, hưởng một cuộc sống khoè mạnh 
ngoài trời 

I want to enjoy a healthy outdoor Iife at the countryside. 

(Mình muốn tận hưởng một cuộc song khóe mạnh ngoài trời ở miên quê.) 

II. GRAMMAR 
MODALVERB 

1. MAY (CÓ thể) 

* MAY được dung đẻ diễn tả một khả năng có thể xảy ra hoặc một sự tiên đoản. 
VI dụ: -1 may go to the beach or I may go to the svvimming pool tomorrovv. 

( Ngày mai tỏi có thé đi biển hoặc có thể đi bơi.) 

- Take an umbrella with you. It may rain. 

(Hãy mang theo một cái dù. Trời có thể mưa đấy ) 

- "When is Kay going to phone you? (Khi nào Kay sẽ gọi diện cho ban?) 
i don't know. She may phone this attemoon. 

(Tôi khỗng biết. Cô áy có thề gọi cho tôi vào chiều nay.) 

2. Can / Could được dũng khi chúng ta yêu cầu ai đó làm một việc gi. 

Vi dụ: - Can you wait for a moment? (Bạn làm ơn đợi cho một lát được không?) 

- Excuse me. Can / Could you ìeil me how to get to the post office? 

(Xin lỗi, anh có thể chi đường giúp tôi đến bưu điện được không?) 

- Do you think you could lend me some money? 

(Ban có thể cho tôi mượn một it tiền không?) 

- I vvonder if you could help me? 

(Không biết là anh có thể giúp tôi được không?) 

* Lưu ý: Could là cách nói lịch sự của can. 

• Để yêu cầu có được cái gì, chủng ta có thể nối: 

Can I have . ? / Could I have ...? 

VI dụ: - Can I have these postcards, please? 

(Tôi có thể xin những tấm bưu thiếp này được không?) 

- Could I have more salt, please? (Làm ơn cho tói thêm chút muối nữa.) 

• Can / Could còn được dùng khi xin phép và cho phép làm một điều gi. 

VI dụ: - Can / Could I speak to Mr. Nam, please? 

(Làm ơn cho tói nói chuyện với ông Nam.) 

- Can / Could I use your pen? - Yes, you can. 

(Minh có thẻ dùng cái bút cùa bạn được không? - Được, bạn dùng đi.) 

* Lưu ý: Could không được dùng khi cho phép mà chỉ dùng can 

• Can còn được dùng khi chúng ta đề nghị được làm gi giúp ai. 

Ví dụ: - Can I help you, mạdam? - No, thank you. 

(Thưa bà, tôi có thể giúp gì cho bà? - Không đàu, xin cảm on.) 

- Can I get you a glass of water? - lt’s very nice of you. 

(Để mình lấy cho bạn cốc nước nhé. - Bạn thật là từ tế.) 

III. TRANSLATION AND SOLUTION 

1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Hoa: Cái gì vậy Ba? 

Ba: Đãy lả tấm bưu thiếp từ chú Nghĩa minh. Chú gửi nó từ Bangkok, 


142 HDH&LBTA7 




Hoa: Chú áy làm gì ờ Bangkok vệy? 

Ba: Chú áy lá phi công. Chú lái máy bay đến Bangkok. 

Hoa: Thật háp dẫn làm sạo! Chú chỉ bay đến Bangkok thôi ư? 

Ba: Không. Chú bay khàp vùng. Chú thường hay bay đến Hong Kong cũng như 
Bangkok. Thinh thoảng chu bay đẻn Kuala íumpur, Singapore hay Jakarta. 
Thỉnh thoảng chủ bay đến Phnom Penh, Vientiane hay Yangon. 

Hoa: Mình muốn đến thăm tất cả những nơi ấy. 

Ba: Minh cũng thế. Chú minh gửi bưu thiếp cho minh mỗi khi chú đi xa vì thế 
minh có cả bưu thiếp lẫn tem của tất cà những thành phố này. 

Hoa: Cho mình xem những con tem ấy nhé? 

Ba: Chác chắn rồi. Ngây mai minh se mang an-bom đến trường. 

Ghép câu. 

a) - D Chú của Ba là một phi công. 

b) - F Chú Nghĩa gời bưu thiếp cho Ba từ thành phố mà chú đến thăm 

c) - B Ba giữ lại bưu thiếp cũng như các con tem. 

d) - c Ba đẻ câc con tem vầo một quyẻn sách đặc biệt. 

e) - A Hoa muổn xem các con tem. 

f) - E Ba và Hoa muốn đến thăm nhiều nới khác nhau. 

2. Hoàn thảnh bảng, dùng tên của các nước ờ trong khung. 

Capital Country Capital Country 

Bangkok Thailand Phnom Penh Cambodia 

Beijing China Vientiane Laos 

Kuala Lumpur Maylasia Yangon Myanmar 

Jakarta Indonesia 

Băy giờ hăy hói và trả lời với bạn em. 

A: Where does Ba’s uncle fly to? ( Chú của Ba bay đi đáu?) 

B: He usually flies to Ẹangkok. (Chú ấy thường bay đi Băng-kốc.) 

A: Where is that? ( Nơi đó ờ đâu?) 

B: lt's in Thailand. (Nó ờ bên Thái Lan.) 

A: Does he fly to anyvvhere else? (Chú ấy có bay đến nơi nào khảc không?) 

B: He usually flies to Hong Kong as well as Bangkok. Sometimes he flies to Kuala 
Lumpur. ( Chú thường bay tới Hồng Kông cũng như Băngkốc. Thỉnh thoảng chú 
bay tới Kuala Lumpur.) 

A: Where is Kuala Lumpur? ( Kuala Lumpur ờ đáu thế?) 

B: lt’s in Maylasia. He sometimes tlies to Singapore, Jakarta, Phnom Penh, 
Vientiane or Yangon. (Nó ở Maylaysia. Chù ấy thỉnh thoáng bay tới Singapore, 
Jakarta. Phnôm-pểnh, Viên Chăn hoặc Rang-gun.) 

A: How exciting! Does he usually fly to Asian countries? 

(Thú vị thậtỊ Chú áy thường bay ơén các nước chàu Á?) 

B: Yel, that s right. (Vàng, đúng thế.) 

81 3. Nghẹ và noãn thành thời gian biểu cùa viên phi công này VỚI các no>i mà 
ông ấy đi bay qua. 

Mon: Bangkok and singapore Fri: Bali 

Tue: Singapore Sat: Hong Kong 

Wed: Jakarta Sun: Back to Ha Noi 

Thu. Bali 
Lời trong băng: 

On Monday, I fiew to Bangkok and (Vào thứ Hai. tôi bay đến Bangkok và 
then to Singapore. I stayed Monday sau đó bay đi Singapore. Đêm thứ hai 


ƯNIT 16 143 




and Tuesday nights in a hotel. Then on 
VVednesday, I fiẽw to Jakarta, I stayed 
overnight and on Thursơay I flew to 
Bali. I stayed there Thursday and 
Friday. On Friday night, I went to a 
cultural show and saw some Balinese 
dancers. On Saturday, I fiew to Hong 
Kong. I was there overnight. On 
Sunday, I íinally fiew back to Ha Noi. 


và thứ Ba tôi ở lại khách sạn. Sau đó 
vào thứ Tư, tôi bay qua Jakarta. Tôi ờ 
qua đêm ở đó và thứ Năm bay đi Bali. 
Tôi ở lại đỏ trong hai ngày thứ Năm và 
thứ Sáu. Đến đêm thú bày, tõi đi xem 
buổi trinh diễn văn hoá và xem các vũ 
công Bali biểu diễn. Ngày thứ bảy tôi 
bay qua Hong Kong và ờ qua ơêm ờ ơó. 
Ngày chủ nhạt tôi bay trở về Hà Nội.) 


£H 4. Nghe và đọc rỗi thảo luận với bạn em. 

Điểm đến 

Đông Nam Ả có nhiều địa danh thu hút du khách. Nếu bạn yêu thích lịch sử, bạn 
có thẻ tham quan câc dài kỷ niệm cỏ xưa. Những địa danh này trải dài từ cung điện 
Angkor Wat xinh đẹp cùa dàn tộc Khmer đến chùa tháp thớ Phật Borobudur ở Java. 

Bạn có thể rất thích các truyền thống văn hoá khác nhau. Bạn có thể xem 
nhiều màn biẻu diễn đa dang, từ các vũ điậu sặc sỡ ỡ Thái Lan cho đến các vở 
diễn rối bóng ờ Indonesia. Bạn cỏ thể nghe và thường thức nhạc truyền thống ở 
các buổi diễn này. 

Có thể bạn sẽ thích biển cà hon. Có nhiều khu nghĩ mát và hàng ngàn ki-lò- 
mét bờ biển cho bạn đến. ở đố bạn có thể bơi lội. Bạn có thể lặn và ngãm nhỉn 
san hô và câc loài cá đù mầu sắc. Bạn cố thẻ chèo thuyền và tận hưởng cuộc 
sống ngoài trời lành mạnh. 

Trà lời câu hòi. 

a. Đoạn văn trên đè cập đến ba đỉa danh thu hút du khách. Những nơi nảo vảy? 
They are ancient monuments, shows and resorts. 

{Chúng là các di tích cỗ, các buổi trình diễn và các khu nghỉ dưỡng.) 

b. Em thích dịa danh nào hơn? 

I preter ancient monuments/ shovvs/ resorts. 

{Em thích các di tích cỗ/các buổi trinh ơiẻn/các khu nghỉ dưỡng hon.) 

B. FAMOUS PEOPLE (Danh nhân) 

I. VOCABULARY 

quỉz /kwiz/ <n> : câu đố. cuộc đố vui 

a history qui/. : câu đố về lịch sử 

John knovvs a lot of history quizes. í.ỉohn biết rất nhiều câu đố về lịch sứ.) 
hero /'hiarou/ <n> : anh hùng 

For her, he’s a hero. (Đoi với cô ấy, anh ta là một lìgirởi anh hùng ) 
to bc lamous for : nổi ticng ve 

He’s very famous for his talent. < Cậu ấy rất nói tiếng vể tài nâng cùa mình) 
lead /lcd/ <v.> : dẫn dắt 

Lead the vvay! We’li follow you. 

(Hãy dan đường đi. Chúng tôi sẽ theo sau bạn.) 

General A^enaral/ <n> : tướng lĩnh, viên tướng 

Commander-In-Chief : Tổng tư lệnh 

defeat /di'fĩ:t/ <v> : đánh bại 

The army deíeated the enemy easily. 

(Quán đội đã đánh bại kẻ thù mọt cách dễ dàng.) 


144 HDH&LBTA7 




battle /'bstl/ <r.> : trận đành 

Thcre were a lot of battles during the World War II. 

(Đã có rất nhiều trộn đánh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.) 
tourist dcstination : điểm đến du lịch 

Viet Nam is an attractive tourist destination. 

(Việt Nam là một điêm đến du lịch háp dan.) 
veteran /Vetaran/ <n.> : cựu chiến binh 

The vetcran told us his memories. 

(Người cựu chiến binh kể cho chúng tôi nghe những ki niệm cùa ông.) 

the beautiiul scenery of the Muong Thanh Valley: cảnh đẹp cùa thung 

lũng Muờng Thanh 

neighboring víllages : những ngôi làng xung quanh 

The neighboring villages are also beautilùl. 

(Những ngôi làng xung quanh cũng rất đẹp.) 
hospitality /hospi’taeIiti/ <n.> : lòng hiếu khách 

Their hospitality impresscs us a lot. 

(Lòng hiếu khách của họ đã gây an tượng lớn cho chúng tôi) 
local people : dán địa phương 

We \vere given a warm \velcome by the local people. 

(Chúng (ôi đã được đón tiếp niềm nở bời người dàn địa phương.) 
cthnic minority : dân tộc thiều sô 

Our gorvement has a lot of policies to hclp ethnic minorities. 

(Chinh phù ta có rất nhiều chinh sách để giúp đõ các dân tộc thiểu so.) 
to depend 011 : phụ thuộc vào 

When will our pinic be helù? - lt depends on the vveather. 

(Khi nào chúng ta sẽ đi dă ngoại? - Điểu đó phụ thuộc vào thời tiêt.) 
border / , bn:da/ <n> : biên giới 

How many countrics have thc borderwith VietNam? 

(Có hao nhiêu quốc gia có hiên giới với Việt Nam?) 
trading centre : trung tâm buôn bán 

Ho Chi Minh City has some trading centres. 

(Có vài trung tủm thương mại ơ thành phố Iỉổ Chì Minh.) 
the norắhem provinces of Viet Nam : các tinh phía Bắc cùa Việt nam 

composer /kam'pouzo/ <n> : nhà soạn nhạc 

Who’s the composer of this song? (Ai là nhà soạn nhọc cùa bài hát này?) 
settle /'setl/ <v> : ờ, định cư 

l! took us a lot of time to settle dovvn. 

(Chúng tôi đa mất rất nhiêu thòi gian đê định cư.) 
invent /in'vent/ <v> : phát minh 

When vvas television invented? (Vó tuyến truyền hình được phát minh khi nào?) 
invmtor /inVenta/ <n> : nhà phát minh 

Edison was a great inventor. (Edinson là một nhà phát minh vĩ đại.) 
clectric light bulb /bAầb/ <n> : bóng điện tròn 

estahlìsh /is'ta:blij/ <v.t.> : thảnh lập, thiết lập 

Our country has established dipiomatic relations. 


UNIT16 145 



(Đất nước ta đã thiết lập các quan hệ ngoại giao) 

the fìrst Central power station : trạm phát điện trung tâm đầu tiên 

grammophone /'gramaíoun/ <n.> : máy quay đĩa 

This grammophone looks old. - Yes, my granđmother amorti/.ed it for me. 

(Cái máy quay đỉa này trổng có vé cũ. - ừ, hà cùa minh đã đế lại nỏ cho mình.) 
to grow up /grou/ : truờng thành 

Difficulties help us grow up evcryday. 

(Những khó khăn giúp chúng ta trưởng thành lén tùng ngày.) 
fairy tales : truyện cả tích 

II. GRAMMAR 

1. What would you like...? dùng đẻ hòi xem ai muốn làm gl. Đẻ chấp nhận hay 
từ chối lời mời này, ta dùng những mẫu câu sau 

l'd like... I'd love to... I'd preíer/1 preíer... I don't know. 

VI dụ: + What vvould you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?) 

- I'd like some chicken Soup. (Cho minh xúp gà.) 

+ VVould you like some beer? (Bạn có uống bia không?) 

- No, thanks. (Không, cảm ơn.) 

2. VVould you like ...? dùng để mời ai làm gi hoặc ăn/uống gi. Để chấp nhặn hay 
* từ chối lời mời này, ta dùng những mẫu câu sau: 

Yes. That sounds nice / interesting /great... Yes, l'd love to, but |'m busy. 

I'd like to, but l'm atraid I can't. No thanks / Yes, please. No, I don't like... 
VI dụ: 

+ Would you llke to go out with me tonight? (Bạn đi chơi với minh tối nay nhé?) 
Pd love to, but l'm very busy. (Mình thích lắm nhưng mình rất bận.) 

III. TRANSLATĨON AND SOLUTION 

ss 1. Nghe rồi luyện tập với bạn em. 

Ba: Cháo Liz. Bạn đang lảm gì vậy? 

Liz: Mình đanq giải câu đố lịch sử. Bạn có thể giúp mình không? 

Ba: Dĩ nhiên roi. vấn đề gl vậy? 

Llz: Võ Nguyên Giáp là ai thế? 

Ba: ông là một Đại tướng nổi tiếng. 

Liz: Ông nổi tiếng về điều gl? 

Ba: Dê thôi, ồng nổi tiếng vè việc lãnh đao Quàn đội Việt Nam ờ Điện Biên 
Phù. ông là tổng tư lệnh. 

Llz: Chuyện gi xảy ra ờ Điện Blèn Phù thế? 

Ba: Các lực lượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh bại quàn Pháp ờ 
đó vào năm 1954. 

Liz: Bạn có biết Đại tướng Giáp sinh năm nào không? 

Ba: Năm 1920. Ồ không, minh nhầm rồi. ỏng sinh năm 1911. Minh nhớ ông 
43 tuổi khi Quàn đội Nhân Dàn Việt Nam chiến thăng trận đó. 

Liz: Cảm ơn Ba. Bạn rành lịch sử thát. 

Ba: Mình thật sự thích lịch sừ và có rất nhiều sách lịch sử ờ nhà. 

Liz: Minh có thẻ mượn chủng không? 

Ba: Được chứ. Giờ chúng minh đi lấy vải cuốn nhé? 

Hăy kiểm tra cột đúng ròi sửa lai cấc câu sai cho đúng. 
a) F Liz không biết gì về tướng Giáp. 


146 HDH&LBTA7 




b) F Quàn đội nhãn dân Việt Nam đã đánh bai quân Pháp năm 1956. 

c) T Ouãn đội nhân dân Việt Nam đả chiến thẳng trận Điện Biên Phủ. 

d) F Tướng Giáp sinh năm 1911. 

e) T Ba thích món Lịch sừ. 

f) F Ba sé mượn Liz vài cuốn sách lịch sử. 

2. Luyện tập. 

a) Hoàn thành hội thoại bàng những từ cho trong hộp rồi luyện tập với bạn em. 

Hoa: Bạn có thích Romạrio không? (1) like 

Lan: Mình không thích lắm. Mình thích Pele hơn. (2) preíer 

Hoa: Tại sao? 

Lan: Bởi vì Pele chơi hay hơn Romario. 

Hoa: Mình cũng nghĩ thế. (3) guess 
Lan: Còn bạn thi sao? 

Hoa: Cầu thủ minh thích nhất là Michael Jordan. (4) íavorite 
Lan: Vậy ư? 

Hoa: Đung thế, minh cũng nghĩ thế. Anh ấy rất nhanh nhan. 

b. Bây giờ em hãy lập hội thoại nói về những nhãn vật người nổi tiếng mà em 
biết, sử dụng các tính từ trong ngoặc. 

* 3. Đọc rồi trà lời câu hòi. 

Chiến dịch Điện Biên Phù đă làm khép lại cuộc chiến tranh Đông Dương. 
Ngày nạy Điện Biên Phù là một điểm đến cùa du khách. Nhiều du khách lả những 
cựu chiến binh cùa trận chiến ấy hay là thân nhân của họ. Cùng với việc tham 
quan chiến trường này. các du khách có thể ngắm cảnh thung lũng Mường Thanh 
xinh đẹp, tham quan các làng lân cận và cảm nhận được lòng mến khách cùa dân 
địa phương. 

Phần lớn dân vùng này là người thiều số H'Mong và người Thái. Tuy nhiên 
không phải họ chỉ sống nhờ vào dịch vụ du lịch. Vì Điện Biên Phù chỉ cách biên 
giới Lào 30 kí-lõ-mét nên nó lâ một trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm 
ờ đây được đựa sang Lào và Thái; đồi lại hàng hoá từ những nơi đó được đưa về 
các tỉnh phía bắc cùa Việt Nam. 

Trả lời cảu hòi. 

a) Người ta có thẻ tham quan gi ờ Điện Biên Phủ? 

People can visit the battle site in Dien Bien Phu. 

(Nguôi ta có thẻ tham qtuan nơi xảy ra trận đánh Điên Biên Phủ.) 

b) Khách du lịch có thé làm gi khác ờ Điện Biên Phủ? 

Tourists can also enjoy the beautỉtul scenery of the Muong Thanh Valley, visit 
the neighboring villages and share the hospitality of the local people. (Khách 
du lịch cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp cùa cánh đồng Mường Thanh, thăm 
các làng mạc lán cặn và chia xẻ lóng mến khách với dân địa phương.) 

c) Tại sao vị tri cùa Điện Biên Phủ là quan trọng? 

Dien Bien Phu is only 30 kilometers from the Lao's border, so it is an 
important trading center. ( Điện Biên Phủ chỉcắch 30km từ biên giới Lào, vì 
thế nó có thể là một trung tâm thương mại quan trọng.) 

4. Đọc Các nhân vặt nổi tiếng 

Thomas Edison 
(sinh tại Mỹ, 1847-1931) 

Thomas Edison lá một nhả phát minh. Phát minh nỗi tiếng cùa ông là bỏng đèn 
điện. Ổng cũng thiết lặp nèn một nhâ máy điện trung tâm đầu tiên ờ thành phô 


ƯNIT16 147 



Nevv York. Suốt cuộc đởi mình, ông đã phát minh trẽn 1.300 thứ kể cả máy hát 
quay đĩa và phim ảnh. 

Hans Christian Andersen 
(sinh tại Đan Mạch, 1805 -1875) 

Hans Christian Andersen là mỏt nhà văn người Đan Mạch, ông lớn lẻn trong một 
gia đình nghèo khỏ và ông muốn làm một diễn viên. Sau đó, một nqưòi bạn cùa 
ông đài thọ cho ônp đi học ờ trường Đại Học Copenhagen. ổna viêt tiẻu thuyêt, 
kịch, thơ và sách ve du lịch. Tuy thế, õng đă trờ nên nồi tiếng ve các cảu chuyên 
thần tiên mà ông viết trong khoảng thời gian năm 1835 - 1872. 

Sầy giò 1 hãy làm việc với bạn em. 

Học sinh A: Em là một phóng viên nhà bâo. Hây tưởng tượng em sắp phỏng ván 
Thomas Edison. Hăy hỏi càng nhiều câu hỏi cáng tốt. 

Học sinh B: Em là Thomas Edison. Một nhà báo săp sữa phỏng vấn em. Hãy SỪ 
dụng thông tin trong bài học đẻ trả lời câu hỏi. 

SA: Good morning. I'm ... from the Morning Star. 

Would you rriind if I ask you some personal questions? (Chào ngài. Tôi là 
.. phóng viển của tờ Sao Mai. Xin phép được hòi ngài vài câu hòi cá nhàn?) 
SB: Good morning. You’re welcome. (Xin chào. Rất vui lòng ) 

SA: When were you bom, MrThomas Edison? 

(Ngài sinh năm nào, thưa ngài Thomas Edison?) 

SB: I was born in 1847. (Tôi sinh năm 1847.) 

SA: Were you bom in America? (Ngài sinh ờ Mỹ ạ?) 

SB: Yes, I am. (Vàng, đúng vặy.) 

SA: Did you invent the electric light bulb? 

(Cổ phải ngài phát minh bóng đèn điện?) 

SB: Yes, I did. And I also established the tirst Central power station. 

( Vâng, đúng vậy. Tôi cũng thiết lặp nhà máy diện trung Ương đầu tiên.) 
SA: Where was it? (Nó ờ đâu ạ?) 

SB: In NevvYork. (ỞNevvYork.) 

SA: How many things did you invent? (Ngài đã phát minh ra bao nhiêu thứ ?) 
SB: I invented 1,300 things including the gramophone and motion pictures. 
(Tờ đă phất minh ra 1300 thứ gồm cả máy hát đĩa và phim ảnh.) 


Ẽấl 5. Nghe rồi hoàn thành báng sau. 



Năm 

Nơi 

Ngày sinh 

1890 

Kim Lien 


1911 

Aírica. England & America 

Làm viéc tronq khách san 

190ŨS 

London 

Đi tới nước khác. 

1917 

Paris 

Lại đi 

1923 


Sáng làp đàng Cộng Sản Đônq Dương 

1930 

Guangzhou 

Thành lập Mặt Trận Việt Minh 

1941 

Viet Nam 

Trờ thành Chủ tịch nước 

1945 

Viet Nam 

Qua đời 

1963 

Ha Noi 


Ịlanguage focus 5| 

1. Tính từ (adj) và trang từ (adv) 

a. Đánh dấu vào ô đúng. 


148 HDH&LBTA7 


















b. Hoán thành các câu sau. 

A Anh ấy chạy nhanh, ( guicklv ) 

B Bà tôi đi chậm, ( slovvlv) 

c Thật là một đứa bé ngoan. Nó ngủ suốt đêm và khồng khóc ngày, (ggod) 

0 Leo núi đá là một hoạt động nguy hiểm. ídanqerous) 

E Lan là một người chơi bóng chuyển khéo léo. ( skillíu l) 

2. Modal verbs (Động từ tinh thái) 

a. Đọc hội thoại sau với bạn em. 

Ba: Con có thể đi xẹm phim ! Mom. Trước hết con phải làm bài tập 

không mẹ? I ỡ nhà xong rồi hẵng đĩ. 

Mom: Con không được đi đãu nhé. ị Ba: Tuyệt quái Con cám ơn mẹ. 

Ba: Kìa mẹ, cho con đi ớ1 mà. I 

b. Nhìn tranh và những từ cho trong khung rồi tạo ra các hội thoại tưomg 

tự. 

a) Ba: Can I play tootball / soccer, Mom? (Con có thế chơi bóng không me?) 

Mom: No, you can’t. (Con không được chơi đàu đấy.) 

Ba: Please, Mom! (Kìa mẹ! Cho con chơi ƠI mà.) 

Mom: First you must practise the piano. Then you can play. 

(Trước hết con phải tập đàn dương cầm rồi hẵng chơi.) 

b) Ba. Can I play badminton , Mom? ( Con chơi cầu lông mẹ nhé?) 

Mom: No, you can’t. (Con không được chơi đàu đấy.) 

Ba: Pleáse, Mom! (Kìa mẹ!) 

Mom: First you must clean up your room . Then you can. 

(Trước tiên con phải quét dọn phòng xong rồi hẵng đi.) 

c) Ba: Can I go íishing , Mom? (Mẹ cho phép con đi câu cá nhé.) 

Mom: No, you carVt. (Con không được đi đàu nhé.) 

Ba: Please, Mom! (Kìa mẹ! Cho con chơi đi mà.) 

Mom: First you must post this letter. Then you can go. 

(Trước hết con phải gởi bức thư này rồi hẵng đi.) 

d) Ba: Can I watch TV, Mom? (Mẹ cho phép con xem truyền hình nhé.) 

Mom: No, you can't. (Con không được xem đàu đấy.) 

Ba: Pleãse, Mom! (Kìa mẹ! Cho con xem dí mà.) 

Mom: First you must go to market. Then you can vvatch. 

(Trước hét con phải đi chợ rồi hẵng xem.) 

e) Ba: Can I go roller-skating, Mom? 

(Mẹ cho phép con đi trượt patanh nhé.) 

Mom: No, youcan’t (Con không được chơi dàu đấy.) 

Ba: Please, Mom! (Kìa mẹ! Cho con chơi dí mà.) 

Mom: First you must tidy the room. Then you can go. 

(Con phải dọn dẹp phòng minh trước đă rồi hẵng đi.) 

c. Hoa có một số vấn đề. Hãy cho cô ấy một vài lời khuyên, dùng should 
hay ought to. 

3. SA: l'm sick. ( Mình ốm rồi.) 


UNIT 16 149 





SB: You ought to go to the doctor. 

You should go to the doctor. (Bạn nên đi bác sĩ.) 

b. SA: l’m hot. {Minh nóng quá.) 

SB: You ought to wear a hat. /You shoud wear a hat. {Bạn nên đội mũ.) 

c. SA: l'm cold. {Mình lạnh quá.) 

SB: You ought tò wear warrn clóthes. 

You should wear warm clothes. {Bạn nên mặc áo quẩn ấm.) 

d. SA: l'm tired. {Mình mệt quá.) 

SB: You ought to go to bed éarly. 

You should go to bed early. {Bạn nên đí ngủ sớm.) 


Expressing likes and dislikes 

Hãy xem thực đom rội cùng với bạn em quyết định xem thừ nên chọn 
món gì, sừ dụng thông tin trong khung. 


(Bạn muốn ăn gì?) 

{Minh muốn ăn nem rán.) 

{Minh thích ăn bánh tôm hơn.) 

{Mình thực sự không thích bánh tôm. 

(Vậy bạn muốn ăn gì?) 

{Minh cũng không biết nữa.) 

{Bạn ăn thịt bò bít-tết nhé ) 

(ử Nghe hấp dẫn đấy.) 

{Bạn muốn ăn gì?) 

{Minh muốn ăn món hải sàn.) 

(Mình thích ăn món gà hấp gừng hơn) 

I don’t really like ginger chicken. (Minh thục sự không thích món gà hấp guvg.) 
What would you like? {Vậy bạn muổn ăn gi?) 

I don't know. {Mình không biết nữa.) 

Would you like some vegetable Soup? (Bạn ăn một It xúp rau nhé.) 

No, I don't like vegetable Soup. {Không. Mình không thích xúp rau.) 
Would you like a noodle dish? (Bạn ăn phở nhé?) 

Yes. That sounds nice. ịừ. Nghe hấp dẫn đấy.) 


What would you like to eat? 

I’d like spring rolls. 

I preter shrimp cakes. 

I don't really like shrimp cakes. 
What would you like? 

I don’t know. 

Would you like beef steak? 
Yes. That sounds nice. 

What vvould you like? 

I’d lỉke a seatood dish. 

I preter some ginger chicken. 


4. Tenses 

Hãy đọc các càu dưới đây rổi chọn cột đúng 



1551 

Present 

Fưure 

a. Tôi sốnq ở thành phố HCM. 


V 

— 

b. Ba đang luyện đàn ghi ta. 


✓ 

c. Hoa ơã đí bác sĩ. 




d. Trường Quang Trung sẽ tố chức lễ kỳ niệm vào 
ngày 23 tháng 3. 



/ 


✓ 


-- 

f. Ngày thật đẹp. 


✓ 



✓ 



✓ 



i. Mình rất vui. 


✓ 


BMBRỈV 1 ầ?:§7/7 ;m 1ỈT 7ĩ:ĨTTĨTĨ^irị ; 



s 


5. Because 


a) Đọc hội thoại sau. 

Nam: What is your íavorite color, Lan? (Bạn thích màu gi nhất vậy Lìn?) 

Lan: Red. (Màu đỏ.) 


150 HDH&LBTA7 











Nam: Why? * (Tạisao vậy?) 

Lan: Because it's lucky. (Vì màu đó là màu may mắn.) 


Hày tạo ra các hội thoại tương tự. Sừ dựng các từ cho ỡ bàng và trong 
khung. 

(B, cậu thích màu gì nhất vậy?) 

(Màu hổng.) 

Ợại sao vậy?) 

(Bởi vì nó dẻ thương.) 

(B. bạn thích môn thế thao nào nhắt?) 
(Môn bông đá.) 

(Tại sao vậy?) 

(Bởi vì nó hào hứng ) 


What is your íavorite color, B? 

Pink. 

Why? 

Because it's pretty. 

What is your íavorite sport, B? 

Soccer. 

Why? 

Because it's exciting. 

What is your íavorite TV program, B? 

(B, chương trinh truyền hình mà bạn yêu thích là gì vậy?) 
Cartoons. (Phim hoạt hình.) 

VVhy? (Tại sao vậy?) 

Because it's funny. (Vì nó vui.) 


b) Hòi bạn mình 
Take turns to be A. 

a. A: What is your tavorite sport ? (Môn 

thể thao bạn yêu thích nhất là gì?) 

B: Volleyball . (Môn bóng chuyền.) 

A: Why? (Tai sao?) 

B: Because it s skillíul . (Bởi vì nó là 
môn thể thao đòi hỏi kỹ năng.) 

A: Vollevball is my íavorite sport . too. 
(Bóng chuyền cũng là môn thể thao 
minh thích nhắt.) 

b. A: What is your íavorite sport ? (Môn 

thể thao bạn yêu thích nhất là gì?) 
B: Soccer . (Bóng đá.) 

A: Why? (Tại sao?) 

B: Because ỉt's excitinQ . 

(Vì nó hấp dẫn.) 

A: I prefer table tennis because ifs 
skilỉtul . (Minh lại thích bóng bàn hon 
vì nó là môn thể thao ỡòi hỏi phải có 
kỹ năng.) 

c. A: What's vour íavoritẹ TV prọqram ? 

(Chương trình truyền hình bạn 
thích nhất là gì?) 

B: News . (Thờisự.) 

A: Why? (Tại sao?) 

B: Because it's useíul . (Vi nó có ích / 
hữu dung.) 

A: News is my íavorite TV proqram , 
too. (Thời sự cũng là chương trình 
tôi thích nhất.) 


d. A: VVhats your TV 

proqram - ?(Chương trinh truyền 
hình bạn thích nhất là gi?) 

B: VVrestlinq . (Môn đấu vặt.) 

A: Why? (Tạisao?) 

B: Because it's excitinq . (Bởi 
vì nó hào hứng.) 

A: I preíer cartoons because 
the/re funnv . (Minh lại thlch 
hoạt hình hon vì nó vui.) 

e. A: What's vour fạvorite color ? 

(Bạn thích nhắt màu gi?) 

B: Blue . (Màu xanh.) 

A: Why? (Tại sao?) 

B: Because it’s peacetul . (Vì nó 
là màu của hòa binh.) 

A: Blue is my íavorite color. too. 
(Màu xanh cũng là màu minh 
thích nhắt.) 

f. A: What's your tavorite cọlor ? 

(Bạn thích màu gi nhất 7 ) 

B: Red. (Màu đỏ) 

A: Why? (Tại sao?) 

B: Because ifs luckv . (Vì nó may 
mắn.) 

A: I preter pịnk because it's 
warm . (Mình lại thlch màu 
hồng hơn vì nó ấm áp.) 


ỰNIT16 151 











A. TELEPHONE NUMBERS 


1. Sentence completion a. is b. are c. your d. is e. her/her 

2. Correct sentence and incorrect sentence.. 

f. will 

a. A.VVhere she from? 

E) 

B. Hoa have triends. 

(HI 

B. Where's she from? 

B 

f. A. Hoa will have íriends. 

0 

b. A. What's her name? 

0 

B. Hoa have íriends. 

0 

B. VVhaCs she's name? 

m 

g. A. Vu is 14 years old. 

0 

c. A. She will be here. 

0 

B. Vu will 14 years old. 

El 

B. Whe will here. 

0 

h, A. Thanh lives with sister. 

EJ 

d. A. Wil! she come here? 

0 

B. Thanh lives with her sister. 

0 

B. Will she comes here? 

E 

i. A 111 be an engineer. 

0 

e. A. She live in a flat; 

E) 

B. ril am an engineer. 

m 

B. She lives in a flat. 

0 

j. A. Can 1 speak to Hoa? 

0 


152 HDH&LBTA7 







B. Can I speak Hoa? 


f. A. Hoa will have Iriends. 0 
B. Hoa have íriènds. 12 

3. Sentence completion 
a. vvill get; b. will she come; c. will call; d. are/ will be; e. will you go 

4. Học sinh tự làm 

5. Completing the questions. a. her; b. What's; c. Where, d-Whafs, 
e. her address; f. What/ telephone number; g. How old 

B. MVBIRTHDAY 


Table completion 

We vvrite 

We say 

[ May 25 


ị April 1 

The Tirsl otApril 

! June 6 

The sixth of June 

July 18 

The eighteerìth of July 

August 10 

B amsHHi 

■ September 2 

The second of September 

' Oclober 12 


November23 

The twenty-tlìird oỉNovember 

February 28 

The twenty-eiqhth of February 

January31 

limưgỊTBBM 


2. Completion of phrases "from ...to", In, at or on. 

a. At/on; b. On; c. On: d. From/to; e. On; f. From/to; g. At/on: h. In; i. On; j. On 

3. Answer the questions. a. 878903; b. 101 Nguyên Du Street; c. 23-2-1986 


d. 17; e. 18 Nguyên Hoang Street; f. She will be 17. 

4. Học sinh tự làm 

5. Học sinh tự làm 

UNIT 3: AT HOME 


A. WHAT A LO VE LY HOME! 

1. Học sinh tự làm 

2. Write comments or compliments 



A nurse _ 

ịÃjẽãcher_ _ 

ị A ioumalist 


On a farm 


o spital 

chool 


Grows vegetables 


Takes care of 
Teachcs children 
VVrites arỊicles 


ANSV/ERKEYS 153 


















































■ ii. T ĩm i iMB 


's tcc th _ị 

. _ In 3 sludlũ _ I Paints pictures __ 

2. Sentence completion 

3. better than b.íaster than c. more expensive d. colder e. more triendly 

f. bigger than g. shorter than h. largerthan i. thebest j. the slowest 

3. Superlatives a. the oldest; b. the youngest; c. the best; d. the largest 

e. the most expensive; f. the longest; g. the most beautiíul; h. the hottest 

4. Passage completion 

a. enjoys; b. people; c. house; d. job; e. long; f. time; g. office; h. experssive; i. cheaper 

TEST YOURSELF 1 


1. Sentence completion a. goes; b. is; c. is; d. vvorks; e. play 

2. Học sinh trà lòi 

3. Học sinh trả lời 

4. Write the ordinal number. a. 16 ,n : the sixteenth; b. 11*’: the eleventh; 

c. 24 lh : the twenty-fourth; d. 8 S ’: the eighth; e. 31 5t : the thirty-tirst 

5. Write five sentences a. The book is on the table. b. The book is under the taale. 


c. The book is behind the table. d. The bcok is in tront of the table. 


e. The book is next to the table. 

6. Write the answers a. Yes there are. b. Yes, there is. c. No, there aren't. 

7. Học sinh nghe băng và điền vào khung. 

8. Write the questions. a. What's your name? b. What's her job?/ What does sie do? 
c. VVhere does she Hve? d. What time do you get up? e. How oid are they? 


UNIT 4; ATSCHOOL 


A. SCHEDULES 

1. What time is it? 

a. 06: 20 lt’s twenty past slx. / 

lt's six twenty. 

b. 21:15 lfs twenty-one 

frfteen. 

c. 03: 19 lt’s nineteen past three./ 

It's three nineteen. 

d. 09:15 lt's (a) quarter past 

nine./ It's nine fifteen. 


e. 15:45lt's fifteen íorty-íive 

f. 18: 30 lt's eighteen thirty. 

g. 09: 50 lt's nine fifty. 

h. 01: 25 lt's one twenty-five./ It‘s 

twenty- five past onv 

i. 05: 45 lfs fĩve forty-five. 

j. 12: 18 lt's twelve elghteen/ lt's 

eighteen past twelvỉ. 


2. Học sinh trà lời. 

3. Write questions and ansvvers for the pictụres. 

a. What is Hoa doing? They are studying Physical Educatíor. 

She is vvatching TV. f. What is Miss Thuy doing? 

b. What is Trung doing? She is teaching Geography. 

He's listening to music. g. What is Nam doing? 

c. What is Mai doing? He's asking the teacher about scieice. 

She's doing her math exercises. h. What are the two giris doing? 

d. What are Huong and Ha doing? They are eating breaktast in the caiteen. 

They are leaming English in the i. VVhat is the boy doing? 

lab. He's playing Computer games. 

e. What are the pupils of class 7A 
doing? 

4. Passage completion 

a. am calling b. are making c. are laughing d. talking e. are eating 

f. drinking g. are listening h. are Corning i. leaving 

j. are sittĩng k. are you listening? I. is ringing m. am leaving 

B. THE LIBRARY 

1. Trueoríalse a. F b.T c. F d. F e.T 


154 HDH&LBTA7 





2. Ansvver the questions 

3 No, there isn't. b. Because he likes reading books in the library. 

c. lt opens at 7 a.m. d. It closes at 4.30 p.m. e. He reads books. 

3. Matchíng 

VVhere can you get nevvspapers at school? - In a library. 

How do you trauel to school? - By bicycle. 

What do students do in the library? - They read books. 

VVhen do you do your homev/ork? - Atter dinner. 

How far is it frotn your classroom to the school library? - Not very far. About 200 meters. 
Hov/ long does it take from your house to school? - About 10 minutes. 

4. Học sinh trà lời 


UNIT 5; WORK AND PLAY 

A. IN CLASS 

1. Em học gl ờ những giờ học này? Ghép tiết mục ờ cột A với tiết mục ờ cột B. 
Sau dó viết câu như ví dụ. 

a. Geography - vvorld rivers and mountain ranges. 

In geography.vve study the world's rivers and mountain ranges. 

b. History - world events In History, we study world events. 

c. Science - How household applíances work. 

In Science,vvestudy household appliances work, 

d. Computer Science - How to use a Computer. 

In Computer Science,we study how to use a Computer. 

e. Physics - How things work. In Physics,we study how things work. 

f. Blology - plants and animals. In Biology,we study plants and anỉmals. 

g. English - how to speak, listen, and vvrite. 

In English.vve study how to speak, listen, read and write. 

h. Literature - how to read storiesand poems. 

In Literature, we study how to read stories and poems. 

i. Math - hovv to do math problems. In math, vve study how to do math problems. 

). Physical Education - How to keep tìt. In physical Education, v/e study how to keep fit. 

2. Đọc bài văn về Mai và Ba ờ sách bàl tập 1 và 2 (ờ sách học sinh). Sau dó kiềm tra 
cột đúng-tùy theo thông tin đúng hay sai. 

a. .T„. Mai and Ba are studying at the same school. 

b. .NG...B3 enjoys school very much.But Mai doesn't. 
c- -T.... Mai's íavorite subject is Computer Science, 

d. -T.... Ba is interested in Electronics. 


0 . -T.... Perhaps Mai doesn't enpy her geography class. 

f. .NG.. Ba is good at math. 

g. .T. At Quang Trung School.students stuơy more than 4 hours every morning. 

h. -NG-. Mai can use a Computer, but Ba can't. 

3. Viết 10 cảu mà em nghĩ đủng về em và một trong các bạn cùng ló*p của em. Oủng 
trạng từ và các hoạt động 

0 . I usually listen to music. f. My friend and I alvvays speak English in 

b. My triend never goes to the art Club. English classes. 

c. I otten do experiments during Physics g. I never think Biology is boring. 

classes. h. My triend and I usually do math problems 

d. My íriend and I always go to school in together. 

the momlng. ị. I aivvays enjoy English classes. 

e. I sometimes use a Computer. J. My triend sọmetimes fixes the lights. 

4. Read these magic squares.(Đọc những gỏc vuông thần bí.) 

Đây là những hình vuông thần bí cổ nhất. Nó phát xuắt từ một quyền sách Trung Quốc, vả 


nó có tử 2200 trước Thién Chúa giáng sinh. 


ANSWERKEYS 155 




Tồng số hàng dọc, hàng ngang và đường chéo đẻu bảng 15. 
* Hlnh vuông thàn bi này thồng thường à Chầu Á._ 


15 14 



Tổng số các hàng ngang, hàng dọc và đường chéo đều băng 34. 


B. ITS TIME FOR RECESS 

1. Hoàn chình các danh sách từ vựng trên "WORK FOR PLAY" với từ trong khung. 
Những từ dầu tiên dirợc làm cho em. 

I WORK AND PLAY I 


talking 
English voc. 
Computer Science 


mables 
skipping rope 
basketball 
catch 

svvapping cards 


atlas 

calculator 
CD players 
piano 
ball 
globe 


yard 

classroom 
art Club 
library 


past and pres.events blindman's bluff globe 
math problems earphones 

2. Chúng làm gi vào giò 1 ra cho-l chính? Đọc bài tập 1 và 3 ở sách học sinh. Sau đó 
kiém ừa lại những hoạt động gì học sinh Việt Nam làm, những hoạt dộng gi tọc sinh 
Mỹ làm và những hoạt động gì cá hai quóc gia đêu làm. Sau đó viẽt cảu ve các hoạt 



a. Eating and taiking are common activitiesin both countries at recess 

b. Vietnamese students like to drink something, play blindman s bluff, cacth, míbles or 
skippping rope. 

c. American students like ìo listen to music, play basket ball, read and swap ỉaseball 
cards. 

3. Hoàn chình đoạn vàn, dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc. 

VVORKDAY 

My tather is a driver. He (work) works for a company in Ha Nol. Everyday he (a) goes to 
vvork at ea.m. and (b) comes back home at 5p.m.. Sometimes he (c) goes to work ealier and 


156 HDH&LBTA7 


























(d) gets home later. He often (e) goes to Hai Phong on business. He never (f) travels to Ho 
Chi Minh City or Hue. He (g) loves his job very much. 

NOW/ 

At the moment he isn't working (not, work). He (h) is relaxing at home. He (i) is tistening to 
music and (j) is reading a nevvspaper. He (k) is waiting for phone call trom one of his triends. 
Viết về những gì em thường thường làm vào các ngày làm việc và những gi em đang 
làm ngay lúc này. 

WORKDAY 

l'm a student. I go to school slx days a week, I get up at 5.30 every mornlng. I usually go to 
shool 1 at 6.45 in the morning. I have classes only in the morning. Our classes start at 7 
o'clock homework or exercises. On Thursdays and Saturdays, I go to the school to study. In 
the evening, atter dinner I revise my lessons for the next day. I usually go to bed at ten 
o'clock. 

NOW/ 

At thei moment. I'm doing my homework. 


UNIT 6: AFTER SCHOOL 


A. V/VHAT DO YOU DO? 

1. Em thường làm những hoạt động ngoài giờ gì? Đật từ trong khung vào cột đúng 
về emi. _ _ 


1 otten do these 

1 always do these 

1 never do these 

rmeeting triends 

- doing homevvork 

- playing Computer 

lisitening to music 

- helping mother with 

games. 

going swimming 

tailking wíth triends about hobbies 
vvrriting letters to triends. 

hoúsèwork. 

- rehearsing a play. 


2. Wiêt lại những càu này. Đặt các cụm từ chi sự thường xuyẻn trong ngoặc đúng 


vào chỗ. 

a. Ba is alvvays interested in stamps 

b. Nga otten rehearses a play with her 
ffriends. 

c. Nga never plays video games. 


f. Aíter class, Nam usually goes home and 
watches videos. 

g. What do you usually do aíter school? 

h. I usually help my mother with the 


d. Nam, Ba and Hoa are never late for their 
classes. 

e. Ba and his triends oíten get together 
aind talk about their stamps. 


housework. 

I. I never go svvimming on Sundays. 
j. Ba's triends sometimes give him some 
stamps trom other countries. 


3. Đây là bài đòi thoại giữa Kiên và Lan. Ghép các câu phát biểu cùa Lan ờ cột B 
phù Ihựp vớt các cảu phát biêu cùa Kièn ờ cột A. Các câu phát biéu của Kién theo thứ 
tự dúing. 

Kiein : What are you going to do atter school? 

Lam : I don’t knów. I don't have any pants. 

Kiem : Let's play some Computer games. I have somegreat new ones 
at my house. 

Lam : Oh, I really don't like playing Computer games. 

Kiem : Ok, let’s do somethimg else. Should we go to the park? It's a beautitul day. 

Lam : That is a good idea. Let's buy a little food and some drinks. 

Kiem : Great! We will have a picnic. 

4. Bọc đoạn văn sau. Sau dó trà lời câu hỏi bẳng cách chon cảu trả lòi đúng nhất. 
Bây g)iớ lả 5 giờ 15. Học sinh trưởng Quang Trung ra khỏi lớp. Nhiều người trong chúng ta 
vể nhià. Một số học sinh khác ngồi ờ quán ăn tự phục vụ chờ cha mẹ. 

Các thọc sinh tham gia nhièu sinh học ngoài giờ khác nhau. Một số hpc sinh ờ lại trường 
chơi tthé thao. Chúng thay áo quằn chơi bong đá hoặc quân voi. Thỉnh thoảng chủng đi bơi. 
Khỏnig phải các hoạt động ngoài giò đều là thẻ thao. Có một số ban nhạc kịch. Các thành 
vièn ttrong nhóm này tập chơi các nhạc cụ hoặc dượt một vờ kịch. 


ANSWER KEYS 157 







Một số học sinh cố gắng giúp đỡ cộng đòng. Họ học cứu thương. Tát cá chủng thích thú lâm 
viẹc với nhau. 

a. A lot of students go home after school. b. Some of the students vvait in caíeteria. 

c. Mothers collect some children. d. A few sporty students sometimes go svvimming. 
,e. Some of the after-school activities are sporty. 
f. Some of the students leam first ald to help people 


LẸTS GO! 

Viết cảu hỏi và trả lời. 


- B. OK. That's a good idea. 


a. A. Let’s go to the library. 

b. A. What about going to the zoo? 

B. No, let’s not. Shăll we stay home and watch TV? 

c. A. What about going to the canteen? B. Sounds great. I‘d like to. 

d. A. Let’s go svvimming. B. No. Lefs not. 

e. A. Let's do the assignment-together B. OK. It's a good idea. 

f. A.What about going to the art gallery? (phỏng trung bày tranh) 

B. No. I don't think it’s a good idea. 

2. Viết các cụm từ đúng vị trí ờ các bảl đối thoại. 

ru be there; Will you jõin us; Where shall we meet; I wou!d love to. 

A. We're going to the beach. Will you join us? - B. Yes. I would love to. What time? 

A At 4.30 p.m. - B. Where shall we meet? 

A. In íront ot the Blue Ocean Hotel. - B. ru be therẹ. 

b. I'm not sure; lt's my pleasure; Would you like to; Thanks for inviting me 

A. Would you like to come to my home for dinner? 

B. Pm not sure. ru caU you later. 

A OK. 

B. Thanks for inviting me. 

A. My pleasure. 

c. VUould you like to; l’m sorry; I can't; l'd love to 

A. Should we play chess? Đ. I'm sorry, I can't. 

A. VVould you like to play table tennis? B. OK. I’d like to. 

3. Trả lời các câu hòi nay về chính em. Dùng câu trà lời ngắn nơi có thế. 

a. I’m doing my homework. g.l usually have gluant rice for my break fast. 

b. No, l‘m not. (gluant rice: xôi) 

c. Yes, I do. h. No. I'm always not. 

d. No. I'm using a baH pen.(viét bi). i. Good idea. I'd love to. 

e. No. I sometimes use a Computer. j. No, let's not. Why don’t we walk there? It's 

f. No,l'm not. I m doing homẹwork. fine. 

4. Đọc 10 sinh hoạt phổ biến hàng đẩu thanh thiếu niên Mý thich làm. 
a. Kiềm tra các sinh hoạt thanh thiêu niên cũng làm. 


No. 

Activities 

American 
teenagers do 

Vietnamese 
teenagers do 


Eat in fast food restaurants 


* 

b 

Attend school oranizations such as scouts and 

guides 



c 

Leam to play a musical instrument such as the 
quitar 



d 


HCMKẩHMÌ 

* 

rm 


V 


M 

Go to the movies 

7 

* 



7 


vm 

Collect things such as stamps or coins 

✓ 


« 

Em EEHEEE5ÌP 1 nv.l ! m E ■ 

? 


!■ 

Help old people with their shopping or cleaninq 

s 

s 


Going our *• 

7 



158 HDH&LBTA7 












Ị I 1: Plãying íootbaU _ I _ 1 _I_ 1 _I 

TEST YOURSELF 2 

1. Viet 4 càu. Họ đang làm gì? a. They are playíng tootball. b. They are eatỉng. 

3. They are playing cards. d. They are playing blindman's bluff. 

2. Viết 1 câu. Bây giờ em đang làm gì? - l'm reading a comic story in English 

3. Hoàn chinh bài đối thoại. a. VVhat s this? - lt's a ball. 

b. VVhatre these? - They re clothes. 

c. What'er these? - They’re magazines. 

4. Trã lời câu hỏi vè em. 

a. I get up at five thirty. c. I have a dinner at halp past fìve. 

b. I start school at seven 0 'dock. d. I go to bed at ten 1 oclock. 

5. Viết 5 câu. Bao lảu Lan thực hiện các hoạt dộng này một lằn? 

a. Lan studies English every day of c. She goes to visit her grandmother twice or 

the month, three times a week. 

b. She alvvays goes to the library at d. She never vvalks to school. 

weekends. e. She sẹldom plays volleyball. 

6. ô chữ viết tên các môn học. a MUSIC; b. GEOGRAPHY c. HISTORY 

d. MATH e. ENGLISH 

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

A. A STUDENT'S VVORK 

1. Hoàn chinh càu. Điền “a little" hoặc “a íew". 

a. There is a little orangejuice in the e. We need a few vegetables for lunch. 

glass. f. They produce a few eggs. 

b. I have a few books In English. g.They will have a little milk every day. 

c. She eats a little truit for h. He has a little money and he can buy a 

breaktast. few apples. 

d. There is a little meat in the basket. i.He can play a little music. 

2. Hoàn chinh các câu với fewer, less hoặc more. 

Hoa has five periods a day. Loan has seven periods a day. 

a. Hoa has fewer periods a day than Loan. 

b. Loan has more periods a day than Hoa. 

Mr Hai produces 100 liters of milk a week. Mr Chinh produces 80 liters of milk a vveek. 

c. Mr Chinh produces less Mlik a week than Mr Hai. * 

d. Mr Haí próduces more milk a week than Mr Chinh. 

Vietnamese students have three vacations a year. American students have five 
vacations a year. 

e. Vietnamese students have fewer vacations a year than American studertts. 

f. American students have more vacations a year than Vielnamese students. 

Lan eats lwo bowls of rice. Ba eats three bowls ol rice 

g. Lan eats less rice than Ba. h Ba eats more rice than Lan. 

3. Hoàn chình càu với dạng đúng của từ. 

a. Hoan plays Computer in his free time. b. ru call you sometimes. 

c. It's quarter to seven now. You’ll be later for work. 

d. Many American students usually have potable CD players. 

e. She learns past and present events in History. 

f. Tomrrow is her bĩrthday. She ll invite I is inviting some trlends. 

g. We go to the historical places every summer. 

h. You vviil have a lot of triends soon. 

4. Viết. Trả lò*i thư cùa Tim gửi cho Hoa ờ bãi tập 2, Bài 7, sách Học sinh. 

My Tho City , May 15* ... 

Dear Tim, 

Hi! How are you doing? ị'm veryglad to hearímm you. 

In the letter you say that you want to know something about our vacations and 
holiidays. Right? 


ANSWER KEYS 159 



It's tme that you, American students, have more vacations a year than 
Vietnamese students. Our longest vacation is ìn summer, too. It lasts about Ihroe 
months, from June to September every year. We don'! celebrate New Yearis Day on 
January 1° like you, but it's only a comon pubtic hotiday. Our most important vacations 
are the TET holidays - our Lunar New Yearis Day (Tet Nguyên Dan). September 
(Our independenc Day) and April 3Ờ n . We usually spend time with our íamily on tnese 
occasions. Sometimes vve also make a short trip to our historical places or tourist spots 
in the country. 

It's time for my lessons. stop íornov/. 

Please vnrite to me soon 

Best wishes and don't íorget to give my regards to your íamily. 

Yourínend, 

Hoa 

B. THE VVORKER 

1. Ghép tử trong khung vói hình. a. a nurse b. a purnalist 

c. a tarmer d. an engineer e. a librarian f. a driver 

g. a teacher h. a doctor i. a student j. mechanic 

2. Đọc lại thơ cùa Tim Jones ờ bài tập BI, Bài tập 7 - sách Học sinh. Viết cảu đúng 
về Tim, Mẹ và Cha của Tim. Dùng dộng từ đưọ*c cho. 

a. My Mom takes care of the family. 

b. Mom cooks lunch for homeless people vvith other women once a week. 

c. Mom vvorks part-time in a local supermarket. 

d. My Dad repairs machines in a íactory. 

e. When Dad has an aíternoon off, he plays golf. 

f. Wẹ always go to Florida for our holidays. 

3. Viết về ông Luân và ông Long - Dùng dạng so sảnh của danh từ. 

A. a. Mr Luan vvorks more hours a week than Mr Long. 

b. Mr Luan has fewer vacations than Mr Long. 

c. Mr Luan starts work earlier than Mr Long. 

d. Mr Luan produces less milk a day than Mr Long. 

e. Mr Luan sells more eggs than Mr Long. 

f. Mr luan produces fewer fruits than Mr Long. 

g. Mr Luan produces more vegetabies than Mr Long. 

B. a. Mr Long works fewer hours a week than Mr Luan. 

b. Mr Long has more vacations than Mr Luan. 

c. Mr Long starts work later than Mr Luan. 

d. Mr Long produces more milk a day than Mr Luan, 

e. Mr Long sells fewer eggs than Mr Luan. 

f. Mr Long ỊS-oduces more truits than Mr Luan. 

g. Mr Long produces fewer vegetables than Mr Luan. 


ƯNIT 8: PLACES 


A. ASKING THE WAY 
1. Hoàn chỉnh các bài đối thoại. 


Bus stop 


Museum 


Bakery 

Hotel 

Park 

Movie Theatre 


1 Fashion shop 

1 Factory 

Bank 

Police station 


You are here X 


Drugstore 

School 

Library 

Hospital 


Post Office 
Supermarket 

Toy store 
Restaurant 

Bookstore 



160 HDH&LBTA7 








a. A. Could you lell me how to get to the bookstore? 

B. Go straight ahead. T ake the tirst Street on your right. The bookstore ls on your right. 

c. Could you show me the way to the bank, please? 

D. Yes, of course. Go straight ahead. Take the first Street on your I lett.The Bank is on 

your left. 

E. Could you tell me how to get to the Bakery? 

F. Go straight ahead. Take the third Street on your left. The Bakery is at the end of the 
block on your left. 

b. G. Could you show me the way to the Fashion shop, piease? 

H. Yes, of course. Go straight ahead. Take the second Street on your left. The Fashion 

shop is at the end of the block on your left. 

c. I. Could you tell me how to get to the Hospital? 

J. Yes of course. Go straight ahead. Take the second Street on the right.The Hospital is 
on your left oppsite the toy store. 

d. K. Couid you show me the wãy to the bus stop, please? 

L. Yes, certainly. Take the tìrst Street on your left. The bus stop is on yout right oppsite 

the íactory. 

g. M. Could you tell me how to get to the toy store, piease? 

N. Yes of course. Go straight ahead. Take the second Street on your right. The toy store 

is on your ríght oppsite the hospital. 

h. 0. Could ỹou shõw me the way to the restaurant. please? 

р. Go straight ahead. Take the íirst rìght. The restaurant is on your left 
2. Viết bài dôi thoại. 

a. (school - hospital) 

A. How far is it from the school to the hospital? - B. It's about three kilometers. 

b. (City Hall - bus station) 

с. How far is it írom the City Hall to the bus station? - D. !t's about eight kilometers. 

c. (school - library) 

E. How far is it from the school to the library? 

F. It's about one kilometer and a half. 

d. (museum - bank) 

G. How far is it from the museum to the bank? - H. It’s about fifteen kilometers. 

e. (library - museum) 

I. How far is it from the library to the museum? 

J. It's about sixteen kilometers and a hall 

f. (City Hall - school) 

K. How far is it from the City Hall to the school? - L. It's about tvvo kilometers and a half. 

g. (bank - schcol) 

M. How far is it from the bank to the school? - N. It's about six kilometers 

h. (bus station - museum) 

O. How far is it from the bus slation to the museum? 
p. It's about three kilometers and a half. 


d. Is this the stamp they want to have? 

e. Are these the postcards from the USA? f, 
Is that the library of our City ? 


B. AT THE POST OFFICE 

1. Viết câu hòi. Câu thứ nhất đirợc iàm cho em. 

a. !s thai the letter you want to mail? 

b. Is that the book you want to buy? 

c. Are those the^laces you want to visit? 

2. Hoàn chinh các bài dối thoại, 

a A. How much is this phone card? - B. it’s a one - hundred - thousand - dong card. 

b. - c. How much are those stamps? - D. They are two thousand dong altogether, 

c. E. How much is the birthday card? - F. It's a one thousand five hundred dong altogether 

d. G. How much are these eggs? - H. They are four thousand eight hundred dong 

e. I. How much is this ballpen? - J. It'sa eight thousand dong even (chẵn). 

f. K. How much is each envelope? -L. It stvvo hundreddong each. 

g. M. How much is this packet of milk? - N lt's two thousand and a haH dong. 


ANStVER KF.YS 161 



3. Dùng các từ được cho viết thành cáu hói. Sau đó trà lời chúng. 

a. How much does it cost to go to the ị - They cost three thousand and a half dong, 

school by bus? e. How much does a local stamp cost? 

- It costs about one thousand dong. - It costs about eight hundred dong. 

b. How much does an apples cost? I f. How much do the bananas cost? 

- It costs about three thousand dong. - They cost two thousand dong a bunch (một 

c. How much does a postcard cost? nải). 

- It costs about two thousand dong. g. How much does it cost to mail a letter to the 

d. How much do these envolopes USA? 

cost? - It usuatiy costs about nine O' ten thousand 

I dong. 

_ UNIT 9: ATHOME AND AWAY _ 

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG 
1. Vièt dạng quá khử cùa các dộng từ. 


a. Regular verbs (Động từ có qui tắc.) 


arrive - arrived 


1 return -returned 

receive 

- recelved 

look 

- looked 


talk - t 

alked 

rent 

- rented 


remember -remembered 

help -helped 

stop 

- stopeđ 







visit 

- vislted 



b. Irregụlar verbs (Đông tứ bắt c 

mi tắc.) 




be 

was / were 

buy 

bought 

give 

gave 

eat 

ate 

have 

had 

speak 

spoke 

think 

thought 

speak 

spoke 

vvear 

wore 

see 

saw 

; wear 

vvore 

teach 

táught 

go 

went 

teach 

taught 

put 

put 

get 

got 

take 

took 








2. Hoàn chinh cáu. Dùng thi quá khứ dơn cùa động từ trong ngoặc. 

a. I saw a lot of beautiíul Ạshes at Tri Nguyên Aquarium. 

b. They wentto Ha Long Bay for their last summer vacation 

c. My triends took me to see Tay Phuong Pagoda. 

d. VVe spoke to some American tourists. 

e. She received a lot of gitts on her birthday. 

f. Lan bought a yellow cap, and she wore it all day 

g. I vvas in Ho Chi Minh City for one week. 

h. He returned to America for a short visit. 

i. My teacher taught me to love animals. 

j. Tỉiey were very happy in Viet Nam in the spring testival. 

3. Viết cảu hòi vó'i “Dìd ...?" và cho câu tra lời với “Yes” hoặc "No”. 

c. His uncle took him to see Cham g, He thought the little fish was the most 

Temple. beaulitul. 

- Did his uncle take him to see Cham - Did he thought the little tìsh was the 

Tèmpie? most beautitul? 

- No, he didn’t. - Yes, he did. 

d. Liz bought a lot of souvenirs. h. Ba wore the cap with a dolphin on it. 

- Did Liz buy a lot of souvenirs? - Did Ba wear the cap with a dolphin on 

- Yes, she did. it? 

e. They put the fish in a big bag. - No, he didn t. 

- Did they put the tish in a big bag? i. Liz taught Ba some English. 

- No, they didn't. - Did Liz teach Ba some English? 

f. I ate only meat for my meals in Nha - Yes.she didn’t. 

Trang. j. They spoke to Liz about her vacation In 

- Díd you eat only meat for your meals in Nha Trang. 

'Nha Trang? - Did they speak to Liz about her vacation 

- Yes, she did. in Nha Trang? 

- Yes, they did. 


162 HDH&LBTA7 




4. Dùng từ đirực cho viết cảu hòi hợp lý. Viết động từ ở thì quá khứ đom. 

a. Liz remembered hertrip to Nha Trang. 

b. Hoa bought a lot of things for her birthday party. 

c. They sawvarious kinds of fish. 

d Liz gave Ba some new American stamps 
e They thought the vacation in Nha Trang was wonderful. 
f. We renteơ a car to go around the City. 

B. NEIGHBORS 

1. Dùng dạng quá khứ cùa dộng từ trong khung đề hoàn chinh câu 

a. Ba borrowed the tools from his íather and made the pencil box. 

b. Lan decorated her room with silver stars and yellovv and pink flowers. 

c. We learned howto repair household appliances at shool. 

d. Mrs Mai helped Hoa to repair her dress. 

e. They remembered their vacation in Nha Trang last summer. 

f. I arrived home at 11o'clock last night. 

g. Nam didn’t want to study He watched TV instead. 

h. We talked to our teacher about our plan for this summer vacation. 

i. We dicided to visit the One - Hundred - Partitioned Pagoda. 

j. Liz received many letters from her íriends in the USA. 
i. Hoàn chình câu với động từ ờ dạng phú định. 

a. Liz llked to eat meat but she didn’t like to eat fish. 

b. Ba borrovved the tools from his íather. He didn't borrovv them from his íriends. 

c. They saw varỉous kinds of fish but they didn t see any sharks. 

d. Liz didn't put the souvenirs on the shelves. She put them on the TV. 

e. This was the fĩrst time they had gone to Nha Trang. This wasn't the second time. 

f. Hoa's neighbor didn't decorate her house. Her uncle decorated it. 

g. Wẹ returned home late in the evening. We didn't arrive home in the aíternoon. 

3. Viết câu hỏi với từ hỏi. Câu đằu tiên đưọ-c làm cho em 

b. When did you decorate your dassroom? g. What did the students wear at school? 

c. What did Hoa try on? h. Where did you pul the cake? 

d. Who did he talk to about the film on TV? i. Who did Hoa help with the housework? 

e. Who took your sister to the movies j. What time did you leave home for school 

theater yestẽrday? yesterday? 

f. Where did they stop on their way k What did Ba receive from Liz? 
back? 

4. Đọc sau dó viết câu trả lởi cho các câu hòi. 

Sa , Hoa, bạn đây rồi. Đởy là quầ cho bạn. 

Hoa : Cảm ơn Ba. Cái gi vậy? 

Ba : Đó là hộp viểt chi. Bạn cỏ thể để viết và viết chì trong đó. 

Hoa : Có phải bọn mua nô không? 

Ba : Không, minh không mua. Minh làm nó ngày hôm qua. 

Hoa . Bạn làm nó như thè nào? 

Ba . Minh làm nó từ mól miếng gỗ. Cha mình cỏ tát cà dung cụ. Mình chì mượn 
chúng và ông ấy giủp mình, ồng ấy khắc một cái bông và nắp cho minh. Phần 
đó rât nguy hiểm. Bạn cèn phải dùng một con dao thật bèn 
Hoa : A, nó xinh quá. Cảm om bạn ơă làm nỏ. Có mát nhiều thời gian không? 

Ba : Không, thật sự không Chi hai tiêng đống hồ. 

Hoa : Bạn thật kiên r.hẫn. 

Ba : Mình nghĩ minh thlch làm nghề mộc. Đó là sở thích của minh. 

a. Ba gave Hoa a ọencil box. g. His íather cut the flower into the lid 

b. No, he didn't. h. His tather needed a Sharp knite to cut the 

c. He made it yesterday. flower into the lid. 

d. He made it from a piece of wood. i. It took him a couple of hours to make 

e. Ba borrovved the tools from his tather. it. 

f. His tather helped him. 


ANSWER KEYS 163 




TEST YOURSELF 3 


1. Hoàn chinh các bài đối thoại. 

a Customer: How much is this bag? - Sallesgirt: lt's 40.000 dong. 

b. Customer: How much ís that in total? - Salesgirl: That is 156.000 dong altogether. 

c. Customer: How much does it cost to mail this letter? - Clerk: It costs 15.000 dong. 

3. Viết 5 câu. Hõm qua Nga làm gl? 

a. She talked with Lan. d. She borrowed the bike from her brother. 

b. She bought a book. e. She watched TV last night. 

c. Sha played tennis with her triend. 

4. Viết ba càu. Tuẳn rồi em làm gi? 

a. I went to visit my grandparents. b. I helped my íather to repair the broken chairs. 
c, I sent a letter to my triends in Ho Chi Minh City. 

5. Hoàn chinh đoàn văn. Thêm các từ thiếu. 

Last weekend, Lan vvent to Ha Long Bay. She arrived there at 9 a.m. She had a svvim 
then had/ate lunch in a restaurant. Atter that, she took some photographs. She returned to 
Ha Noi in the evening. 

6. Viết 4 câu. Dùng more. fewer hoặc less 

a. A has more apples than B. c. A has less milk than B. 

b. B has more sandwiches than A. d. B has fewer cookies than A. 


UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE 


A. PẸRSONAL HYGIENE 
1. Viết câu. Hôm qua Nam làm gì? 

a. Nam vvashed his tace. 

b. He had breaktast. 

c. He brushed his teeth. 

d. He went to school. 


At school, he studied Math, English and History. 
Viét câu Hõm qua em làm gí? 


f. He played tootball. 

g. He did his họmework. 

h. He vvatched TV. 

i. He went bed at ten o'clock. 


b. I didn't go to the movies. 

c. I had a bath. 

d. I did morning exercise. 
h. I brushed mỹ teeth after meals. 

3. Hoàn chinh các câu với dạng xác djnh và phủ định cùa dộng từ. 

a. Mai dídn’t get up at 6 o'clock. She got up at 6.30. 

b. We didn't brush ourteeth betore breaktast. We brushed ourteeth after breaktast. 


I washed my hands betore meals. 

f. I changed my clothes. 

g. I didn't eat a lot of meat. 
i. I didn't go to bed late. 


c. I didn't do the washing last week. I did the washing yesterday. 

d. We had a shower every day. We didn't have a shower evety 3 days. 

e. They didn't retum home late last night. They returned early last night. 

f. Hoa didn't live in Ha Noi last year. She lived in Hue. 

g. Mr Ha didn't teach Geography. He taught English. 

h. Liz didn't eat fish. She ate noodles instead. 

i. My mother didn't iron my clothes. I ironed my ctothes myselt. 

4. Viết cốu hòi với Did ...? 

a. Did you see a film last night? b. Did they play table tennìs after school? 

c. Did you have a big breaktast this morning? 

d. Did Hoa receive a lot of letters from her pen pal? 

e. Did you change dothes every 3 days? f. Did they speak to Liz yesterday? 

B. A BAÒ HEADACHE 

1. Hoàn chinh câu với thì Hiện tại dơn hoặc quá khứ đơn của dộng từ. 
a. Hoa brushes her teeth twice a day. b. She torgot to brush her teeth yesterday. 

c. Last week, the doctor niled a cavity in my eighth tooth. 

d. VVe usually wash and iron our clothes every week. 

e. I was nervous when the doctor was going to check up my teeth. 
f We ahivays wash our hands betore meals. 


164 HDH&LBTA7 




g. Ba cleaneơ and tidieơ his room yesterday atternoon. 

h. Lan didríl have a health examination last month. 

2. Viết cảu hòi với từ hỏi và trà lời. 

b. Minh saw someone this moming. (Who? - Dr Lai) 

- Who did Minh see this morning? - He saw Dr Lai this moming. 

c. Hoa also visited the dentist sometimes. (When? - thís moring) 

- When did Hoa visit the dentist? - She visited the dentist this morning. 

d. The students had their health checked up somewhere. (Where? - at the school) 

- Where did the students have their healíh checked up? 

- The students haơ their health checked up at the school. 

e. I brushed my teeth X times a day last year. (How many? - once) 

- How many times a day did you brush your teeth last year? 

- I brushed my teeth once a day last year. 

f. Minh felt somewhat after the dentist fixed his tooth. (How? - a lot better) 

- How did Minh feel after the dentist tixed his tooth? 

- Minh felt a lot better atter the dentist tixed his tooth. 

3. Ghép một hàng ờ cột A với một hàng ờ cột B. Sau đó viết câu đáy đù. dùng 
because. Câu đầu được làm cho em 

a. I am very hungry now because I didn't eat enough this mornìng. 

b. He has strong white teeth because he brushes them three times a day. 

c. We wash our hands betore meals because we want to have a healthý living. 

d. Hoa is not aíraid of the dentist because she is veiy kind and skillíul. 

e. Nam looks sad because he is having a toothache. 

4. Viết câu hòi và trà lò-i với Why .. ? và Because ... 

a. Why does Minh have a toothache? d. Why does he feel calm? (binh tĩnh) 

- Because he ate a lot of candies. - Because the dentist is kind. 

b. Why is she worried? e. Why does he feel better? 

- Because she sees the dentist. - Because the dentist fixed his tooth. 

c. Why is he scared? f. Why is he nappy’ 

• Because he hears the sound of the drill. - Because his teeth are healthy now. 

_ UN1T 11 • KEEP FIT, STAY HEALTHY _ 

A. CHECKUP 

1. Viết cảu với thi Hiện tại đơn và thi Quá khứ đơn. Câu đầu được làm cho em. 

a. Novvhe is 1.30 meters high. Beíore he was 1.20 meters high. 

b. Now she weighs 35 kịlograms. Betore she weighed 30 kilograms. 

c. Now they are happy. Beíore they were sad. 

d. Now they wait inside the doctor^s room. Before they walted outside the doctor's room. 

e. Now he íeels very well. Betore he feit sick. 

f. Now she goes to school by blke. Betọre she vvent to school by bus. 

2. Viết cảu hỏi cho cáu trả lời. Câu đáu dược làm cho em. 

a. How heavy are you? d. How otten do the students have a medical 

- I am 45 kiloqrams. check - up? 

b. How old are they? e. Why did you visit the dentist? 

c. VVhose temperature did the nurse f. How do they feel now? 

take? g. Who did Hoa follow? 

h. What does he wear at work? 

3. Viết cảu trả lởi đầy đù cho cáu hói "Didyou.. 

b. Yes, I learned lessóns about healthy food. c. Yes, I went to school five days a week. 

d. No, I didn't have a shower. I had a bath. 

e. Yes, I played footballwlth my triends yesterday. 

f. Yes, I ielt very well last week. g. Yes, I washed my hands betore meals. 

h. No. I didn't brush my teeth twice or three times a day. I only brush my teeth once a day. 


ANSNVER KEYS 165 




õ õ> É 


4. Nhìn các hình. Dùng dạng quá khứ của động từ trong khung dề hoàn chinh đoạn 
văn. Yesterday, Hoa (a) had a medical check - up. The doctor (b) weighed her. 
Then she (c) measured her height. Atter that she (d) took her temperature. 

Next, she (e) listened to her heart. Then she (f) checked her eyes and ears. 

Everything (g) was normal. Finally, Hoa (h) left. She (0 felt very happy. 

B. VVHAT WAS WRONG VVITH YOU? 

1. Viết càu với" had better *■ động từ ’ đẻ cho lời khuyên, 
had better (v): should : nẻn cough (v): ho; (n): cơn / bệnh ho 

cough sirup (n): si-rô ho f@t food (n): thức ăn béo 

a. The vveather is awful today. (you I stay / ìnside) 

- You'd better stay inside. 

b. Lan is sad. She's having a headache. (she /see / doctor) 

- She'd better see a doctõr. 

c. Nam is having a bad cough. (he / take / cough sírup) 

• He'd better take the cough sirup. 

d. It is beginning to rain. (they / stop / playing tootball) 

- They 1 d better stop playing tootball, 

e. I am so tired. (you / take / a rest) 

- Yoưd better tàke a rest. 

f. Those people worked very hard last week. (they / spend / a holiday by the sea) 

- They'd better spend * holiday by the sea. 

g. Ba is getting fat. (he / eat / less fat food) 

- He'd better eat less fat food. 

2. Hoàn chình bài dối thoai. Dùng dang đúng cùa đồng từ trong ngoặc. 

Long: Hi, Hoa. Why (a) didn't you goto school yesterday? 

Hoa: Oh, I (b) was ill. I (c) had a stomachache. 

Long: You (d) had a stomachache! VVhy? 

Hoa: It (e) was my birthday two days ago. I (f) had a party and I (g) ate a lot of things. 
Long: (h) Did you go to see a doctor? 

Hoa: Yes, I did 

Long: How (i) are you ĩeeling now? 

Hoa: I (j) am íeelinq OK. Don't you see I am (k) going to school. 

3. Đật từ đúng vị tri đe thành câu hòi. Sau đó trà lò*i 

a. Moming you get up did this earíy -1 eat well and do exercise regularly 

- Did you get up eatly this d. Do you do exercise every day? 

momlng? - Yes, I do exercise every day. 

Yes. I got up eariy this moming. e. What time did you eat breaktast this 

b- When did you have a cold moming? 

recently? -1 ate breaktast at six thirty this momirg. 

I had a cold last Thursday. f. How are you teeling now? 

c. How can you help to prevent a cold? - l'm teeling well. 

4. Hoàn chình đoạn văn. Dùng thi và dạng đủng cùa động từ ờ cột bèn phải 

a is living b. went c, is studying d. was e. had t.ate 

had h. called I. arrived k. gave I. took 

went n. is teellng 0 . remembered p. ate q. told 

UNIT 12/ LET'S EAT! 

A. WHAT SHALL WE EAT? 

1. Viết cáu v«H "vvould like". 

a. I‘m hot. (a shower) - l'd like to have a shovver. 

b. I am thirsty. (a sott drink) - l'd like (to have) a soft drink. 

c. i am hungry. (something to eat) - l'd like to have something to eat. 

d. i am tired. (an orange juice for a drink) - l'd like (to have) an orange juice for a drir.k. 

e. What would you like? Potatoes or com? - l'd like (to have) some corn. 


166 HDH&LBTA7 




1. VVouid you like some fried fish or fried chicken? - l'd like some fried chicken, 

2. Làm câu vó , i "too" hoặc “either” 

a. fm hungry. |‘m hungry, too. / l'm, too. 

b. I'm notthirsty. I m notthirsly, either Ị l'm not, either. 

c. I like potatoes and peas and they do. too. 

d. Nam doesn't like chicken and Hoa doesn't, either. 

e. They love papaye and we do, too. 

f. These íruits aren't ripe and those íruits aren'1, either. 

3. Làm câu với “so" hoặc “neither”. 

a. I eat a littie in the moming. So do they e. These vegetables aren't íresh. 

b. They don't like pork. Neither do I. Neither are those truits. 

c. I eat bread for breaktast. So does my sister. f. We love apple juice. So do our 

d. He doesn’t have a big lunch. Neither do cousins. 

they. g. Beans are very good for our health 

So are fresh trũits. 


4. Hoán chinh cảu VO’1 "so", “too . ‘'either” vã "nelther”. 


a. - Hoa doesn '1 like pork. 

- Her uncle doesn't like pork. either. 

- Neither does her uncle. 

b. - They llke spinach and corn. 

- So do we. 

- We like spìnach and com. too. 

c. -1 hate durians. 

- My sister does, too. 

- My sister hates durians, too. 

d. - rhose bananas aren't ripe. 

- Neither are these papayas. 

5. Viét cáu thật về ém. 

a. I don! know how to cook. e. 

b. Iliketish. f. 

c. I like chicken g. 


- These papayas ạren't. either. 

e. - The fned tish is delicious. 

- The chicken is, too. 

- So ỉs the chicken. 

f. - Deep íried food is not good. 

- Junk tood isn’t, either 

- Neither Is junk food. 

g. - They don! eat a iot of meat. 

- We don!, either. 

- Neither do we. 


Ị set the table. 

I don! eat pepper. 

I like using a lot of nước mắm {fĩsh sauce). 


d. I eata lot of vegetables. g. I lovetood made of soya bean. 


B. OUR FOOD 

1. Hoàn chinh câu với do / don't, does / doesn't, did / didn! 

a. My mother didn! wash ít. I did. b. I don! like mangoes, but Hoa does. 

c. Nam likes durians bui I don!. d. We don! eat plenty of cereals, but they do. 

e. He didn! do morning exercise yesterday, but she did, 

f. Ba doesn! eat sensibly, but I do. 

g. I slept very well last night, but my brother didn!. 

h. We use a lot of sugar in cooking, but she doesrVt. 

i. Mỵ mother didn! buy truits yesterday, but my tather did. 

2. Vièt cảu chi dản cách luộc rau 

a. VVash the vegetables caretully. e. Wait for about three minutes. 

b. Pour the water into the saucepan. f. Take the vegetables out of the 

c. Heat the water until it boils. saucepan and put them in a dish. 

d. Put the vegetables into the saucepan. g. Now the vegetables are ready to serve. 


3. Hoàn chình câu. Dùng từ trong khung. 

a. He doesn! like carrots and neither do it. c. They like fi 

- He doesn! like pcas. and I don!, either. d. He was ill 

b. Would you like some potatoes? mother. 

- Yes. And l'd like some cabbage. too. e. Wash the : 

4. Nhìn bảng và viét cảu vó’i sò, too, eithér hoặc neither. 

I I Mai 1 Lan 1 Nga 

1 Orange I" s Ị X 


c. They like fish. We do, too. 

d. He was ill yesterday and so was his 
mother. 

e. Wash the spinach well. Cook it well, too. 


ANSWER KEYS 167 





a. Mai iikes oranges and so does Nga./ Nga does. too. 

b. Mai doesn't líke custard, and Nga doesn't, either./ Neither does Nga. 

c. Mai likes apples, and Lan does, too./so does hoa. 

d. Mai likes mangoes, and Hoa does, too. 

e. Lan likes apples, and so does Mai. / Mai does, too. 

f. Lan doesn'tlike oranges, and Hoa doesn't, either./ neither does Nga 

g. Lan likes custard, and Hoa does, too7 so does Hoa. 

h. Lan doesn't like mangoes, and Nga doesn't, either./ neilher does Nga. 
ị. Nga llkes oranges, and Mai does, too. / so does Mai. 

j. Nga doesn't like apples, and Hoa doesn't, either./ neither does Mai. 

k. Nga doesn't like custard, and Mai doesn't, either./neither does Mai, 

l. Nga doesn't like mangoes, and Lan doesn't, either./ neither does Lan. 

m. Hoa doesn't like oranges, and Lan doesn't, either./ neither does Lan. 

n. Hoa doesn't like apples, and Nga doesn't, either./ neither does Nga. 

o. Hoa likes cuslard, and Lan does, too./ so does Lan. 

p. Hoa likes mangoes, and Mai does, too./ so does Mai. 

TEST YOURSELF 4 

1. Viết 5 câu Hôm qua họ làm gì? 

a. She polished her shoes. b. He drank milk. 

c. She ironed her clothes. d. She took her temperature. 

e. He did his homework. trash (n): rác empty (v): làm cạn, dồ 

Notes: polish (v): đánh bóng tidy (v): sẳpxép lại ngàn nắp 

2. Viêt s câu. Ba đã làm nhũng việc trên danh sách không? 

a. Ba didn't lidy Ihe bookshelves. b. Ba emptied the trash bin. 

c. He didn't fix the chair d. He didn't polish his shoes. 

e. He didn’t vvrite the letter. 

4. Viết 5 bài dối thoại. Dùng too và either, hoặc so và neither. 

a. Minh likes apples, and Thu does, too./ so does Thu 

b. Thu likes noodles, and Minh does, tọo./ so does Minh. 

c. Minh doesnl like French fries. and Thu doesn't. either./ neither does Thu. 

d. Thu doesn't like chocolate, and Minh doesn't, either./ neither does Minh. 

e. Minh likes candy, and Thu does, too./ sọ does Thu. 

5. Dùng càu mệnh lệnh dể viết lời chí dần. Dùng tứ trong khung. 

Trong trường hợp có hoả hoạn: 
a. leave the room / house b don't run here and there. 
c. don't run out of the school. d. wait in the school yard. 


UNIT 13; ACTIVITIES 



2. Hoàn tầt càu. Câu đầu đã dưọc làm săn 

a. My brother is a good badminton player. He plays well. 

b. Lan’s sister is a quick svvimmer. She swims quickly 

c. Na’s íather is a safe driver. He drives saíely. 

d. I‘m a bad svvimmer. I swim badly. 

e. Hoa's aunt is a slow runner. She runs slovvly. 

f. Minh's brother is skilltul tennis player. He plays skilltully. 


168 HDH&LBTA7 







3. Hoàn tắt cáu. Dùng tinh từ hoặc phó từ trong ngoặc. Câu dều đă được làm sẳn. 

a. My mother cycles slowly. She ís a slow cyclist. 

b. Ba's sister swims quickly. She is a quick swimmer. 

c. Mr. Hai drives caretully. He is a careíul driver. 

d. Ha plays table tennis skillíully. She is a skilltul tennis player. 

e. The boys in thẹ class plạy soccer well. They are good soccer players. 

4. Viết câu đúng về làm thế nào bạn làm những điêu dó. (câu trà lò'i có thề) 

а. I run quickly. b. I swim badly. c. I cycle quickly. d. I skip rope skilHully. 
e. I cook well. f. I sew slovvly. g. I use the Computer skilltully 

h. I read quickly. i. I piay badminton well. j. I sing well. 

B. CỌMEANDPLAV 

1. Mời bạn minh tham gia các hoạt dộng trong danh sách. Sừ dụng would you like 
to/ Come an 

Possible answers: 

1. VVould you lĩke to play soccer with me, Minh? Come and play soccer with me, Minh. 

2. Would you like to play basketball with me. Minh? 

Come and play basketball with me, Minh. 

3. VVould you like to play badminton with me, Minh? 
come and play badminton with me, Minh. 

4 VVould you like to play skateboard with me, Minh? 

Come and play skaỉeboard with me, Minh. 

5. VVould you like to skip rope with me. Minh? Come and skip rope with me, Minh. 

б. Would you like to jog vviíh me, Minh? Come and jog with me, Minh. 

7. VVould you like to climb mountains with me, Minh? 

Come and climb mountains with me, Minh. 

8. VVould you like to cook with me, Minh? Come and cook with me, Minh. 

9. VVould you like to rnake cakes with me, Minh? Come and make cakes with me, Minh. 

2. ĐỌC đoạn văn và viét cho Ba những điều phài làm. 

a. He must finish his homework. d. He must feed the cat. 

b. He must clean his room. e He must tum off the light. 

c. He must buy brẹad. f. He must give the key to Aunt Thanh 

3. Hoàn tát bài dối thoại. Dùng can hoặc must. 

a. Son: Can I watch TV nõvv? 

Mom: Mo. you can't. You must íinish your dinner íirst. 

b. Son: Can I have some cake? I'm very hungry now. 

Dad You mũst dean vour hand tirst. 

c. Daughler: Cart I go camping with my classmale íhis weekend? 

Dad: OK. You can go. But you musl ímish your homework atter you 

come back on Sundáy evening. 

d. Daughter: Shall I boil the chicken now? 

Mom: No. You must clean it rirst. 

e. Mom: Remember You must alvvays tum off the iight beíore leaving. 

Son: Yes, Mom Can I turn off the light now? 

Mom: Wait.You must get the key tirst. 

4. Chọn đúng lời khuyên ờ cột B vữi tinh huống ỡ cột A. Câu đâu dã lảm sln. 

1.C 2.d 3.3 4.g 5.g è.h 7.t 8,e 

s. Cho lời khuyên. Dùng ought to hoặc should và gợi ý đúng đắn. 

a. Ba sbould plăy few’er Computer games and study harder. 

b. You should buy a new pair. 

c. Your sister sĩiould practise svvimmlng more. 

d. Mai should ịoin the stamp collection Club. 

e. Lan should go to the iibrary and read there. 

f. - Hai should finish his homevvork íirst. 


ANSWER KEYS 169 



UNIT 14: FREETIME FUN 


A. TIME FOR TV 

1. Kiểm tra nhửng gì bạn thích / Không thích làm vào buổi tổi. Sau đ6 viết cáu đẩy 


dù về nhũ’ 

nq qì bạn thích / không thích 1 

làm. 


Activities 

like 

dislike 


watch TV 




watch video 


V 


go to the movies 


V 


play chess 


V 


play musical Instruments 

V 



listen to music 

V 



play video games 


V 


talk vvith íriends 




talk vvith family members 

V 



cook 


V 


read 

V 



write letter to triends 

V 



meet íriends 

V 



play sports 


V 


do homework 

V 



a. I like watching TV but I don't like going to the movies. 

b. I don't like watching videos or playing chess. 

c. I like playing a misical instrument and listening to music. 

d. I don't like playing video games. 

e. I like talking with my íriends or my family members. 

f. I like reading books but I don‘t like cooking meals. 

g. I don't llke playing spons much. 

h. I like doing homework. 

i. I like writing to my íriends. 

2. Hoàn chình các bài dối thoại. Dùng các cụm từ trong khung. Câu đàu đirọ’* làm 
cho em. 

a. A. Would you like to go to the drama dub with me tonight? 

B. Yes, l'd love to. What time? 

b. A. Would you like to play chess at my house this atternoon? 

B. I'm sorry, I cant. I have to tinish my homevvork. 

c. A. Would you like to go the movles thls weekend? 

B. That sounds good What wouldyou like to see? 

A. There is a detedive movie at the Fansland theater 

B. OK. Lefs go this Saturday evening then. 

d. A. Here are the TV programs for this week. What would you like to see? 

B. Lets see the music program. It starts at 8 p.m. 

e. A. There is no homework this weekend. What would you like to do? 

B. I don't know. I may write letters to my triends 

A. Would you like to meet my new íriends at the drama Club? 

B. /tí bve to. What time then? 

A. Let's met at 8 o'clock outside the school gate. 

B OK. See you then. 

3. Viết câu hòi. Dùng cụm từ trong khung. 

a. A. What would you like to eat? 

B. I'd like some chicken Soup. 

b. A. Would you like some tried fish? 

B. No. I don't really like tried fish. I preíer beef. 

c. A. Would you like some spring rolls? 

B. Yes. That sounds nice. 


170 HDH&LBTA7 




d. A. Would yùu like beef noodles or chicken noodles? 

B Chicken noodles. please. 

e. A What would you like to eat? 

B |’d like vegetables Soup and fried chicken, please. 

4. Hoàn chinh càu vẻ truyền hình ở Việt Nam nhièu năm trước dáy. Dùng từ trong 

khung, 

a. Many years ago, very few people had a TV set. 

b. The owners of TVs were very popular. 

c. There were only black and white TV programs. 

d. The neighbors gathered both inside and outside the TV owner's house. They watched 
through the windows. 

e. No one went Home until the TV station closed for the night. 

B. WHATS ON? 

1. Viết cảu. Dùng từ gọ-i ý. 

a. Minh likes listening to póp music. 

b. Most old people like watching TV. 

c. Lan doesn’t really like watching sports on TV. 

d. Ba doesn’t like watching TV. He preters listening to the radio. 

e. Chi preíers pop music to classical music (nhạc cỗ ơiẻrì). 

f. Nam preíers taking part in sports to watching them on TV. 

2. Viết 6 câu về em: những gì em thích; những gi em không thật sự thích và những 
gì om thích hơn. 

a. I like reading Science books. 

b. I don't reallylike playing video games. 

c. I really like watching Science programs. 

d. I preter reading books to going out with triends. 

e. Idon t really like playing sports. 

f. I preters helping my parents to talking with triends Ịn my leisure time. 

3. Nhìn vào cấm nang (bàn tin) truyền hình. Viểt danh sách chương trình. Dùng 
nhửng phạm trù này. 

Categories TV station 

Music TV2:7.30 TV3:8.05 

Reports TV1:7.30 TV2:1Q.15 TV3:10.15 

Sports TV1:6.35 TV3:6.15; 9 45 

Movies TV1:9.30 TV3: 7.30 

Children's TV1: 6.00p.m. 

Education TV2; 9.30 

Science TV2:6.30:8.45 

4. Viét câu hỏi- Dũng từ trong khung. Từ dầu tiên được tàm cho em. 

a. A. What kinds of TV programs do you d. A. What kinds of sports do you like? 

Ilke? B.! like soccer. 

0.1 like to vvatch Science programs. e. A. What kinds of food do you like? B. I like 

b. A. What kinds of music do you like? Vietnamese food. 

8.1 like pop rnusic. f. A. What kinds of drinks do you like? B. I 

c. A. VVhat kinds of films do you like? like lemon juice. 

0.1 like cartoons. 

Bây giờ trà lò>i tất cả câu hòi vể em 

a. I like to watch Science programs, too. b. I d. I like babminton and tennis. 
like classical music. e. I like Chinese food. 

c. I like educational íllms f. I like orange juice. 

5. Đọc bài dối thoại. Sau dó viết 3 bài dối thoại tương tự bằng cách thay thế các 
chưomg trình và giờ dưọ>c gạch dưới. Dùng thông tin ờ bản tin truyên hình ờ bài tập 
3. 

A. Có chương trinh gi vậy? 

6 Quần vợt. 

ANSWER KEYS 171 



A. Bây giờ tôi không muốn xem quằn vợt. Chủng ta hãy xem "Đời sống hoang dã" ở 
TV2đi. 

B. Ý kiến hay đáy. Nó dược chiếu lúc mây giờ? 

A. Lúc 6g30. 

a. A. VVhats on? 

B. Film " After the storm." 

A. I don‘t want to watch the film now Let's watch 'Popular Science" on TV2. 

B. Good idea. What time is it on? 

A. At 8. 45. 

b. A. What's on the TV3? 

B. Cartoon: "Where are the little chickens? " 

A. I don't want to watch the cartoon now. Let's vvatch the music proqram on TV2. 

B. Good idea. What time is it on? 

A- At 7,30. 

c. A. What's on the TV3? 

B. E uropẹ Soccer. 

A. I don’t want to watch sports proqram. Let's watch " Children's corner" on TV1. 

B. Good idea. What time is it on? 

A. At ẹ.OQp.m. 


UNIT15: GOING OUT 

A. VIDEO GAlOlES 

1. Hoàn chỉnh câu. Dùng thi Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diến của dộng từ trong 
ngoặc. 

a. irs 6.15 p,m.. Lan is at home. She's eating dlnner, She a!ways eats dinner with 
the vvhole family around 6.p.m. 

b. Lookl The children are not doing their homevrark. They're sleeping. 

c. Kim usually goes to school by bike. But today she's vvalking to school. 

d. Nam likes playing / to play video games. He plays video games once a week. 

He is at the amusement center now. He isn't playing video games. He Is teaching his 
íriend how to play a new game. 

2. Quyết định những gi trẻ con có thể / phải I nên hay khóng nên làm trong sé 
những điều này. Sau dó viết cáu đầy dù. 

a. They shouldn't spend a lot of money on video games. 

b. They can play video games for a short time. 

c. They should iake a 10-minute rest every hour they play video games. 

d. They should spend time playihg outdoors. 

e. They should take part in activities with others. 

f. Theý shouldn'1 go to the amusemen! center otten. 

g. Theý mustn't íorget to do homevvork. 

h. They should spend little time playing video gamẹs. 

3. Hoàn chình càu. Dùng từ trong khung. Câu đẳu được làm cho em. 

a. Video cameras can be very usetul. 

b. Video cameras can protect banks and Stores. 

c. Vidéo cameras can identity robbers. 

d. Video camera recorders (VCRs) are usaful in education. 

e. Video compact discs (VCDs) play music and show video images at the same time. 

B. IN THE CITY 

1. Ghép từ hay cụm từ ờ cột B phù hợp vói những việc ở cột A. Sau dó viết thành 
cảu đay đủ. càu dâu được làm cho em. 

a. The traffic in the country is not busy. d. The neỉghbors are tnendly. 

b. The roads are narrow and quiet. e. Eating out is cheap. 

c. Cars, motorbikes and bikes are not many. 

3. Kiềm tra bao lâu em làm những việc này một lần vào buổi tối. Sau dó vièt thành 
cảu đằy đủ. 


172 HDH&1.BTA7 




a. I alv/ays do my homevvork in Ihe members. 

evening. h. I often write letters to my triends. 

b. I usualiỹ watch TV. i. sometimes play. Computer games. 

c. I alvvays read books or magazines. j. I sometimes play sports 

d. I oíten listen to music. k. I never go to the movies, play musical 

e. I never play chess. instuments or go to an evening class. 

f. I often go to visit my íriends. I. I never sew, because I don't know 

I usually talk with my íamily 

4 Dựa vào đoạn văn ờ bài tập 3, Bài 15B ờ sách Học sinh, viết một đoạn văn về 
những sính hoạt buổi tối cùa em. Dùng cảu hòi hưởng dần để giúp em. 

(Possible ansvver) 

I have a bike, so in the evening of vveekends, I otten viset my triends. We help each 
other with our homework. Sometimes we listen to music. 

On Saturday evenings, I often stay home and watch TV. I also play Computer games, 
especially on holidays. 

In the evenings, I never play any sport, but I sometimes play badminton with my íriends 
in school atter dass.l never go to the movies orthe café. And neither do I go to any soccer 
match. I sometimes see soccer matches on TV, especially intemational matches. 


UNIT 16: PEOPLEAND PLACES 

A. FAMOUS PLACẸS IN ASEẠ 

1. Nhìn vào bàn dồ. Ghép mỗi mẫu tự với một tên cùa thành phố trong khung. Sau 
dó hoàn chinh bản kè. cầu dầu tién dược làm cho em.) 

City Country 

A Ha Noi Viet Nam 

B Vientiane Laos 

c Phnom Penh Cambodia 

D Bangkok Thailand 

E Kuala Lumpur Malaysia 

F Manila (The) Philippines 

G Yangon Myanmar 

H Jakarta Indonesia 


I . Beiịing . China 

2. Hoàn chinh câu. Dùng bàn đồ và bán kê ờ bài tập 1 đẻ giúp em. Câu dầu đưọc 
làm cho em. 

a. Bangkok is in Thailand. e. Manila is in The Philippines. 

b. PhnomPenh is in Cambodia. f. dakarta is in Indonesia 

c. Hong Kong is in China g. Yangon is in Myanmar 

d. Kaạla Lumpur Is in Malaỵsia h Vìentiane ìs in Laos. 

3. Viết câu hói. Sau đó viết cảu trả lời. 

a. Questíon : VVhat are the most íamous monuments In Java? 

Answer : The/re the huge Buddhis? temples of Bcrobudur. 

b. Ouestion : VVhere can people see the shadow puppet shows? 

Ansvver ; People can see them in Indonesia. 

c. (no intormation given in the lesson.) 


d. Question : What are the most íamous temples in Cambodia? 

Ansvver : They're the temples of Angkcr Thom and Angkor Wat (Đế Thiên - Đé 

" Thich) 

4. Em thích nhừng diều này không? Kiểm tra cột đúng, Rồi viết cầu d ềỵ đủ, 
r~ j Yes No 

a. anclent monuments \ 

b. traditions of different cultures 'l 

c. underwater life V 

d. the oceans V 

Ị e. History ị 'l I 


ANSWER KEYS 173 




f. pop music 


V 

g. wild lite 

V 


h. animals 



i. sports 


V 

j. Computer 

V 


k. Math 

V 


1. Literature 

V 


m. cooking 


V 

n. knitting 


V 

o. making dresses 


V 

p. íashion 


V 


a. I'm not interested in ancient monuments. 

b. I'm ínterested in traditions of different 
cultures. 

c. I'm interested in underwater life. 

d. I'm not interested in the oceans. 

e. I'm very much interesed in History. 

f. I'm not interested in pop musỉc. 

g. I’m interested in wild life. 

5. Nói cảu thật về em. 

a. I prefer the seas to the mountains. 

b. I preter the country to the City. 

c. I preíer outdoor activities to indoor 
ones. 

d. I preter cold weather to hot weather. 


h. I'm interested in animals. 

i. I'm not interested in sports. 

j. I'm interested in Computer. 

k. I'm very much interested in Math. 

l. I'm interested in Literature 

m. Pm not interested in cooking. 

n. I'm not interested in knittỉng. 

0 .1'm not interested in making dresses. 
p. I'm not interested in íashion at all. 

e. l preíer traditional music to pop rrusic. 

f. I preter computers to books. 

g. I preíer rice to noodles. 

h. I preter Coca-Cola to Seven-up 


B. FẠMOUS PEOPLE 

1. Viết thi Quá khứ đơn của các động từ này. 


Simple form 

Past 

Simple torrn 

Past 

meet 

met 

cut 

cut 

choose 

chose 

wake 

woke / waked 

give 

gave 

leave 

left 

thínk 

thought 

have 

had 

sing 

sang 

teach 

taught 

put 

put 

drink 

drank 

come 

came 

torget 

íorgot 

begin 

began 

hit 

hít 

take 

took 

see 

saw 

buy 

bought 

hear 

heard 

send 

sent 

stahd 

stood 

eat 

ate 

make 

made 

speak 

spokẹ 

9° 

went 


2. Hoàn chinh cảu chuyện vè Marie Curie. Dùng dũng thì cùa động từ trong ngoặc. 
Marie (a) was bom in Poland in 1887. She (b) learned to read when she (c) was 4 

years old. She (d) was very intelligent and (c) had an excellent memory, She (f) tinished 
high school when she (g) was only 15 years old. When she (h) grew up, Marie (ÍI went to 
Paris to study Mathematics and Chemistry at the University. There she (j) met Pierre Curie 
and (k) married him. She (I) won the Nobel Prizefor Physics in 1903 and 8 years ater, she 
(m) received the Nobe! Prize for Chemistry. Marie Curie (n) died in 1934. 

3. Viết câu hòi cho câu trả lời vể Marie Curie. 

A. When vvas Marie Curie bom? B. Marie Curie was bom in 1867. 

A. VVhere was she bom? B. She was bom in Poland. 

A. When did she leam to read? (How old was she wheri she learned to read?) 

B. She learned to read when she W3S 4 


174 HDH&LBTA7 



A. When ơid she íinish school? (How olđ was she when she linisheđ school?) 

B. She finished school vvhen she was only 15. 

A. When did she win the Ncbel Prizes for Physics and Chemistry ? 

B. She won the Nobel Prize for Physics in 1903 and the Nobel Prizes for Chemistry 8 
years later, that is in 1911. 

4. Đọc lại bài đọc về Andersen ờ Bải 16B - sách Học sinh. Kiềm tra những gi em 
nghĩ Andersen làm và ghi lại những gì em nghĩ ỏng ây không làm. 

The things he did. 

c. He wrote novels and plays. g. He became íamous for his tairy tales. 

d. He might travel a lot. h. He studied at Copenhagen University. 

f. He used a lot of imagination in vvriting his novels. 

The things he didrít do. 

a. He didn't become a tamous actor. b. He didn't pay for his education at university. 

e. He dldn't use a Computer to write his books. 

i. He didn't teach at Copenhagen University. 

j. He didn't win the Nobel Prize for his books. 

TEST YOURSELF 5 

Viết câu trà Ịời trong sách bái tặp 

1 . Hoàn tất câu với tính từ hoặc phó từ thích hợp 

a. Don't walk under the ladder. It's dangerous. 

b. That woman sings very badly. What a terrible noiseỉ 

c. Thu is a good / fast swlmmer because he practices every day. 
d Nga ran ỉást and won the race. 

e. Mr. Dang is a good badminton player. He won a gold medal at the Olympic Games. 

f. The man with the broke leg walked slovvly down the Street. 

g. Mr. Minh decorates thẹ house skillíully. He is a skilltul decorator. 

2. Viết 5 nguyên tảc. Viết những gì em có thê hoặc không thé làm ờ trường 

a. I can't smoke at school. d. I can't look at my triend s exercise. 

b. I can drìnk soda. e. I can't stand on a chair. 

c. I can eạt candy. 

4. Hoàn tắt bài đối thoại. Dũng các gợi ý sau. 

a. Lan : Do you like dolls. Hai? 

Hai : No, I preíer playing ball to playing with dolls. What about you? 

Lan : I like dolls a lot. 

b. Nam : Do you like skipping rope, Hoa? 

Hoa : No. I don't like it. What about you? 

Nam : 1 really don't like it, either. Do you like durians, Hoa? 

Hoa : Oh, I don't like them. 

Nam : Neither do I. 

5. về em. Viết câu dũng sừ dụng các thi sau: 

(Possible answers) 

a. I usually get up at five thirty. 

b. At the moment l'm doing my homework. 

c. ru have a test next Monday. 

d. I‘m going to visit my grandparents with my parents next weekend. 

e. l.ast night I didn t watch TV. 

6. Hoàn chình ô chừ. 

1.JAPAN 2.VIETNAM 3. AUSTRALIA 4. INDONESIA 
5. MALAYSIA 6. LAOS 7. PHILIPPINES 8. KOREA 

7. về em: 

a. My tavorite sport is badminton. 

b. It’s my tavorite because it isn't dangerous. 

c. My tavorite TV program is Science. 

d. It is my íavorite progragi be ca u se it helps me to undẹrstand how everything in the world 
works. 


ANSWER KEYS 175 




NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
ĐT (04) 39715013; (04) 37685236. Fax: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc PHÙNG QUỐC BẢO 
Tôhg biên tập PHẠM THỊ TRÂM 
Biên tập nội dung 

thanh hoa 

Sửa bài 
LÊ HOÀ 
Chê bdn 

CÔNG TY ANPHA 
Trình bày bia 
SƠN KỲ 

Đôi tác liên kết xuất bản 
CÔNG TY ANPHA 


-- | ^ . VWÍVW . , vv sLÊNJKỂT 

HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TIÊNG ANH 7 
Mã số: 2L-159ĐH2009 

In 3.000 cuôr, kho' 16 X 24 cra tại cỏng ty TNHH MTV - In Song N ( uyên 
Số xuất bản:466 - 2009/CXB/08 - 68/ĐHQGHN. ngày 28/5/2009 
Quyết định xuất hàn số: 159 LK-XH/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2009. 



